.F 
rf 


i 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHAM 


MARTIN HEIDEGGER 
TÁC PHẨM TRIẾT HỌC 


М. HEIDEGGER-TÁC PHẨM TRIẾT HỌC 
in theo bản dịch của: 
Trần Công Tiến - Trần Xuân Kiêm - 
Pham Công Thiện - Truong Dăng Dung 
Quang Chiến giới thiệu 
+ 
© TRUNG ТАМ VĂN HOÁ - NGÔN МОЙ ĐÔNG TÂY 
giữ bản quyền về tổ chức, bố cục và trình bây 
Tủ sách Triết ho: Đông Tây 


TỦ SÁCH TRIÉT HỌC ĐÔNG TÂY 


MARTIN HEIDEGGER 


TÁC PHẨM TRIẾT HOC 


• Siêu hinh học là gi? 
„ Thư về nhân bản chủ nghĩa 
- Triết lý là gì? 
‚ Trên đường đến với ngôn ngữ 


NHÀ XUẤT BẢN DẠI HỌC SƯ PHẠM 


THAY LỜI GIỚI THIỆU 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI HEIDEGGER 


Trong thế giới Phương Tây ở nửa sau thế ky XX, Martin 
Heidegger (1889 - 1976) là một trong những nhà tu tưởng có 
ảnh hưởng sâu rộng nhất và cũng là người bị tranh cãi nhiều 
nhất: những người phản bác ông quyết liệt nói rằng họ không 
tiếp nhận được bất ky một ý nghĩa khả di nào trong các mệnh 
đề rắc rối và tối tăm mà ông đã nêu ra; những người có thiện 
chí hơn thì nói ãng có lẽ không phải một triết gia mà là một 
nhà thơ hoặc một nhà ngôn ngữ học có tài; còn những người 
ái mộ ông lại khẳng định: các tác phẩm triết học của ông là 
một cột mốc đánh dấu chấm hết cho sự phát triển hơn hai 
ngàn năm của triết học và mở đường cho một dòng tư duy 
hoàn toàn mới và khác lạ, thậm chí có những học giả còn gọi 
Heidegger là "môt ông vua thâm trầm của nền triết học Đức" 
trong thế kỷ XX. 

Martin Heidegger im lặng trước mọi sự ón ào náo nhiệt 
của các cuộc tranh luận vây quanh ông, không phản bác, 
không tán thưởng, cùng lắm ông cũng chỉ khẽ gật đầu tỏ ra 
mình hiểu được những gì người khác nói về mình. Dá là lån 
ông ngôi ở hàng ghế đầu trong một giảng đường đại hoc, 
chăm chú lắng nghe một giáo sư thành Wien giảng giải về 


6 MARTIN HEIDEGGER 


triết thuyết Heidegger. Vi giáo sư này sau khi lên láp đã nói 
với đồng nghiệp của mình là ông giảng dễ hiểu, vì có một Бас 
nông đân ngôi ở hàng ghế đầu đã có thể hiểu được những gì 
ông truyền đạt. 

Bác nông dân ấy chính là Heidegger, một triết gia Đức 
đã cùng với Jaspers và Sartre đóng vai trò quyết dinh 
trong việc hình thành và phát triển chủ nghĩa hiện sinh ở 
châu Âu. Nhưng quả thật nhìn bë ngoài thì không ai có 
thể nghĩ được con người giản dị ấy lại là một triết gia uyên 
thâm. Việc một giáo sư nhầm lẫn ông với một bác nông 
dân cũng là điều dë hiểu, vì Heidegger sống một cuộc 481 
vô cùng giản dị và khiêm tốn. Ông xuất thân từ một gia 
đình thợ thủ công ở vùng Rừng Đen nước Đức, nhỏ người, 
thường ăn mặc theo kiểu dán đã và gắn bó sâu sắc với nơi 
mình sinh trưởng, Hầu như suốt đời mình Heidegger 
không chịu rời xa xứ sở một lần nào. Như những người dân 
trong vùng, Heidegger yêu mến thiên nhiên và miển quê 
tĩnh lặng, tránh né mọi sự ồn ào của các thành phố lớn và 
cũng vì thế đã hai lần từ chối 181 mời về làm giáo sư triết 
học tại Berlin. 

Có lẽ hiếm có triết gia nào sống giản di như 
Heidegger. Ông không ở trong biệt thự sang trọng hay 
trong căn hộ hiện đại với дау đủ tiện nghi sinh hoạt như 
một người Đức bình thường mà trú ngụ trong căn nhà gỗ 
đơn sơ bên triển đổi à khu vực Rừng Đen. Ó nơi ấy, xa lánh 
mọi cái gọi là nền văn minh biện đại, Heidegger đã sống 
như những người dân thuần phác, đi lấy nước từ một cái 
giếng ở gần đó cho sinh hoạt thường nhật, trò chuyện với 
nông dân về những gì họ quan tâm và thường ngôi trầm tư 
trên chiếc ghế gỗ dài đặt trước căn nhà gỗ của mình. Có lẽ 
trong những giờ phút hòa mình vào thiền nhiên và chìm 
đấm trong suy tưởng, lặng ngắm mây trôi là lững trên 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI HEIDEGGER 7 


Rừng Đen, ông đã suy ngẫm nhiều về con người và su-tón- 
tại người trên trái đất, về nỗi cô đơn phẳng phất buồn 
man mác của thân phận con người... 


Cũng như Jaspers, Sartre và nhiều nhà hiện sinh 
khác, thân phận con người luôn luôn di về trong mạch tư 
duy của Heidegger. Trong khi Jaspers đặt con người vào 
những tình huống giới hạn và khẳng định sự thất bại cuối 
cùng gắn chặt või ёр người như thể một tất yếu và định 
mệnh, Sartre nhìn thấy đời người là kinh tầm, dáng buồn 
nôn, thì Heidegger thấy con người sống trong dương thế 
nhu những kë bị bỏ rdi, bị ném vào một thế giới xa lạ không 
có chốn nương thần nào khác ngoài sự nương tựa vào hoàn 
cảnh sống của chính mình. Con người là một hiện hữu tòn 
tại trong thế giới nhưng không biết mình từ đâu đến và д1 
đâu về đâu, và vì vậy, nơi con người trú ngụ vừa là chốn 
lưu dày vừa là nơi сб hương. Với tư cách là một sự hiện 
sinh, con người bị ném vào thế giới dầy rẫy những hiểm 
nguy luôn rình гар, bị quăng vào một Tôn tại chối với 
không quê hương xứ sở để cái Tôi của con người không còn 
là Tôi nữa mà là một "người ta", (man), một phi ngã, và 
chính trong cài "ngưäi ta" ấy con người không hiện tôn với 
chính mình, không là mình mà chỉ là một ai đó hoặc không 
là ai cà với ý nghĩa của một đại từ phiếm định. Chính vì lẽ 
đó Heidegger quan niệm rằng con người trước tiên có sů 
mạng là tìm lối ra khỏi "cõi người ta" để trở thành chính 
mình, để tự mình sáng tạo nên mình trong sự ruóng bå và 
lưu đầy nơi trần thể. 

Theo ông, sự Hiện hữu của con người là một "sự Tôn- 
tại-trong- Thế giái" ("In-der-Welt-Sein"). Điều này không có 
nghĩa là một sự đứng cạnh nhau về mặt không gian của 


8 MARTIN HEIDEGGER 


hai đối thể, cũng kháng phá: là trong không gian ta Tòn- 
tại-trong-đó ("Darin-Sein"” hay là một mối quan hệ giữa 
"khách thể" và "chủ thể" mà Tổn-tại-trong-Thế giới là một 
cơ cấu nên táng của Hiện hữu. Heidegger cho rằng con 
người, hay chính xác hơn là Hiện-hữu-người, đã luôn luôn 
thấy mình hiện diện 0 một nơi chốn nhất định ngược lại 
mọi ý muốn. Nói một cách khác, Hiện-hữu-người không 
phải một dạng thức chủ động mà ở thể bị động, nó bi ném, 
vào sự hiện diện của chính mình ("geworfen in sein Da"). 
Và chính nơi nó phải hiện điện không phải là nơi nó ước 
mong, nó khát vọng mà là một cõi lưu dày khổ ải. Vì vậy 
con người hiện diện trong thế giới gắn liền với Uu tu, 
Heidegger gợi đó là Sorge, là một sự Lo би thường trực 
trong thân phận con người từ lúc ná cất tiếng khóc vì bị 
ném vào thế giới cho tới khi kết thúc một Hiện hữu. Cùng 
với việc Bị-ném-uào- Thế giới và Tổn-tại-trong- Thế giái соп 
người ưu tư triển miên vì Uu t cũng là một cấu thành nên 
tang của Hiện htu. Mọi tình сат, tư duy, hành động của 
con người đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cơ cấu 
nên tảng này. Chính vì Uu tư, vì có quỷ Lo âu (theo cách 
nói của Goethe) làm tổ trong thân phậm con người nên con 
người mới suy tư để tìm hiểu và nhận thức, để tìm ra lối 
thoát khỏi một cõi "người ta" (đas Man), để trở lại với 
chính mình và là minh. và cũng chính vì ưu tư mà con 
người mới hành động. Cho nên theo Heidegger con người 
tư duy hay hành động đều bắt nguồn từ một động lực duy 
nhất có tính chất nguyên thủy là ưu tư. Cấu trúc cơ bản 
này khâng phải là một hiện tượng (Erscheinung), cũng 
không đẳng nhất với các hiện tượng tâm lý mà thuộc về 
bằn-ehất-người hoặc nói một cách khác, ưu tư là một vấn 
để bản thể luận. Sự ưu tư, lo âu của con người tuy có can 
hệ đến những cái khác, đến những hiện thể vây quanh nó, 


TRÉN DUÓNG ĐẾN VỚI HEIDEGGER 9 


đến các sự vật hiện có ("das Vorhandene") hay công cụ 
("das Zeug") nhưng trong cốt lỗi nó luôn can hệ đến hình 
thái Tôn tại của chính con người. 

Một trong những luận để quan trọng của chủ nghĩa hiện 
sinh là: "Dó; uới соп người, Tôn tai có trước bản chất" 
(J.P.Sartre). Heidegger cũng quan niệm rằng con người trước 
hết phải tón tại, nó được ban phát (hoặc bị ném vào thế giới) 
để tổn tại rồi sau đó nó mới có bản chất. Có nghĩa là con 
người là một Hiện hữu và luôn luôn phải quan tâm đến sự 
Hiện hữu, sự Hoá thành của mình, hoặc nói khác đi, sau khi 
hiện điện, соп người phải tự làm cho minh thành người trong 
những hoàn cảnh khác nhau, và với tư cách là một Hiện hữu 
trước hết phải biện thực hóa và thể hiện mình, Hiện hữu của 
con người mới chỉ là một phác hoa hay một dự án (Entwurf 
mà thôi. Heidegger coi sự Hiện-hữu-người là một-phác-đỗ- 
người được ném vào thế giới ("Dasein als geuorftner 
Entwurf"), nghĩa là một con người cụ thể nào đó mới chỉ là 
một sự hiện diện thực sự nào dó trong thế giới, nhưng sự 
hiện điện đó là thế này hay là thế kia sẽ da chính con người 
tạo nên. Phác-đồ-người trở thành thực thể người (với bản 
chất, tập hợp những thuộc tính nhất định). 

Ngoài sự ưu tư hay nỗi lo âu là một cấu thành có trước 
tiên và thường trực của Hiện hữu, Heidegger cũng nối tiếp 
Kierkegaard phát biểu rằng: đối với con người, tám trạng 
chủ đạo chính là sự sợ Һа; ("die Angst"). Соп người luôn 
luôn sống trong tâm trạng kinh hoàng. Ná không sợ hãi gì 
nhiều trước những hiện thể khác mà là sợ "sự Tổn-tại- 
trong-Thế giới" hoặc nói chính xác hơn, nó sợ Khá năng 
Không Tôn tại của chính mình. Ai bị vây búa bởi sợ hãi, 
người ấy mất đi mọi hiện thực. Và trong nỗi sự hãi ấy con 
người đối mặt với cái chết của chính mình. Nhưng cái chết 
không đến gặp Hiên hữu của con người từ bên ngoài. Cái 


10 MARTIN HEIDEGGER 


chết thuộc về Hiện hữu, nghĩa là: Hiện hữu chỉ là sự Tôn- 
tại-đến-cdi Chết ("Dasein ist nur als Sein-zum-Tod"). Nhưng 
theo Heidegger thì chính sự giao tiếp với cái chết của chính 
mình như là một giới hạn tuyệt đối nên con người càng thấy 
rõ у nghĩa và tính chất cấp thiết đích thực của sự-làm- 
người. Nếu con người sống vô hạn thì điểu này chẳng có gì 
là cấp thiết, là quan trọng hay thực tế cả. Sống vô hạn thì 
con người có thể bình yên nhám mắt trước tất cả, phó mặc 
mình cho sự Tổn-tại-trong-Thế giới hay bị quãng ném vào 
thế giới. Nhưng vì sống trong nỗi sợ hãi không-tển-tại nên 
con người сат nhận được mình bi ném vào cới chết ("in đen 
Той geworfen") và bị đấy vào Ни không ("in das Nichts 
hineingehalten"). Và vì sống tức là đang di về với cái chết, 
hoặc nói theo cách của Heidegger, sống nghĩa là "Фі rước 
vào trong cái chê?" nên con người phải nhận thức rõ điều đó 
để không buông thả mình, không trượt dốc vào những điều 
vô nghĩa, không để mình rơi vào cõi "người ta" mà là để 
khẳng định cuộc sống của mình, một cuộc sống riêng, duy 
nhất, không thể có gì đánh đối được. Heidegger quan niệm 
rằng chính sự tư duy sâu xa về cái chết thuộc về Hiện hữu 
khiến con người tinh ngộ và nhận thức được rằng: cái chết 
kêu ро! chúng ta tiếp nhận sự hiện sinh của mình và hành 
dâng dàn bước trong những tháng пат đang sống; cái chết 
kêu gọi chúng ta hãy dấn thân vào một cuộc sống đích thực 
và riêng biệt trong tự do và với tình thần tự chịu trách 
nhiệm. Và con người sẽ thực sự trở thành chính mình trong 
sự quyết tâm sàn sàng chết ("todbereite Entischlossenheut", 
sẵn sàng chấp nhận một sự "hiện sinh hư uó" ("nichtige 
Existenz"). Con người sẽ trổ thành chính mình bằng cách 
thể hiện mình không theo những quy luật bên ngoài khác lạ 
mà hãy xuất phát tự thân, vì những nguyên nhân sâu sắc 
nhất của chính mình mà tổn tại. 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI HEIDEGGER 11 


Tâm trạng của con người kinh hoàng, lo âu và bi quan 
giữa hai cuộc thế chiến đã bất gặp ở Heidegger một hình 
anh tương đồng và tương hợp, và hơn thế nữa, con người 
hiện sinh của ông vào thời kỳ dó có ý nghĩa thúc đẩy và 
khích lệ con người vượt qua tâm trạng и uất. vì thăi cuộc, 
dấn thân cho một cuộc sống có ý nghĩa hơn, một cuộc sống 
tự sáng tạo nên chính mình trong mọi hoàn cảnh và thời 
thế. Vì vậy, không phải là mát sự ngẫu nhiên khi tác phàm 
Tần tại và Thời gian (1927) của ông được chào đón nhiệt liệt 
và "chỉ qua đêm" Heidegger đã trở thành một "thần tượng 
triết học" ở nước Đức và châu Âu đang chìm trong ат đạm 
và Di quan. 


Heidegger không chỉ nghiên cứu hoàn cảnh sinh tổn 
của con người bị ném vào thế giới trong cảnh lưu dày dé thể 
hiện mình và khẳng định sự hiện hữu của mình, mà còn tìm 
hiểu xem hoàn cảnh sống có ý nghĩa gì đối với bản tính của 
con người hay không. Từ việc chiêm nghiệm cái chết luôn 
thấp tùng Hiện hữu, ông đã dé cập dên vấn dë thời gian, 
một để tài lúc đó được tranh luận sôi nói trong triết giới. 
Theo Heidegger thì thơi gian không phải là một sơ dô 
("Ѕелета") mà trong đó diễn ra các quá trình, cũng không 
phải là một cái gì đó khởi nguyên еб tính chất khách thể, 
Thời gian về thực chất và bản chất là thời gian tính 
("Zeitlichkeit'” của Hiện hữu. Thời gian tính chính là сд sở 
và giới bạn, là đường chân trời của sự-làm-ngườồi, là nội 
dung đích thực của sự ưu tư lo lắng dọc kiếp người và là 
một câu trúc cơ bản của Hiện hữu. Theo ông "Hiện hữu 
không có sự kết thúc trong thời gian mà là nó hiện diện hữu 
hạn". Con người chạy trước vào cái chết đồng thời cũng đi 
trước mình ("sich vorweg") trong mọi hoạt động thường 


12 MARTIN HEIDEGGER 


nhật. Con người luôn luôn để cho tuang lai quyết định hiện 
tại và tự phác họa mình cho tương lai, tự quăng mình vào 
những khả năng trong tương lai, Mặt khác, trong từng 
khoanh kháe, con người đều bị quyết định và chế ngự bởi 
việc mình "đã hiện diện" trong thế giới, nó "bị ném vào một 
sự Hiện hữu cụ thế" mà không hê có một sự tác động nào 
của chính mình. Vì vậy việc con người đã tón tại trong thế 
giới ("schon Sein in") cũng là một cấu thành của Hiện hữu. 
Нап nữa, trong khi "đi trước mình" và "đã tôn tại", соп 
người cũng hiện điện bằng cách thường xuyên tri thức và 
trải nghiệm được những hiện thể khác vây quanh mình, 
nghĩa là ón tại cùng ("Sein bei") các vật hiện thể 
("Ѕеіетае") trong thế giới Do đó, theo Heidegger, ba tế 
thành "đi trước mình" ("Sich vorweg"), "đã tôn tại" ("schon 
Sein in") và "tấn tại cùng" ("Sein bei") tạo nên Thời gian 
tính đặc thù ("die Zeitlich#eit") của Hiện hữu con người, Và 
con người thể hiện mình, hiện sinh hóa trong Ба yếu tế đó. 
Бау cũng là nguyên nhân khởi thủy khiến con người trì 
thức được Thời man. 


Sau Tôn tai và Thời gian xuất bản trong cuốn Niên giám 
do Husserl chủ biên (1927) - một tác phẩm có tính chất đột 
phá mà trong đó Heidegger đã từ bỏ hệ thống các khái niệm 
truyền thống của triết học sau Descartes, từ bỏ các khái niệm 
về chủ thể, khách thể, nhận thức, tinh thần, vật chất... và áp 
dụng phương pháp biện tượng học để “phá húy" “phân tích") 
các hệ thống lịch sử của trí tuệ và phán tích sự tón tại con 
người nhằm vạch ra những tiền dë của chúng?) - Heidegger 


1D Xem: Thiết học Phương Tay hiện đại, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 
1996, tr 245. 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI HEIDEGGER 13 


đã công bó hàng loạt công trinh theo mạch tư duy rất độc đáo 
của ông, trong đó có những tác phẩm in đậm dấu ấn lên bức 
tranh triết học đương thời như: Siêu hình học là gì? (1929), 
Vë bản chốt của chân lý (1930), Giải minh tho Holderiin 
(1944), Đường Rừng (1950), Triết lý là gì? (1956). Đặc biệt 
các công trình Siêu hình học là gì? (1929), Thư uë nhân bản. 
chủ nghĩa (1947), Đông nhất và Dị biệt (1957) đã có tiếng 
vang lớn và gây xôn xao trong dư luận. Một số học giả cho 
rằng đó là những cột mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn rẽ 
ngoại trong lộ trình tu duy của Heidegger. 

Heidegger đã trách cứ triết học có đại (kế từ Platon trở 
đi) cũng như triết học Thiên Chúa giáo Tây phương là đã 
tìm cách xác định sự Hiện hữu của cơn người theo loại hình 
tàn tại của vật thể, đã hiểu sự tổn tại của con người theo 
cách hiện diện và "tôn tai hiện có" của vật thể. Cho dù 
Husserl và người tiếp nối ông là Max Scheler đã day rằng 
bản chất con người không thể được hiểu như là một đối 
tượng, một thực thể hoặc như một vật hiện thể ("Seiende") 
mà con người là một sự diễn tiến ("Vollzug") của các hành và 
hữu ý, nhưng với Heidegger, các nhà tư tưởng này đã không 
làm sáng tỏ một cách triệt để sự khác biệt cũng như minh 
chứng về phương diện bản thể luận. Hơn nữa, cho đến nay 
triết học đã chỉ luân luôn chất vấn về vật hiện thể trong 
tổng thể hoặc đặt ra những câu hỏi về vật hiện thể cao nhất, 
- tức là Chúa Trời - chứ chưa bao giờ hỏi rằng: cới gì mà nhờ 
nó mọi våt hiện thể mới trở thành hiện thể, tức là đã không 
hỏi gì về Tần tại. Sự Tôn tai này theo Heidegger không phải 
là một vật thể ("ein Ding"), cũng không phải là vật hiện thể 
kein Seiendes"). Tôn tại là cội nguồn cơ bản của moi vật 
hiện thể và khâng được phép suy tưởng nó như là một đối- 
tượng ("Gegen-stand"). Vì Tôn tại không thể khách thể hóa, 
vì nó đã được tiếp nhận như một cái gì đó chung nhất, hiển 


14 MARTIN HEIDEGGER 


nhiên nhất và cũng trống rỗng nhất nên Tån tại đã bị triết 
học bó qua và lãng quên. Ông trách triết học đã lăng quên 
Tôn tại ("Seinvergessenheit"). Và sự quên lãng đó chính là 
việc phót mặc và bỏ qua một vấn dë cốt yếu nhất: đó là sự 
khác biệt cơ bản giữa một bên là mọi uật Hiện thể ("alle 
Sernden") ой bên kia là Tôn tại. Sự khác biệt này Heidegger 
goi là "sự khác biệt mang tính bản thể luận" ("die 
ontologische Ю{етепг")®. 

Tuy nhiên, nếu cứ theo con đường xưa cũ là thông qua 
con người và sự Hiện hữu của nó để suy tư thì không có khả 
năng đến được cái đích mà tư duy của Heidegger muốn vươn 
tới: đó là Tôn tại. Vì vậy nhiệm vụ của triết học là phải rë 
ngoặt, nghĩa là không xuất phát từ con người và sự tri kiến 
về Tên tại của con người để suy tư về Tôn tại mà ngược lai, 
phải xuất phát từ Tôn tại để quan sát, phán định con người 
cũng như toàn bộ hiện thực hữu hạn trên thế giới. Heidegger 
kêu gọi: - Hãy có một bước гё ngoặt của tư duy! ("Кећге des 
Đenbens") và ông đã nó lực vài thập niên theo hướng này, 
một sự nỗ lực vật lộn trong trầm tư và cô don. 

Theo triết gia W.Weischedel thì cách tư duy theo đường 
hướng này của Heidegger cũng có nghĩa là khi nói về Tổn tại 
thì vai trò của con người chỉ còn là thứ yếu, chỉ là cái ô bên lề 
của suy tư. Heidegger đã chếi bả vị trí trung tâm của con 
người mà ông đã đạt tới trang chủ nghĩa chủ quan cận đại và 
chủ nghĩa hiện sinh hiện đại”. Sau này Heidegger có nói 
rằng: khi nói về con người thì ta không được phép coi nó như 
là một bản thể tự trị mà chỉ là một sự liên quan đến Tôn tại. 


® Xem: H.J.Stóng, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, Nxb 
Kohlhammer, 1880, tr.61a. 


® Xem: W.W¬ie tac ol, Die philosophische Hintertreppe, Nxb dtv 1992, 
tr.278 - 279. 


TRÉN ĐƯỜNG ĐẾN VÓI HEIDEGGER 15 


Con người là bày tôi của Tên tại ("dem Sein untertaenig"). 
Tất ca mọi cái đều hướng vào Tòn tại. Việc có con người 
không phải vì ý chí tự thân mà vì ý chí của Tôn tại, nghĩa là 
nhờ con người và thông qua con người thì sự khai mỡ ("das 
Offenbarulerden") của Tôn tại mới có thể thực hiện được. Tôn 
tại với Heidegger có cái gì đó đồng nghĩa với sự khai mở 
COffenbarkeit") hay sự không giấu giếm, không che đậy hoặc 
пап mình (“Unuerborgenhew"). Khi con người nói về một sự 
vật rằng nó "tần tại" hay nó "là" như thế này hay như thế kia 
thì sự vật ấy khai mú và không giấu giếm đối với con người. 
Vậy cái đang tổn tại, đang là hiện thể đối với Heidegger 
không phải là cái đang hiện điện theo mật cách nào đó mà là 
cái phát lộ, không che đậy, không nấu mình, cái đứng trong 
ánh sáng và da bước vào thành hiện tượng ("in Erscheinung 
getreten"). Tôn tại chính là quá trình này của sự roi sáng 
("die Lichtung"). 

Nhưng sự phát lộ, sự khai mở của thế giới diễn ra sao 
đây? Heidegger cắt nghĩa: khi con người sợ hãi thì mọi vật 
hiện chế và ngay cả sự Hiện hữu của chính mình tan biến 
mất, và chính ¿rong khoảnh khác ấy con người bắt gặp cái 
Hư không ("das Nichts"). Nếu như chúng ta - như vẫn thường 
хау ra trong sự hoảng hốt, kinh hãi không bắt gặp cái Hư 
không làm cho thế giới truội mất khỏi chúng ta - thì chúng ta 
có lẽ không biết được rằng mọi vật hiện thể có thể không tón 
tại và có lẽ cũng không để ý đến là nó tón tại. Heidegger đã 
viết: "Trong đêm sáng trời Hư không của sự sợ hãi hình 
thành trước hết sự khai mở nguyên thủy của vật hiện thể với 
tư cách là cái đang hiện thể chứ không phải Hư không". 
Vậy là tính cấp thiết của vấn đề Tôn sai, kể cả khả năng đến 


“з Xem: W.MWaisehcdel, Die phiosophiach }frdertercppe “xb dtv, 1997, 
tr. 281. 


16 MARTIN HEIDEGGER 


gần với Tón tại hình thành từ kinh nghiệm của Hư không. 
Trong cái Hư không và xuyên qua cái Hư không con người 
nhận biết cái Tôn tai, Hư không là "cái Không đối với Hiện 
thể" ("das Nicht zum Seienden"), nó là cái khác căn bàn đối 
lập với mọi hiện thể. Hư không là tấm màn mảng che phủ 
của Tôn tại... Tuy nhiên, theo Heidegger, Hư kháng không 
phả: do con người tạo thành, nó tự hiện ra đối với con người, 
không thể hình dung nó như một chủ thể siêu hình, nó là 
một tiến trình và không có gì khác hơn là diễn tiến của sự hư 
vô hóa ("Geschehen des genichtetwerdens™). Cấu trúc cd bản 
của Hư không cũng như của Tôn tại. Tôn tại là chân lý và là 
sự kiện ("Ereignis") vừa khai mở vừa che giấu. Tôn tại tự 
diễn tiến. Tôn tại là cái được-rọi-sáng. Và với tu cách là "sự 
roi sáng" tần tại tự thân đến với con người mang tính lịch sử. 
Tôn tại khai mô trong Hư không?)... 

Với "bước ngošt" trong lộ trình tu duy, Heidegger đã 
chuyển từ chủ nghĩa duy tâm chủ quan phi lý tính của "thời 
kỳ Tên-tại-và-Thời gian" sang chủ nghĩa duy tâm khách 
quan mang tính chất thần Ы. Ông đã truy tìm nhiều năm 
cái Tên tại mà theo ông, từ thời cổ đại Hy Lạp cho đến đương 
đại nó vẫn luôn ấn náu và khép kín đối với con người. Con 
người tuy biết được ngày càng nhiều hơn về cái hiện thể 
nhưng lại đã quên đi sự Tôn tại. Chính vì "lãng quên Tôn tại" 
("hSeinsuergessenheif) mà con người hiện đại càng ngày càng 
сат thấy mình Không có quê hương và Không chấn nuong 
thân trong thế giới. Heidegger đổi hỏi con người phải có cách 
ш duy mới để tiếp cận Tôn tại, cách tự duy này có quan hệ 
mật thiết với thì ca. Hölderlin là nhà thơ điển hình cho cách 


® Xem: W.Weischedel, Die philosophisch Hintertreppe, N€@b dtv, 1992. 
tr. 261. 


® Xem: PhHosonhenlexikon. Nxb Dietz, Berlin. 1984, tr.356 - 357. 


TRÊN DĐƯỜNG ĐẾN VỚI HEIDEGGER 17 


tư duy này. Và chỉ có tt duy mới con người mái có thể lĩnh 
hội được Tôn tại. 

Nhưng thực chất Tôn tại là gì vậy? Heidegger đã nhiều 
lån nói đến nó bằng các ngôn từ gần như là bí hiểm: 
"Nhưng Tôn tại - Tôn tgi là gì nhi? Nó là chính Nó. Để 
nhận biết và nói vê Nó, Tư duy tương lai còn phối hoc!" 
Nghĩa là cho đến nay, kể cả Heidegger, Tôn tại vẫn còn là 
một cái gì đó chưa hé та dích thực và thần bí, vi Tổn tại 
chỉ được rọi sáng, được khai mở trong cái Hư không và 
xuyên suết qua cái Hư không... 


Khi giảng giải cho các sinh viên của mình về Heidegger, 
giáo sư H.J.Stoerig đã khẳng định rằng đây quả là điều vô 
cùng khó khăn, vì Heidegger là một triết gia đặc biệt uyên 
thảm và khác lạ. Vào mọi thời đại, khi các nhà tư tưởng có 
điều gì mới la để nói với thiên ha thì họ cũng đều nói bằng 
một thứ ngôn ngữ mới la. Heidegger cũng vậy. Ông triết lý 
bằng một thứ ngôn ngữ của riêng ông, rất độc đáo, rất sáng 
tạo, như một thi nhân siêu thoát và thăng hoa vào cõi hư 
huyển để suy tưởng và chiêm nghiệm rồi ghép các tứ thơ 
được roi sáng của mình ban phát cho thiên hạ, vì vậy ngay cà 
với người Đức. ngôn ngữ triết học của Heidegger cũng rất 
thâm trầm, sâu lắng, độc đáo và khó hiểu. Bản thân 
Heidegger cũng không muốn triết lý thâm о của mình là một 
thứ dễ hiểu và dé nhận thức với mọi người. Heidegger chỉ рі? 
cho it người, chì tiết cho một số người hiểm hoi có được sự 
can đam cao ca nhat dv uốn tới Cô don må tu duy vê sự Quý 
phái của Trần tại và nát vê sự độc nhất vô nhị của nó. Ó một 
công tinh khác Heidegger còn viết rằng: mọi sự nỗ lực của 
triết học làm cho mình thành khả trì và аё hiểu - đó là sự tự 
sát của triết học! 


18 MARTIN HEIDEGGER 


Vì vậy việc chuyển ngữ sang tiếng Việt các triết luận của 
Heidegger quả là một công việc cực kỳ khó khăn và táo bạo. 
Cám ơn các anh Phạm Công Thiện, Trần Xuân Кіёт, Trương 
Đăng Dung, Trần Công Tiến... đã có sự дали cảm cao cả để 
đến với Cô đơn và cùng Heidegger suy tư về sự Quý phái của 
Tôn tại, về Chủ nghĩa nhân bản, về Siêu hình học, Triết lý và 
về Ngôn ngữ và rôi truyền đạt lại bằng tiếng Việt cho người 
đọc chúng ta... 


QUANG CHIẾN 
Hà Nội, cuối thu năm 2002 


SIÊU HINH HỌC LÀ Gi? 


TRẦN CÔNG TIẾN dich 


In theo bản in của Ca dao, Sài Gòn, Việt Nam; 
Xuất bản lần thứ nhất 1974 


Dich từ han tiêng Đức: 
WAS IST МЕТАРНҮЄІК? 
ZEHNT AUFLAGE 
VITTORIO KLOSTERMANN 


Tặng Hans Carossa 
Ngày Sinh nhật thứ 60 


Bản văn của giảng thuyết khai mạc, được trình 
bày ngày 24-7-1929 ở phòng Khánh tiết của đại 
học Freiburg I.Br. dưới nhan dê “Siêu hình học 
là gi?” và được ấn hành cùng năm đó, xuất hiện 
а đây không thay đổi уйі lời bạt được duyệt lại 
của lần xuất bản thứ tư, 1943 và nhận dë của 
lần xuất bàn thứ năm, 1949. 


NHÀP pÉ 


Trở vê nên tång của siêu hình học 


Descartes viết cho Picot, người đã dịch sang Pháp 
văn quyển Principia Philosophiae: Ainsi toute la 
Philosophie est comme un arbre, dont les racines sont 
la Métaphysique, le tronc est la Physique, et les 
branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres 
sciences. (Như vậy, toàn bộ môn Triết học thì giống 
như một cây, mà rễ là Siêu hình học, thân là Vật lý 
học, và các nhánh đâm ra từ thân cây đó là tất ca các 
khoa học khác...) (Opp. ed. Ad. et. Tu, IX, 14). 

Để ở lại với hình ảnh này, chúng ta tự hỏi: rễ của 
cây triết học ăn bám vào đất. nào? Rë, và qua rễ này, 
toàn thể cây nhận được nhựa và sức sống từ nền tàng 
nào? Yếu tố nào, ân giấu trong nền và đất, kết dệt 
với rễ mà cưu mang và nuôi sống cây? Siêu hình học 
dựa vào đâu và mọc lên từ đâu? Siêu hình học, nhìn 
từ nền tảng của nó, là gì? Trong nên tảng và nói 
chung Siêu hình học là gì? 

Nó suy tư hiện vật như là hiện vật (das Seiende 
als das Seiende). Bất cứ д đâu người ta tra vấn xem 
hiện vật là gì, hiện vật như là thế được nhìn thấy. Sự 


24 MARTIN HEIDEGGER 


hiện trình (Vorstellen) của siêu hình học có được sự 
nhìn thấy này nhờ ánh sáng của hữu thể. Ánh sáng, 
nghĩa là cái mà một tư tưởng như thế kinh nghiệm 
như là ánh sáng, chính nó lại không đi vào trong sự 
nhìn thấy của tư tưởng này; vì tư tưởng này hiện 
trình hiện vật luôn luôn và chỉ đưới quan điểm của 
hiện vật. Từ quan điểm này tư tưởng siêu hình hoc 
quả thật tra vấn về nguồn suối đang là và về tác giả 
của ánh sáng. Còn chính ánh sáng này được xem là 
đủ sáng tỏ nhờ ở việc nó ưng chuẩn thấu thị 
(Durchsicht) cho mỗi quan điểm về hiện vật. 

Dù cho hiện vật có thể được giải thích như thế 
nào, dù như tinh thần trong ý nghĩa của duy linh chủ 
nghĩa, dù như vật chất và năng lực trong ý nghĩa của 
duy vật chủ nghĩa, dù như biến dịch và đời sống, dù 
như hiện trình (cái được hiện trình), dù như ý muốn, 
dù như bản thể, dù như chủ thể, dù như energeia, dù 
như hổi quy vĩnh cửu của đồng thể, mỗi lần hiện vật 
xuất hiện ra như là hiện vật trong ánh sáng của hữu 
thể. Hữu thể soi sáng mọi nơi mà siêu hình học hiện 
trình hiên vật. Hữu thể hiện đến trong một tình- 
trạng-không-ấn-gấu (Unverborgenheit) (alëtheia). 
Việc xem hữu thể mang theo với nó sự-không-ẩn-giấu 
như thế nào, xem chính nó đặt mình vào trong siêu 
hình học và như là siêu hình học như thế nào, việc đó 
vẫn còn mờ tối. Hữu thể không được suy tư trong yếu 
tính hết ẩn giấu của nó, nghĩa là trong chân lý của 
nó. Tuy nhiên siêu hình học, trong các câu trả lời của 
nó về hiện vật như là thế, nói từ tình-trạng-khal-mở 
(Offenbarkeit) không được chú ý của hữu thể. Chính 


SIÉU HINH HỌC LÀ GÌ? 25 


vì thế chân lý của hữu thé có thể được gọi là nền tảng 
mà siêu hình học, xét như là rễ của cây triết học, ăn 
bám vào và được nuôi sống. 

Vì tra hỏi về hiện vật như là thế, siêu hình học ó 
lại với hiện vật và không quay về với hữu thể như là 
hữu thể. Với tư cách là rễ cây, nó đưa tất cả nhựa và 
sức sống về thân cây và các cành của thân cây đó. 
Rễ đâm sâu vào nền và đất để cho cây vì sự tăng 
trưởng, có thể này sinh từ nền và đất này, và vì thế 
có thể bỏ nền và đất này. Cây triết học thoát ra từ 
đất sống của siêu hình học. Nền và đất chính là yếu 
tố ở đó rễ cây tỏa ra, nhưng sự tăng trưởng của cây 
không bao giò có thể cất chứa đất sống ở trong nó 
đến nỗi mà đất sống biến mất đi, như là cái gì có 
tính cách cây, ở trong cây. Đúng hơn rễ cây mất hút 
vào trong đất cho đến các sợi nhỏ nhất của nó. Nền 
là nền cho rễ, ở trong nền đó rễ quên mình đi vì cây. 
Ngay cả khi phó thác mình, theo cách thể riêng của 
nó, cho yếu tố đất, rễ vân thuộc về cây. Nó phung 
phí yếu tố của nó và chính nó vì cây. Xét như là rễ 
nó không quay về với đất, ít nhất không phải trong 
cách thể - tuóng như đó là yếu tính của nó - chỉ tăng 
triển lên nhịp theo yếu tố này và lan trải trong đó. 
Nhưng có lẽ yếu tố không là yếu tố nếu rễ không kết 
dệt với nó. 

Vì luôn luôn chỉ hiện trình hiện vật như là hiện 
vật, siêu hình học không suy tư về chính hữu thể. 
Triết học không quy tụ vào nền tang của nó. Nó luôn 
luôn quên lãng nền tẳng và như thế tại vì siêu hình 
học. Nhưng tuy thế triết học không bao giờ thoát 


26 MARTIN HEIDEGGER 


khỏi nën tang. Trong phạm vi một tư tưởng lên 
đường tìm kinh nghiệm về nền tảng của siêu hình 
học, trong phạm vi tư tưởng này tìm suy tư về chân 
lý của chính hữu thể, thay thế cho chỉ hiện trình 
hiện vật như là hiện vật, tư tưởng một cách nào đó 
đã từ bó siêu hình học. Tư tưởng này, nếu còn được 
nhìn từ siêu hình học, trở về với nền tảng của siêu 
hình học. Tuy nhiên cái mà còn xuất hiện ra như là 
nền tàng như thế có lẽ là, nếu nó được kinh nghiệm 
từ chính nó, một cải gì khác chưa được nói lên, cũng 
y như yếu tính của siêu hình học 3à cái gì khác với 
siêu hình học. 

Một tư tưởng suy tư về chân lý của hữu thể thực 
sự không còn bằng lòng với siêu hình học, nhưng nó 
cũng không suy tư phản lại siêu hình học. Dùng 
hình ảnh để nói, nó không nhổ bật rễ của triết học. 
Nó đào nền và cày đất cho triết học. Siêu hình học 
vẫn là cái đầu tiên của triết học. Siêu hình học 
không đạt tới cái đầu tiên của tư tưởng. Siêu hình 
học bị vượt qua trong tư tưởng suy tư về chân lý của 
hữu thể. Kỳ vọng quản trị mối tương quan căn bản 
với “hữu thể” và xác định một cách mẫu тис mọi 
tương giao với hiện vật như là thế của siêu hình học 
trở nên mong manh. Tuy nhiên “vượt qua siêu hình 
học” này không dẹp bỏ siêu hình học. Bao lâu con 
người còn là animal rationale, nó văn là атта! 
metaphysieum. Bao lâu con người hiểu mình là sinh 
vật có lý trí, siêu hình học vẫn thuộc về, theo tiếng 
của Kant, bản tính của con người. Trái lại, nếu 
thành công trong việc trở về nền tang của siêu hình 


. SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 37 


học, tư tưởng có thể mang lại một thay đổi nơi yếu 
tính của con người, và một đổi thay nơi siêu hình 
học cũng theo sau thay đổi đó. 

Rồi với sự khai triển câu hỏi về chân lý của hữu 
thể, một vượt qua siêu hình học sẽ được nói tới, và 
điều này có nghĩa là: suy tưởng (Andenken) về chính 

_hữu thể. Một suy tưởng về hữu thể như thế vượt qua 
sự bất-suy-tư vẫn có và đạt tới nền táng cội rễ của 
triết học. Tư tưởng được toan tính trong Sein und 
Zeit (Hữu thể và Thời gian) dán thân trên đường sửa 
soạn cuộc vượt qua siêu hình học đó. Nhưng cái mà 
tư tưởng như thế mang trên đường hành trình của nó 
chỉ có thể là chính cái phải được suy tư. Sự thể chính 
hữu thể và cách thể chính hữu thể chạm tới tư tưởng 
không bao giờ trước nhất và không bao giờ chỉ do tại 
tư tưởng. Chính nhờ sự thể và cách thể chính hữu 
thể chạm tới tư tưởng và mang tư tưởng vào một cái 
nhấẩy, tư tưởng nảy sinh từ chính hữu thể để tương 
hợp với hữu thể như là thế. 

Nhưng thế thì tại sao một sự vượt qua siêu hình 
học loại đó lại cần thiết? Phải chăng làm như thế chỉ 
để cho môn học này của triết học, môn học mà từ 
trước tới giờ vẫn là rễ, được nâng đỡ và thay thế bởi 
một môn học căn nguyên hơn? Phải chăng cần phải 
có một thay đổi cho lâu dài chủ thuyết của triết học? 
Không phải. Hay phải chăng nhờ việc trở về nền tàng 
của siêu hình học, một giả thiết từ trước đến giờ 
không được nhìn thấy của triết học được khám phá 
và nhờ đó người ta thuyết phục được triết học rằng 
nó chưa dựa trên nền tảng không thể lay chuyển của 


28 MARTIN HEIDEGGER 


nó và vì thê chua có thé là môt khoa hoc tuyêt dëi 
được? Không phải. 

Cùng với sự hiện đến hay sự ẩn dật của chân lý 
của hữu thể, một việc khác хау tới: không phải сб 
cấu tổ chức triết học, không chỉ chính triết hoc, 
nhưng sự gần kề và ở xa Cái đó (Das), cái từ đó triết 
học xét như là tư tưởng hiện trình hiện vật như là 
thế nhận được yếu tính và thiết yếu tính của nó. 
Cần phải quyết định xem chính hữu thể có thể, từ 
chân lý riêng biệt của nó, làm xảy ra mối tương 
quan của nó với yếu tính của соп người hay siêu 
hình học trong sự xa lìa khỏi nền tảng của nó ngăn 
cản sự thể mối tương quan của hữu thể với con 
người xuất hiện ra ánh sáng từ yếu tính của chính 
tương quan này, một ánh sáng dẫn dắt con người 
vào sự thuộc về hữu thể. 

Siêu hình hoc, trong các câu trả lời cho câu hỏi về 
hiện vật như là thế, đã hiện trình, trước cà hiện vật 
hữu thể rồi. Nó đã thiết yếu và vì thế luôn luôn nói 
lên hữu thể. Nhưng siêu hình học không đưa chính 
hữu thể đến ngôn ngữ, vì nó không suy tư về hữu thể 
trong chân lý của hữu thể, vì nó không suy tư về 
chân lý như là sự không-ẩn-giấu và vì nó không suy 
tư về sự không ẩn giấu trong yếu tính của sự không- 
ẩn-giấu. Yếu tính của chân lý chỉ luôn luôn xuất hiện 
ra với siêu hình học trong hình thức phái sinh của 
chân lý của tri thức và của phát biểu của tri thức 
này. Sự không-ẩn-giấu, tuy nhiên, có thể là cái gì căn 
nguyên hơn chân lý được hiểu như veritas (cái đích 
thực, cái thật). Alêthêia (tình trạng không che giấu) 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 29 


có thể là tiếng đưa lại một dấu chỉ chưa được kính 
nghiệm về yếu tính không được suy tư của esse (Hữu 
thể). Nếu thế thì rõ ràng tư tưởng hiện trình của siêu 
hình học không bao giờ có thể đạt tới yếu tính này 
của chân lý, cho dù nó đã hăng hái đến không tiếc 
công, trên bình diện lịch sử, với triết học tiển- 
Socrates; vì đây không phải là một phục sinh nào đó 
của tư tưởng tiển-Socrates, một dự định như thế thì 
vô ích và phi lý, nhưng đây là sự chú ý đến sự хау tới 
của yếu tính chưa được nói lên của sự không-ẩn-giấu 
trong đó hữu thể đã thông báo mình ra. Trong khi đó 
chân lý của hữu thể vẫn ап giấu với siêu hình học 
suốt dòng lịch sử của nó từ Anaximander cho tới 
Nietzsche. Tại sao siêu hình học đã không suy tư về 
chân lý 46? Phải chăng việc bỏ bằng một tư tưởng 
như thể chỉ do tại cách thế suy tư của tư tưởng siêu 
hình học? Hay sự thể nền tàng riêng tư của siêu hình 
học tự tách khỏi chính siêu hình học năm trong định 
mệnh thiết yếu của siêu hình học, vì vào lúc sự 
không-ẩn-giấu xuất hiện, cái mà khai triển yếu tính 
trong sự không ẩn-giấu này, tức là sự ân-giấu, ån- 
giấu mình đi và như thế vi lợi ích của cái không-ẩn- 
giấu, cái mà xuất hiện ra như là hiện vật? 

Thế rồi siêu hình học diễn tả hữu thể, thường 
trực và trong các cách thái khác nhau nhất. Chính nó 
khơi dày và củng cố dáng vẻ rằng nha nó câu hỏi về 
hữu thể được tra vấn và trả lời. Tuy nhiên chẳng ở 
đâu siêu hình học trả lời câu hồi về chân lý của hữu 
thể, vì nó không bao giờ đặt câu hỏi này. Nó không 
đặt vì nó chỉ suy tư về hữu thể khi nó niện trình hiện 


30 MARTIN HEIDEGGER 


vật như là hiện vật. Nó nhằm tới hiện vật trong toàn 
thể và nói về hữu thể. Nó gọi tên hữu thể và nhắm 
tới hiện vật như là hiện vật. Phát biểu của siêu hình 
học di động từ lúc siêu hình học bắt đầu cho đến lúc 
hoàn thành, một cách kỳ lạ trong sự lẫn lộn thường 
trực giữa hiện vật và hữu thể. Hiển nhiên sự lẫn lộn 
này cần phải được suy tư như một biến cố, chứ không 
như một lỗi lầm. Nó không thể đặt nền tảng nơi một 
xao lãng thuần tuý của tư tưởng hay nơi một khinh 
xuất của lời nói. Tiếp theo sự xao lãng thường trực 
này, sự hiện trình đã đạt tới tuyệt đỉnh của lầm lẫn 
khi người ta quyết đáp rằng siêu hình học đặt câu 
hồi hữu thể. 

Xem ra hầu như là siêu hình học, qua cách thể nó 
suy tư hiện vật, bày tỏ ra, ngoài sự hiểu biết của nó, 
là một chướng ngại vật ngăn сап con người nhận biết 
mối tương quan căn nguyên của hữu thể với yếu tính 
của con người. 

Nhưng sự thể sẽ ra sao nếu sự ẩn đật của mối 
tương quan này và sự quên lãng sự ёп Ча đó từ 
ngoài xa xác định thời đại mới? Sự thể sẽ ra sao nếu 
sự ấn dật của hữu thể ngày càng giao phó con người 
một cách: độc quyển cho hiện vật thôi, đến nỗi con 
người hầu như bị môi tương quan giữa hữu thể với 
yếu tính (con người) của nó bỏ rơi và đồng thời sự bỏ 
rơi này vẫn Ẩn giấu với nó? Sự thể sẽ ra sao nếu sự 
thực xảy ra như thế và đã như thế từ lâu rồi? Sự thể 
sẽ ra sao nếu có các đấu hiệu cho thấy sự quên lãng 
này trong tương lai còn chìm vào quên lãng quyết liệt 
hơn nữa? 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 31 


Còn có một nguyên do để một kẻ suy tư có thể có 
thái độ tự cao trước định mệnh của hữu thể không? 
Nếu sự thể là như thế, còn có nguyên do để, trong sự 
bỏ-bẵng hữu thể đi như thế, tự phỉnh gạt và tự phỉnh 
gạt như thế hoàn toàn vì một phấn khích cá nhân 
không? Nếu sự bỏ bãng hữu thể là như thế, phải 
chăng không có đủ lý do để một tư tưởng suy tư về 
hữu thể phải rơi vào trong sợ hãi: sợ hãi rằng tư 
tưởng không thể làm gì khác hơn là duy trì định 
mệnh này của hữu thể trong xao xuyến để rồi trước 
nhất giải quyết sự suy tư về tình trạng quên lãng 
hữu thể? Tuy nhiên phải tìm hiểu xem một tư tưởng 
có thể làm điều đó không, bao lâu mà niềm xao 
xuyến được dùng vào mục đích đó đối với nó chỉ là 
một tâm trạng đau khổ? Định mệnh hữu thể học của 
xao xuyến này có liên quan gì với tâm lý học và phân 
tâm học? 

Nhưng giả sử rằng vượt qua siêu hình học tương 
ứng với cố gắng học chú ý tới sự quên lãng hữu thể để 
kinh nghiệm được sự quên lãng đó và đán nhận kinh 
nghiệm này vào trong mối tương quan của hữu thể 
với con người và bảo vệ kinh nghiệm đó trong mối 
tương quan đó, thì câu hôi “siêu hình học là gì?” có lẽ 
vẫn là, trong nỗi quãn bách của sự quên lãng hữu 
thể, cái cần thiết bậc nhất trong các cần thiết dành 
cho tư tưởng. 

Tất cả nằm trong sự thể rằng tư tưởng đã đến lúc 
trở nên suy tư hơn. Người ta chỉ có thể tiến tới điều 
đó nếu tư tưởng, thay vì thực hiện được mức độ cao 
hơn trong nỗ lực của nó, được gửi vào một căn 


32 MARTIN HEIDEGGER 


nguyên khác. Khi đó tu tưởng mà được đặt ra bởi 
hiện vật như là thế và vì thế có tính hiện trình và 
nhờ thế sáng tỏ bị thay thế bởi một tư tưởng gây nên 
bởi chính hữu thể và vì thế lắng nghe hữu thể. 

Những suy xét về việc làm thế nào sự hiện trình 
luôn luôn vẫn có tính cách siêu hình học và chỉ có 
tính cách siêu hình học có thể giúp ích, một cách 
hiệu nghiệm và hữu ích, cho hành động trực tiếp 
trong đời thường nhật và công cộng, những suy xét 
đó vẫn lang thang trong khoảng không. Vì tư tưởng 
càng trở nên suy tư hơn nó càng được hoàn thành 
một. cách tương xứng hơn từ mối tương quan giữa 
hữu thể với chính nó, để tự nó càng đứng một cách 
thuần tuý hơn trong hành động độc nhất phù hợp với 
nó: trong tư tưởng về cái đành cho nó suy tư và vì 
thế đã được nó suy tư. 

Nhưng ai lại còn suy tư về cái đã được suy tư? 
Ngudi ta đã thực hiện các phát mình. Mang tư tưởng 
lên một con đường là đưa tư tưởng tối mối tương 
quan của chân lý hữu thể với yếu tính con người, тё 
ra cho tu tưởng một lối đi để nó suy tư một cách đặc 
biệt tới chính hữu thể trong chân lý của hữu thể, đó 
là mục đích mà tư tưởng được toan tính trong Sein 
und Zeit dang trên đường tiến tói. Trên con đường 
này, có nghĩa là trong việc phục vụ câu hỏi về chân lý 
của hữu thể, một suy tu về vếu tính của соп người trở 
nên cần thiết; vì kinh nghiệm và sự quên lãng hữu 
thể - một kinh nghiệm không được phát biểu vì trước 
hết nó cần туе chứng nghiệm đã - hàm chứa một giả 
thiết làm nền tàng cho mọi sự: phù hợp với sự không- 


SIÈU HINH HỌC LÀ GÌ? 33 


ẩn-giấu của hữu thể, mối tương quan của hữu thể với 
yếu tính của con người thuộc về chính hữu thể. 
Nhưng làm thế nào giả thiết đã được chứng nghiệm 
này đã có thể trở nên một câu hỏi được phát biểu ra, 
nếu trước hết người ta không đặt tất cả cố gắng vào 
việc rút sự xác định yếu tính con người ra khối chủ 
thể tính, gồm cả chủ thể tính của animal rationale? 
Để đạt tới, đông thời và bằng một danh từ, không 
những mối tương quan giữa hữu thể với yếu tính của 
con người mà còn sự giao hảo cốt yếu của con người 
với khai tính Offenheit (“8 đó”, Da) của hữu thể như 
là thế, thuật ngữ “hiện thể” (Dasein) đã được chọn 
cho lĩnh vực cốt yếu mà trong đó con người hiện hữu 
như là con người. Thuật ngữ này đã được chọn mặc 
dù siêu hình học đã dùng nó để chỉ cái mà vẫn 
thường được gọi là existentia, thực hữu tính, thực thể 
tính và đối tượng tính (Wirklichkeit, Realitaet, und 
Objektivitaet), và mặc dù kiểu nói thông dụng “hiện 
thể (hiện hữu) con người” (menschlichen Dasein) 
thường được dùng trong ý nghĩa siêu hình học. Cũng 
chính vì thế giờ đây, mọi phản tính sẽ bị ngưng trệ 
nếu người ta bằng lòng chấp nhận rằng trong Sein 
und Zeit tiếng “hiện thể” đã dùng thay thế “ý thức”. 
Dường như ở đây chỉ có tranh luận về việc dùng 
những tiếng khác nhau, dường như không đề cập đến 
điều duy nhất này: mang đến trước mặt tư tưởng mối 
tương quan của hữu thể với yếu tính con người và từ 
đó, nếu suy tư từ quan điểm của chúng ta, mang đến 
trước mặt tư tưởng một kinh nghiệm cốt yếu của con 
người, kinh nghiệm mà dày đủ đối với sự tra vấn 


34 MARTIN HEIDEGGER 


chính yếu. Thuật ngữ “hiện thể” không thay chỗ 
tiếng “ý thức” và “sự vật” được gọi là “hiện thể” cũng 
không thay chỗ cái mà được hiện trình bằng tiếng “ý 
thức”. Đúng hơn “hiện thể” nói lên cái mà trước hết 
được kinh nghiệm như là chỗ (Stelle), nghĩa là như là 
nơi chốn (Ortschaft) của chân lý của hữu thể và rồi 
được suy tư tương xứng với kinh nghiệm đó. 

Nội dung được suy tư trong suốt khảo luận Sein 
und Zeit của thuật ngữ “hiện thể? được thông báo 
qua câu (tr.42)““Yếu tính” của hiện thể nằm trong sự 
hiện hitu của nó". 

Nếu người ta nghĩ rõ ràng rằng trong ngôn ngữ 
của siêu hình học thuật ngữ “hiện hữu” (Existenz) 
đồng nghĩa với thuật ngữ “hiện thể (hiện hữu)” 
(Dasein)™, tức là chúng cùng chỉ thị thực hữu tính 
của bất cứ thực thể nào từ Thượng đế cho đến hạt 
cát, thì với câu nói đó, nếu người ta chỉ hiểu đúng có 
như thế thôi, khó khăn của cái phải suy tư chỉ 
chuyển từ “hiện thể” sang “hiện hữu”. Từ “hiện hữu” 
được dùng độc quyền trong Sein und Zeit để chỉ đặc 
tính của hữu thể con người. Từ “hiện hữu” được suy 
tư nghiêm chỉnh, “yếu tính” của hiện thể có thể được 
suy tư; trong khai tính của yếu tính đó chính hữu thể 
biểu lộ mình ra và ẩn giấu mình di, hoà hợp và lần 
tránh, thế mà chân lý của hữu thể không bị cạn hết 
trong hiện thể hoặc có thể được thống nhất làm một 


© Dasein và Existenz trong ngôn ngữ triết học truyền thống 
của người Dức đồng nghĩa và vì thế chúng ta có thể dịch cả hai từ đó 
bằng một từ “hiện hữu”, người Pháp cũng thường dịch hai từ đó 
bằng mát từ Existenee (N.D). 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 35 


với hiện thể như kiểu của câu nói siêu hình học: tất 
cả đối tượng tính là như là chủ thể tính. 

“Hiện hữu” trong Sein und Zeit có nghĩa gì? 
Thuật ngữ đó gọi tên một cách thể của hữu thể, 
nghĩa là gọi tên hữu thể của hiện vật mà đứng khai 
mở ra cho khai tính của hữu thể, trong khai tính đó 
hiện vật đứng trong khi nó nâng đố khai tính đó. 
Nâng đỡ (Ausstehen) này được kinh nghiệm dưới cái 
tên “ưu tư”. Yếu tính ngoại xuất (das ekstatische 
Wesen) của hiện thể được suy tư từ ưu tư, cũng như 
ngược lại, ưu tư chỉ được kinh nghiệm đầy đủ trong 
yếu tính ngoại xuất của nó. Sự nâng đố được kinh 
nghiệm như thế là yếu tính của ekstasis (ngoại xuất 
tính) mà cần phải được suy tư ở đây. Chính vì thế 
yếu tính ngoại xuất của hiện hữu chưa được hiểu một 
cách đầy đủ khi người ta chỉ hiện trình nó là “sự 
đứng-ra-ngoài” (Hinausstehen) và “ta ngoài” được 
quan niệm nhu là “ха khỏi” lĩnh vực bên trong của 
một nội tại tính của ý thức và tinh thần; vì được hiểu 
như thế, hiện hữu vẫn luôn còn được hiện trình từ 
“chủ thể tính” và “bản thể" trong khi “ra ngoài vẫn 
phải được suy tư như là “sự phân 1y” của khai tính 
của chính hữu thể (das Auseinander der Offenheit 
des Seins). Stasis (tình trạng) của cái ngoại xuất (Die 
Stasis der Ekstatisehen) dựa vào, kỳ lạ như có thể, 
“sự đứng vào trong” vào trong sự “ra ngoài” và “6 đó” 
của sự không-ấn-giấu, một sự không-ẩn-giấu được 
hiểu như là chính hữu thể thể hiên yếu tính của 
mình ra. Điều mà cần phải được suy tư trong thuật 


ngữ “hiện hữu” khi thuật ngữ này được dùng trong 


36 MARTIN HEIDEGGER 


lòng một tư tưởng suy tư theo chiều và từ chân lý của 
hữu thể, điều đó có thể được nói lên một cách tốt đẹp 
nhất bằng thuật ngữ “tình trạng-đứng-vào-trong” 
(nstgendigbew). Nhưng khi đó chúng ta phải tuyệt 
đối suy tư sự đứng-vào-trong khai tính của hữu thể, 
sự nâng đỡ đứng-vào-trong (ưu tư) và sự kiên trì 
trong cái cùng cực (hữu-quy-tử) chúng với nhau và 
như là yếu tính toàn vẹn của hiện hữu. 

Hiện vật mà là trong cách thể hiện của hiện hữu 
là con người. Chỉ con người hiện hữu. Tầng dá là, 
nhưng nó không hiện hữu. Cây là, nhưng nó không 
hiện hữu. Con ngựa là, nhưng nó không hiện hữu. 
Thiên thần là, nhưng nó không hiện hữu. Thượng đế 
là, nhưng ngài không hiện hữu. Câu nói “chỉ con 
người hiện hữu” không hê có nghĩa chỉ con người là 
hiện vật có thực, tất cả các hiện vật còn lại không có 
thực và chỉ là một dáng дар hay hiên trình của con 
người. Câu nói: “con người hiện hữu” có nghĩa là con 
người là hiện vật mà hữu thể của nó được đánh dấu, 
từ hữu thể và trong hữu thể, bởi sự đứng-vào-trong- 
một đứng-vào-trong được duy trì khai mở ra trong sự 
không-ẩn-giấu của hữu thể. Yếu tính hiện hữu (Das 
existenziale Wesen) của con người là nền tảng cho 
việc con người có thể hiện trình biện vật như là thế 
và có ý thức về hiện vật được hiện trình. Tất cả ý 
thức đều gia thiết hiện hữu mà được suy tu một cách 
ngoại xuất (ekstatisch) như là essentia (bản chất) của 
con người và ở đây, essentia chỉ cái gì như là cái mà 
con người thể hiện yếu tính của nó ra trong phạm vi 
nó là người. Ý thức, trái lại, không trước hết tạo nên 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 37 


khai tính của hiện vật, cũng không trước hết đưa lại 
cho con người “sự duy trì hiện vật đứng trong tình 
trạng khai mở”. Vậy tất cả ý hướng tính của ý thức có 
thể di chuyển về đâu, từ đâu và trong lĩnh vực tự do 
nào, nếu con người đã không có được yếu tính của nó 
trong tình-trạng-đứng-vào-trong? Tiếng sein (là) 
trong danh từ Bewusstsein (ý thức) và “Selbsi- 
bewusstsein” (tu ý thức) có thể nói lên, trong trường 
hợp người ta đã có lần suy tư nghiêm chỉnh, cái gì 
khác hơn yếu tính hiện hữu của cái mà là trong khi 
nó hiện hữu? “Là một tự ngã” (Ein Selbst zu sein) 
chắc hàn biểu thị đặc tính của yếu tính của hiện vật 
mà hiện hữu, nhưng hiện hữu này không nằm trong 
ngã hữu (Selbsisein), cũng không được xác định từ 
ngã hữu. Tuy nhiên vì tư tưởng siêu hình học xác 
dịnh ngã-hữu của con người từ bản thể hay từ chủ 
thể, xét đến nền tảng cũng giống như trên, cho nên 
con đường đầu tiên, con đường dẫn từ siêu hình học 
đến yếu tính hiện hữu-ngoại xuất (zum ekstatisch- 
existenztalen Wesen) của con người, phải đi qua sự 
xác định siêu hình học về ngã hữu của con người 
(Sein und Zeit 55 68 và 64). 

Nhưng vì câu hỏi về Hiện hữu luôn luồn chỉ phục 
vụ câu hỏi độc nhất của tư tưởng, tức là câu hỏi phải 
được khai triển trước nhất, về chân lý của hữu thể 
xét như là nền tảng ẩn giấu của tất cả siêu hình học, 
cho nên tựa đề của khảo luận nhằm tìm kiếm sự trở 
về nền tảng của siêu hình học không phải là Hiên 
hữu và Thời gian, cũng không phải là Y thức và Thời 
gian mà là Hữu thể uà Thời gian. Nhưng tựa đề này 


38 MARTIN HEIDEGGER 


cũng không để được suy tư tương ứng với những tựa 
dë quen thuộc: hữu thể và biến dịch, hữu thể và dáng 
dấp, hữu thể và tư tưởng, hữu thể và bổn phận. Vì 
khắp nơi hữu thể vẫn được hiện trình một cách giới 
hạn, tuổng như “biến dich”, “dáng dap”, “tư tưởng”, 
“bốn phận” không thuộc về hữu thể, trong khi rõ 
ràng chúng không phải là hư vô và vì thế thuộc về 
hữu thể. “Hữu thể” trong Hữu thể và Thời gian 
không là gì khác hơn “thời gian” trong phạm vi thời 
gian được xem như là tiền danh của chân lý của hữu 
thể, một chân lý mà là cái trong đó hữu thể thể hiện 
yếu tính của nó và vì thế là chính hữu thể. Nhưng tại 
sao lại “thời gian” và “hữu thể”? 

Một hồi tưởng về lúc khởi thuỷ của triết học, lúc 
hữu thể khai lộ ra trong tư tưởng Hy Lạp, có thể bày 
tổ rằng người Hy Lạp ngay từ đầu đã kinh nghiệm 
hữu thể của biện vật như là hiện tính của cái hiện 
diện (die Anwesenheit des Anwesenden). Khi chúng 
ta dịch einai thành “sein” (“là”), thì việc dịch đó đúng 
văn phạm. Tuy nhiên chúng ta chỉ thay thế một âm 
ngữ bằng một âm ngữ khác. Nếu xem xét lại, chúng 
ta thấy ngay rằng chúng ta không suy tư einai một 
cách Hy Lạp, cũng không suy tư một xác định tính 
tương xứng rõ ràng và không hàm hồ của “là”. Vậy 
chúng ta nói gì khi thay vì einai chúng ta nói sein 
(18), thay vì sein (là) chúng ta nói einai và esse? 
Chúng ta không nói gì hết. Tiếng Hy Lạp, tiếng La 
tỉnh và tiếng Đức vẫn cùn nhụt nhu nhau. Khi chấp 
nhận lối dùng thông thường, chúng ta tự tổ ra chỉ là 
những kë nâng đỡ sự thiếu suy tư lớn lao nhất, một 


SIÉU HINH HỌC lÀ GÌ? 39 


sự thiếu suy tư đã có lần xuất hiện trong lòng tư 
tưởng và vẫn thống trị cho đến ngày nay. Thực ra 
einai này muốn nói: hiện diện (Anwesen). Yếu tính 
của sự hiện diện này ẩn giấu sâu xa trong những tên 
nguyên thuỷ của hữu thể. Nhưng đối với chúng ta 
einai và ousia xét như là par- và ароиѕіа trước nhất 
muốn nói điều này: hiện tại và sự trường tồn ngự trị 
một cách không được suy tư và một cách ấn giấu 
trong sự hiện diện, thời gian thể hiện yếu tính của 
nó trong sự hiện diện. Hữu thể như là thế thì không 
än giấu từ thời gian. Thời gian như thế quy chiếu về 
sự không ẩn giấu, nghĩa là về chân lý của hữu thể. 
Tuy nhiền thời gian mà từ giờ phải được suy tư 
không được kinh nghiệm trong tiến trình thay đổi 
của hiện vật. Thời gian rõ ràng còn mang một yếu 
tính hoàn toàn khác, yếu tính mà không những chưa 
được suy tư mà còn không bao giờ để suy tư bởi ý 
niệm thời gian của siêu hình học. Vì thế thời gian trỏ 
nên tiên danh, một tiên danh trước hết cần được suy 
tư, dành cho chân-lý-kinh-nghiệm-trước-nhất của 
hữu thể. 

Một yêu tính ẩn giấu của thời gian được nói lên 
như thế nào nơi những tên gọi siêu hình học đầu tiên 
của hữu thể, yếu tính đó cũng được nói lên như thế 
trong cái tên sau cùng của nó: “quy hồi vĩnh cửu của 
đồng thể”. Lịch sử của hữu thể, trong thời đại của 
siêu hình học, bị chế ngự bôi một yếu tính không 
được suy tư của thời gian. Không gian không được 
xếp bên cạnh thời gian, nhưng nó cũng không chỉ 
được xếp hạng phụ thuộc vào thời gian. 


40 MARTIN HEIDEGGER 


Một du tính nhắm vượt từ sự hiện trình hiện vật 
như là thế tới chân lý của hữu thể phải khởi đi từ sự 
hiện trình này và còn phải một cách nào đó hiện trình 
chân lý của hữu thể, thể nào mà sự hiện trình này 
thiết yếu vân thuộc loại khác và cuối cùng, xét như là 
sự hiện trình, vẫn không thích hợp với cái phải suy 
tư. Mối liên quan này - một tương quan phát xuất từ 
siêu hình học và thuận với sự tương quan của chân lý 
của hữu thể với yếu tính của con người - được lĩnh hội 
như là am hiểu. Nhưng am biểu ở đây đồng thời được 
suy tư từ sự không-ẩn-giấu của hữu thể. Nó là dự 
phóng ngoại xuất, nghĩa là dự phóng bị quăng ném 
đứng vào trong lĩnh vực của các khai mở. Lĩnh vực 
mà khai mở ra trong sự dự phóng để trong nó một cái 
gì (ở đây là hữu thể) bày tô mình ra như là một cái gì 
(ö đây là hữu thể xét như là chính nó trong sự không- 
ẩn-giấu của nó), lĩnh vực đó được gọi là ý nghĩa (xem 
Sein und Zeit, tr151). “Ç nghĩa của hữu thể” và 
“chân lý của hữu thể” nói cùng một điều. 

Giả sử rằng thời gian một cách còn ẩn giấu thuộc 
về chân lý của hữu thể, thì mọi dự phóng nhằm duy 
trì khai tính của chân lý của hữu thể phải tương 
quan, với tư cách là am hiểu về hữu thể với thời gian 
xét như là chân trời khả thể của sự am hiểu hữu thể 
(xem Sein und Zeit 88 31-34 và 69). 

Lời nói đầu của Sein und Zeit trên trang thứ nhất 
của khảo luận kết thúc với câu “Đối tượng của khảo 
luận này là trình bày cụ thể câu hỏi về ý nghĩa của 
“hữu thể". Mục dích tạm thời là giải thích /hời gian 
như là chân trời khả thể cho mọi am hiểu hữu thể”. 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 4L 


Triết học không thể dễ dàng mang lại cho quyền 
lực của sự quên lãng hữu thể - một quên lãng mà tất 
cả triết học đã chìm dám vào, một quên lãng mà 
đông thời đã trở nên và hiện vẫn còn là một đòi hỏi 
định mệnh đối với tư tưởng, trong Sein und Zeit - 
một chứng cớ rõ ràng hơn là nhờ sự chắc chắn mộng 
du rằng triết học đã lướt qua bên cạnh câu hỏi riêng 
tư và độc nhất спа.Ѕеіп und Zeit. Chính vì thế không 
những đã có những hiểu lầm đối với một quyển sách, 
nhưng còn có sự bỏ rơi hữu thể của chúng ta. 

Siêu hình học nói lên cái mà hiện vật xét như là 
hiện vật là. Nó chứa đựng một /ogos (phát biểu) về 
on (hiện vật). Tên gọi “hữu thể học” sau này biểu thị 
đặc tính của yếu tính của nó, hiển nhiên với điểu 
kiện chúng ta lĩnh hội nó theo nội dung đích thực 
của nó chứ không theo sự quy định hạn hẹp trường 
ốc. Siêu hình học di động trong lĩnh vực của on hê 
on. Sự hiện trình của nó có giá trị cho hiện vật xét 
như là hiện vật. Trong cách thể như thế, khắp nơi 
siêu hình học hiện trình hiện vật như là thế trong 
toàn thể, hiện vật tính (Seiendheif) của hiện vật 
(ousia của on). Nhưng siêu hình học hiện trình hiện 
vật tính của hiện vật trong cách thể lưỡng diện: một 
lần toàn thể hiện vật như là thế trong ý nghĩa của 
các đường nét tổng quát nhất của nó (on katholôn, 
koinon); nhưng đồng thời toàn thể hiện vật như là 
thế trong ý nghĩa của hiện vật tối cao và vì thế thần 
linh (on katholôn, abrotaton, deinon). Sự không-Ẩn- 
giấu của hiện vật xét như là một hiện vật như thế 
được tạo thành một cách đặc biệt trong hình thức 


42 MARTIN HFIDEGGER 


lưỡng diện này nơi siêu hình học của Aristoteles 
(xem Met, C. E. K). 

Chính vì nó mang hiện vật như là hiện vật tới 
hiện trình, siêu hình học trong chính nó là chân lý 
của hiện vật trong đặc tính tổng quát và đặc tính tối 
cao của hiện vật trong cách thể hiện lưỡng diện và 
độc nhất này. Theo vếu tính của nó, nó vừa là hữu 
thể học trong nghĩa hẹp vừa là thần học. Yếu tính 
hữu thể học - thần học của triết học riêng biệt (prôie 
philosophia) phải được đặt nën tàng nơi cách thể mà 
on xét như là оп được mang về trong lĩnh-vực-khai- 
mở. Vì thế đặc tính thần học của hữu thể học không 
dựa vào sự thể siêu hình học Hy Lạp về sau được 
cáng đáng bởi thần học giáo đường của Thiên Chúa 
giáo và bị thay đối bởi thần học này. Đúng hơn, nó 
dựa vào cách thức theo đó hiện vật từ thuở đầu đã 
khai lộ ra như là hiện vật, sự không-ẩn-giấu này của 
hiện vật trước nhất đã làm cho có thể có việc thần 
học Thiên Chúa giáo xâm chiếm triết học Hy Lạp, và 
không biết vì có lợi hay có hại cho thần học các thần 
học gia. khởi từ kinh nghiệm đặc điểm của Thiên 
Chúa giáo, đã có thể quyết định làm việc đó trong khi 
họ suy tư điều mà được viết trong bức thư thứ nhất 
gửi dàn thành lorinther của thánh tông đồ Paulus; 
oubhi emóranen ho theos tên sophian tou kosmou; 
Thiên Chúa giáo đã không để cho sự khôn ngoan của 
thế giới trở thành rô đại sao? (LKor, 1,20). Sophia 
tou kosmou là cái mà, theo 1, 22 “le lênes zétousin, 
cái mà người Hy Lạp tìm kiếm. Aristoteles gọi prôfe 
philosophia (triết hoc trung thực) rõ ràng là 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 43 


zêtoumenê - cái được tìm kiếm. Thần học Thiên Chúa 
giáo có tự quyết định một lần nữa chấp hành nghiêm 
chỉnh lời nói của vị tông đồ và từ đó xem triết học 
nhu một ró đại không? 

Siêu hình học, xét như là chân lý của hiện vật 
như là thế, có tính cách lưỡng thể. Nhưng nền tảng 
của lưỡng thể này cũng như nguồn gốc của nó vẫn 
còn ån khuất với siêu hình học, và ẩn khuất như thế 
không phải tình cờ hay do một sao lãng. Siêu hình 
học có được lưỡng thể này do sự thể nó là cái nó là: 
hiện trinh hiện vật như là hiện vật. Siêu hình học 
không còn có sự lựa chọn nào khác. Xét như là siêu 
hình học, nó bị khai trừ, bởi yếu tính của nó, khói 
kinh nghiệm về hữu thể; vì nó chỉ luôn luôn hiện 
trình hiện vật (on) trong cái mà đã bày tỏ như là vật 
hiện vật (hé on) từ hiện vật này. Tuy nhiên siêu hình 
học không bao giờ chú ý tới cái mà ở trong on này, 
trong phạm vi nó đã trở nên không Ấn giấu, đã án 
giấu mình ởi rồi. 

Vì thế đã đến lúc cần phải suy tư lại cái mà đích 
thực được nói lên với tiếng on, “đang là”. Như thế câu 
hỏi về on đã được lập lại trong tư tưởng (xem Sein 
und Zeit, Lời nói đều). Tuy nhiên sự lập lại này 
không chỉ thuần tuý nói lại câu hỏi của Platon và 
Aristoteles, nhưng tra vấn lại cái mà ẩn giấu mình 
trong on. 

Siêu hình học vẫn còn đặt nền tầng nơi cái mà ân 
giấu trong on này, nếu quả thực nó phó thác sự hiện 
trình của nó cho on Аё on. Vì thế, nhìn từ siêu hình 
học, câu-hỏi-trở-về với cái ấn giấu này tìm kiếm nền 


44 MARTIN HEIDEGGER 


tàng cho hüu thé hoc. Vi thë công viëe trong Sein 
und Zeit (t.13) được gọi là “hữu thể hoc nên tång”. 
Nhưng tên gọi này lập tức tỏ ra nguy hiểm như mọi 
tên gol khác trong trường hợp này. Suy tư từ siêu 
hình học, nó chắc chắn nói lên một điều đúng; nhưng 
chính vì thế nó dẫn vào lầm lân, vì vấn đề là cân 
phải chiếm được con đường vượt qua siêu hình học 
đến tư tưởng về chân lý của hữu thể. Bao lâu mà 
chính tư tưởng này vẫn còn biểu thị đặc tính của 
mình như hữu thể học nền tång, với tên gọi này nó 
gây trở ngại cho chính nó trên con đường riêng tư và 
làm cho con đường đó trở nên tăm tối. Tên “hữu thể 
học nền tảng” đưa đến ý nghĩ rằng chính tư tưởng 
nhắm suy tư chân lý của hữu thể và không suy tư, 
như tất cả hữu thể học, về chân lý của hiện vật vẫn 
còn là, xét như hữu thể học nền tảng, một loại hữu 
thể học. Thực ra tư tưởng suy tư về chân lý của hữu 
thể ngay từ bước đầu đã bỏ, với tư cách là sự trở về 
nën tảng của siêu hình học, lĩnh vực của mọi hữu thể 
học. Trái lại, mọi triết học mà di động trong sự hiện 
trình trực tiếp hay gián tiếp của “siêu việt tính”, vẫn 
thiết yếu là hữu thể học trong ý nghĩa chính yếu, dù 
chúng muốn đặt một nền tảng cho hữu thể học hay 
dù chúng từ bỏ hữu thể học vì, theo sự bào đảm của 
chúng, hữu thể học là sự làm cứng đọng bằng ý niệm 
các kinh nghiệm sống. 

Nếu bây giờ quả chính thực tư tưởng, mà nhắm 
suy tư chân lý của hữu thể và suy tư như thế theo 
truyền thống phát xuất từ tập quán lâu dài của sự hiện 
trình hiện vật như là thế, bị vướng víu trong sự hiện 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 45 


trình này, thì có lẽ, không những đối với một suy 
nghĩ đầu tiên mà còn đối với cơ hội của con đường 
vượt từ tư tưởng hiện trình đến tư tưởng suy tư hữu 
thể, không gì sẽ cần thiết hơn là câu hỏi: siêu hình 
học là gì? 

Chính sự khai triển câu hỏi này bởi giảng thuyết 
theo sau chấm dứt với một câu hỏi. Dó là câu hỏi nền 
tảng của siêu hình học: tại sao lại có hiện vật mà 
không có vô thể? (Warum ist ueberhaupt Seiendes 
und nicht vielmehr Nichts?) Chắc chắn người ta đã 
nói đi nói lại nhiều về xao xuyến và vô thể trong 
giảng thuyết. Nhưng người ta vẫn chưa bao giờ đi 
sâu vào việc suy xét xem tại sao một giảng thuyết mà 
nhắm, từ tư tưởng về chân lý của hữu thể, suy tư về 
vô thể và từ đó xâm nhập vào yếu tính của siêu hình 
học, tuyên bố rằng câu hỏi nêu trên là câu hỏi nền 
tảng của siêu hình học. Điều này không đặt cho một 
thính giả chăm chú một suy nghĩ mà hàn phải quan 
trọng hơn tất cả mọi nhiệt tâm chống lại xao xuyến 
và vô thể sao? Với câu hỏi cuối cùng này chúng ta 
thấy mình được đặt trước một suy nghĩ rằng một 
phần tỉnh, mà suy tư hữu thể trên con đường vượt 
qua vô thể, cuối cùng lại trở về với một câu hỏi về 
hiện vật. Trong phạm vi câu hỏi này, phù hợp với 
cách thể truyền thống của siêu hình học, vẫn còn tra 
vấn trong chiều hướng đi tìm nguyên nhân dưới sự 
hướng dán của Tại sao, tư tưởng về hữu thể bị từ chối 
hoàn toàn để nhường chỗ cho tri thức hiện trình về 
hiện vật từ hiện vật. Thật là thừa phải thêm rằng 
câu hỏi cuối cùng hiển nhiên là câu hôi mà nhà siêu 


46 MARTIN HEIDEGGER 


hinh học Leibniz đã đặt trong Principes de la nature 
et de la grâce của ông: Pourquoi il y a plutôt quelque 
chose que rien? (Tai sao lai có môt cái gi dó hon là 
không có gì cà?) Opp. En Gerh. Tom. VI, 602, n.7). 

Phải chăng giảng thuyết như thế rơi trở lại sau 
mục đích riêng của nó, một việc tự nó có thể хау ra vì 
nói khó khăn của con đường vượt từ siêu hình học 
đến tư tưởng khác? Phải chăng cuối cùng nó đặt với 
Leibniz câu hôi siêu hình học về nguyên nhân tối 
thượng của tất cả các sự vật đang là? Thế tại sao tên 
của Leibniz đã không được nhắc tới? 

Hay phải chăng câu hôi được đặt ra trong một ý 
nghĩa hoàn toàn khác? Nếu nó không tra vấn về hiện 
vật và không tìm kiếm cho hiện vật nguyên nhân 
đang là đầu tiên, thì câu hỏi phải áp dụng vào cái 
không phải là hiện vật. Cái đó câu hỏi đặt tên và viết 
hoa: das Nichts, (vô thể) mà giẳng thuyết lấy làm chủ 
аё độc nhất. Thực thường tình khi có sự đòi hỏi phải 
một lần suy tu về mục đích cuối cùng của giảng 
thuyết từ chân trời riêng biệt hướng dẫn tất cả giảng 
thuyết. Cái mà được gọi là câu hỏi nền tảng của siêu 
hình học khi đó phải được hoàn thành, trên bình diện 
hữu thể học nền tảng, như là câu hỏi phát xuất từ 
nën tàng của siêu hình học và như là câu hỏi về nền 
tang này. 

Nhưng khi đó chúng ta phải hiểu câu hỏi này 
như thế nào nếu chúng ta chấp nhận rằng giảng 
thuyết trung thành với mục đích riêng tư của nó cho 
đến cùng? 

Câu hỏi được phát biểu: tại sao có hiện vật mà 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 47 


không có vô thể? Giá sử rằng ta không còn suy tư 
một cách siêu hình học theo cách thể quen thuộc 
trong lòng trong siêu hình học, nhưng suy tư từ yếu 
tính và chân lý của siêu hình học đến chân lý của 
hữu thể, thì câu hỏi này cũng có thể được hỏi: do đâu 
xảy ra sự thể khắp nơi hiện vật có uu thế và đòi hỏi 
mọi “là” cho nó, trong khi cái mà không phải là hiện 
vật, vô thể hiểu như là chính hữu thể, vẫn bị quên 
lãng? Do đâu хау ra sự thể một cách trung thực 
không có gì liên hệ tới hữu thể và vô thể không thể 
hiện yếu tính của mó một cách trung thực? Phải 
chăng từ đây хау ra trong tất cả siêu hình học sự 
chấc chắn sai lầm không thể lay chuyển rằng hữu 
thể được tự am hiểu và vì thế vô thể trở nên dễ hơn 
là hiện vật? Sự thể là thế đối với hữu thể và vô thể. 
Nếu khác thế thì Leibniz đã không thể nói khi cắt 
nghĩa đoạn văn đã dẫn: car le rien est plus simple et 
plus facile que quelque chose (vì hư уб thì đơn gian và 
dễ hiểu hơn một cái gì đó). 

Hiện vật là hay hữu thể là, (có hiện vật hay có 
hữu thể), trong hai sự thể đó sự thể nào bí nhiệm 
hơn? Hay chúng ta vẫn chưa tiến tới, bằng suy tưởng 
này, vùng lân cận của bí nhiệm, một bí nhiệm mà đã 
xảy ra với hữu thể của hiện vật? 

Dù câu trả lời có thể được phát biểu thế nào đi 
nữa, giờ đây quả đã đến lúc để suy tư thấu đáo một 
lần giảng thuyết “Siêu hình học là gì?”, một sự giảng 
thuyết đã bị công kích nhiều mặt, và suy tư từ mục 
đích спа пб chứ không phải từ một mục đích được 
tưởng tượng та. 


GIANG THUYÉT 


“Siêu hình hoe là gì?” - Câu hỏi khơi dậy niêm 
mong đợi một diễn văn về siêu hình học. Chúng ta từ 
chối điều đó. Thay vào đó chúng ta bàn luận về một 
câu hỏi siêu hình học rõ ràng. Nhờ thế xem ra chúng 
ta sẽ đặt mình ngay vào trong siêu hình học. Chỉ như 
thế chúng ta mới tạo cho siêu hình học khả tính 
trình bày chính nó ra. 

Công việc của chúng ta bắt đầu với việc khai 
triển một tra vấn siêu hình học, rồi gắng thử soạn 
thảo câu hỏi và kết thúc với một giải đáp cho câu hỏi. 

Khai triển một tra ойп siêu hình học 

Nhìn dưới quan điểm của trí năng lành mạnh 
(lương tri), triết học, theo Hegel, là “thế giới đảo 
ngược”. Vì thế chúng ta cần phải đánh dấu trước biệt 
tính của công việc của chúng ta. Sự đánh dấu này 
nảy sinh từ một đặc tính lưỡng đôi của câu hỏi siêu 
hình học. 

Một đàng mỗi câu hỏi siêu hình học luôn luôn bao 
trùm toàn thể các vấn đề của siêu hình học. Nó luôn 
là chính toàn thể. Nhưng khi đó mỗi câu hỏi siêu 


SIÉU HINH HỌC LÀ GÌ? 49 


hình hoc chỉ có thể được tra vấn nếu người tra vấn - 
xét như là thế - cũng được đặt trong câu hỏi, nghĩa là 
được đặt vào trong câu hỏi. Từ đó chúng ta rút tia 
được lời chỉ dân sau: sự tra văn siêu hình học phải 
được đặt trong toàn thể và từ tình trạng cốt yếu của 
hiện thể tra vấn. Chúng ta tra vấn, ở đây và bây giỏ, 
cho chúng ta. Hiện thể của chúng ta - trong cộng 
đồng những người khảo cứu, giáo sư và sinh viên - 
được xác định bởi tri thức. Trong phạm vì tri thức trở 
nên đam mê của chúng ta, cái gì хау ra như là cái cốt 
yếu với chúng ta trong nền tảng của hiện thể? 

Các lĩnh vực của các tri thức nằm tách biệt xa 
nhau. Cách thức chúng khảo cứu về các đối tượng 
сца chúng thì khác nhau từ nền tầng. Số đông các 
môn học phân tán này ngày nay chỉ còn được nối kết 
với nhau qua tổ chức kỹ thuật của các trường đại học 
và phân khoa, và chỉ còn giữ được một ý nghĩa nhờ 
các mục đích thực tiễn của các nhà chuyên môn. Trái 
lại, sự bắt rễ của các khoa học trong nền tảng cốt yếu 
của chúng đã chết ngom rồi. 

Tuy nhiên, ở tất cà các khoa học này, chúng ta 
vẫn giao hảo với chính hiện vật, trong khi theo đuổi 
các mục tiêu riêng tư nhất của chúng. Nhìn chính từ 
các khoa học, không có lĩnh vực nào có ưu thế hơn 
lĩnh vực nào, thiên nhiên cũng không hon lịch sử hay 
ngược lại. Không có cách thức khảo cứu các đối tượng 
nào vượt lên trên cách thức khác. Kiến thức toán học 
không nghiêm xác hơn kiến thức lịch sử hay ngữ học. 
Nó chỉ có “chính xác tính” hơn, và chính xác tính 
không đồng nhất với sự nghiêm xác. Dài hỏi nơi sử 


50 MARTIN HEIDEGGER 


học chính xác tính có nghĩa là xúc phạm tới sự 
nghiêm xác đặc biệt của các khoa học nhân văn. Mỗi 
tương quan với thế giới, một tương quan mà chế ngự 
tất cả các khoa học như là thế, làm cho chúng đi tìm 
chính hiện vật để chuyển hoá hiện vật, tuỳ theo nội 
dung sự vật và cách thể hữu của hiện vật đó, thành 
đối tượng của một khảo cứu và của một xác định 
nhằm xây dựng nền tảng. Một tiến-tới-gần điểm cết 
yếu của tất са các sự vật được hoàn thành trong các 
khoa học chiếu theo Y tưởng của chúng. 

Mốt tương quan với thë giới đặc biệt này, tức là 
với chính hiện vật, được nâng đỡ và dẫn đạo bởi một, 
thái độ được tự do lựa chọn của hiện hữu con người. 
Chắc chắn những hoạt động tiền và ngoại khoa học 
của con người cũng tương giao với hiện vật. Nhưng 
đặc điểm của khoa học là trong một cách thức riêng 
của nó, nó sẽ đưa lại một cách rõ ràng và duy nhất 
cho chính sự vật tiếng nói đầu tiên và cuối cùng. Sự 
tra vấn, sự xác định và sự đặt nền tảng gắn bó vào sự 
vật tính đó và trong sự vật tính này xảy ra một sự 
khuất phục - một khuất phục được giới hạn một cách 
riêng biệt - chính hiện vật để hiện vật phải khai mở 
ra nơi chính nó. Vai trò phục vụ của khảo cứu và lý 
thuyết được khai triển thành nën tảng của khả tính 
của một sự dẫn đạo - một dẫn đạo riêng biệt, tuy có 
giới hạn - trong toàn thể hiện hữu con người. Mối 
tương quan với thế giới đặc biệt của khoa học và thái 
độ dẫn đạo môi tương quan đó của con người chắc 
chắn chỉ có thể được quan niệm đầy đủ nếu chúng ta 
nhìn thấy và lĩnh hội được cái xảy ra trong một tương 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 51 


quan với thế giới như thế. Con người - một hiện vật 
trong các hiện vật khác - “theo đuổi khoa học”. Trong 
“theo duổi” này chẳng có gì đã хау ra hơn là sự xâm 
nhập của một hiện vật, được gọi là con người, vào 
trong toàn thể hiện vật, thể nào mà trong và bởi sự 
xâm nhập đó hiện vật hiện ra trong và như là cái mà 
nó là. Xâm nhập làm hiện ra này, trong cách thể của 
nó, trước hết giúp hiện vật trở thành chính hiện vật. 

Ba khía cạnh - tương quan với thế giới, thái độ, 
xâm nhập - mang đến, trong nhất tính cội rễ của 
chúng, một đơn giản tính bùng sáng và sự sắc bén 
của hiện thể trong hiện hữu khoa học. Nếu chúng ta 
minh nhiên chiếm hữu được cho chúng ta hiện thể 
khoa học được soi sáng như thế đó, thì chúng ta 
phải nói: 

Cái mà môi tương quan trong thế giới tương quan 
với chính là hiện vật - và không gì khác nữa. 

Cái mà từ đó tất cả thái độ nhận được sự dẫn đạo 
là chính hiện vật - và không gì khác nữa. 

Cái mà sự phân tích của công việc khảo cứu, 
trong khi xâm nhập vào, xảy ra với chính là hiện vật 
- và không gì ngoài ra nữa. 

Nhưng điều đáng chú ý là - chính trong cách thể 
con người khoa học bảo đảm được cái riêng tư của nó, 
nó nói về một cái khác. Khảo cứu chỉ phải khảo cứu 
về hiện vật và ngoài ra - không có gì; riêng hiện vật 
và ngoài ra - không gì cả, duy nhất hiện vật và vượt 
ra ngoài - không gì са. 

Vô thể (không có gì) này thì thế nào? Phải chăng 
đó là một tình сё khi chúng ta nói thế một cách hoàn 


52 MARTIN HEIDEGGER 


toàn tự nhiên không? Phải chăng đó chỉ là môt cách 
nói - và ngoài ra không còn gì nữa? 

Tuy nhiên chúng ta không bận tâm về vô thể này 
sao? Vô thể (das Nichts) bị khoa học từ chối và ruồng 
bó vì bị xem là hư không (das Nichzige). Tuy thế nếu 
chúng ta ruồng bỏ vô thể nhu thế, thì chính khi đó 
chúng ta không chấp nhận nó sao? Nhưng chúng ta 
có thể nói về một chấp nhận khi chúng ta không chấp 
nhận gì са không? Tuy thế có lẽ sự lang thang đây đó 
này của ngôn ngữ đã chuyển dịch trong một tranh 
luận từ ngữ rỗng tuếch mất rồi. Trái lại, giờ đây khoa 
học phải lấy lại vẻ nghiêm chỉnh và bình thần của nó 
để chỉ để cập đến hiện vật mà thôi. Vô thể - đối với 
khoa học nó có thể là gì khác hơn một kinh hoàng và 
ао mộng? Nếu khoa học đúng, thì chỉ có một điều 
chắc chắn: khoa học không biết gì về vô thể. Cuối 
cùng đó là quan niệm nghiêm xác và khoa học về vô 
thể. Chúng ta biết điều đó khi chúng ta muốn không 
biết gì về vô thể. 

Khoa học không muốn biết gì về vô thể. Nhưng 
điều này cũng vẫn chắc chắn: ở đâu khoa học tìm 
cách diễn tả yếu tính riêng biệt của nó, ở đó nó kêu 
gọi vô thể giúp đỡ. Cái mà nó quay đi, nó lại kỳ vọng 
vào: yếu tính bất đồng nào khai lộ ra ở đó? 

Khi phản tỉnh về hiện hữu nhất thời của chúng 
ta - xét như là về một hiện hữu được xác định bởi 
khoa học - chúng ta rơi vào giữa một phân tranh. 
Qua phân tranh này một tra vấn đã được khai triển. 
Câu hỏi chỉ đòi hỏi điễn tả một cách riêng biệt: vô thể 
thì thế nào? 


SIÉU HINH HỌC LÀ GÌ? 53 


Soan thao cáu hói 


Việc soạn thảo câu hỏi về vô thể phải đưa chúng 
ta tới trường hợp hoặc có thể có giải đáp, hoặc trái lại 
rõ ràng không thể có một trả lời. Vô thể phải được 
chấp nhận. Khoa học, với một dửng dưng siêu quần 
đối với vô thể, xem vô thể như là “không có nó”. 

Tuy nhiên chúng ta hãy thử tra vấn về vô thể. Vô 
thể là gì? Dung chạm đầu tiên với câu hôi này đã bày 
tô một cái gì bất thường rồi. Trong khi tra vấn như 
thế, chúng ta đã đặt vô thể như một cái gì rồi, như 
“là” thế này hay thế kia - như là một hiện vật. Nhưng 
vô thể khác hẳn thế. Tra vấn về vô thể - vô thể là gì 
và là thế nào - дао đối tượng được tra vấn thành cái 
gọi đối nghịch. Câu hỏi từ bỏ đôi tượng riêng tu của 
chính nó. 

Cũng thế mọi tra lời cho câu hồi này từ căn 
nguyên đã không thể có được. Vì thiết yếu nó di động 
dưới hình thức: vô thể “là” cái này hay cái kia. Hỏi và 
trả lời đối với vô thể đều nghịch nghĩa. 

Như thế nó không cần bị chối bỏ bởi khoa học. 
Quy luật nền tầng được mọi người chấp nhận của tư 
tưởng, nguyên tắc mâu thuẫn phải tránh, luận lý học 
tổng quát, xoá bỏ câu hỏi này. Vì tư tưởng mà thiết 
yếu luôn luôn là tu tưởng về một cái gì phải, nếu như 
nó là tư tưởng về vô thể, hành động ngược với yếu 
tính riêng tư của nó. 

Vì chúng ta vẫn không được phép lấy vô thể làm 
đốt tượng, chúng ta đã đến chỗ chấm dứt việc tra vấn 
của chúng ta về vô thể với giả thiết rằng trong câu 


54 MARTIN HEIDEGGER 


hoi này “luận lý học” là toà án tối cao, trí năng là 
phương tiện và tư tướng là đường đi đến việc lĩnh hội 
vô thể từ căn nguyên và quyết định về sự khai lộ có 
thể có của vô thể. 

Nhưng có thể đụng tới quyền thống trị của “luận 
lý học” được không? Trí năng thực sự không là chủ 
nhân trong câu hỏi về vô thể sao? Tuy nhiên, với sự 
giúp đỡ của nó, chúng ta có thể tiến tới một xác định 
tổng quát về vô thể và đặt vô thể như là một vấn để, 
mặc dù, chỉ như là một vấn đề tự huỷ diệt đi. Vì vô 
thể là sự phủ định toàn thể hiện vật, là cái-không- 
đang-là (bất hiện vật) thuần tuý (das schlechthin 
Nicht-Seiende). Tuy nhiên như thế chúng ta mang 
vô thể vào một xác định cao hơn của cái có-tính- 
cách-hư-không (des Nichthaften) và bởi đó của cái bi 
phủ định. Nhưng theo học thuyết tôi thượng và 
không bao giờ được đụng chạm tới của luận lý học 
thì phu định là một tác động đặc biệt của trí năng. 
Cho nên làm thế nào chúng ta có thể vất bỏ trí năng 
trong câu hỏi về vô thể và hơn nữa trong câu hỏi về 
đặc-tính-đáng-tra-hói của câu hỏi đó? Tuy nhiên 
điều mà chúng ta giả thiết có chắc đúng không? 
Phải chăng Kông, phủ định tính và sự phủ định 
trình bày một xác định tính cao bơn và dưới xác 
định tính đó vô thể trở thành một loại cái bị phủ 
định đặc biệt? Phải chăng chỉ có vô thể vì có Không, 
nghĩa là có sự phủ định? Hay trái lại thế? Phải 
chăng chỉ có sự phủ định và Không vì có vô thể? 
Điều này chưa được giải quyết, và cũng chưa một 
lần được nêu lên thành câu hỏi rõ ràng. Chúng ta 


SIFU HINH HỌC LÀ GÌ? 55 


xác nhận: vô thể căn nguyên hơn là Không và sự 
phủ định. 

Nếu chủ dé này là đúng, khả tính của sự phủ 
định như là hành động cúa trí năng và bởi đó chính 
trí năng một cách nào đó lệ thuộc vào vô thể. Vậy 
làm thế nào trí năng có thể quyết định về vô thể 
được? Phải chăng cuối cùng sự nghịch nghĩa bề ngoài 
của câu hỏi và trả lời về vô thể chỉ dựa vào một ý 
nghĩa riêng tư mù quáng của trí năng lang thang? 

Tuy nhiên, nếu chúng ta không ngỡ ngàng với 
bất khả tính hình thức của câu hỏi về vô thể và dù 
gặp trở ngại đó chúng ta vẫn đặt câu hỏi, chúng ta ít 
nhất. phải dua lại cái gì vẫn là đòi hỏi nền tảng cho 
việc kiện toàn mọi câu hỏi. Nếu vô thể dù sao cũng 
phải được tra hỏi, thì - chính nó - nó trước hết đã 
được đưa lại. Chúng ta có thể phải gặp gỡ nó. 

Chúng ta tìm kiếm vô thể ở đâu? Làm thế nào 
chúng ta tìm thấy được vô thể? Để tìm thấy cái gì đó 
không phải chúng ta đã biết một cách tổng quát rằng 
nó có đó rồi sao? Thật thế! Trước nhất và thường 
nhất con người chỉ có thể tìm kiếm khi nó đã tiền 
kiến được hữu-bản-hữu (Vorhandensein) của cái được 
tìm kiếm. Nhưng bày giờ vô thể được tìm kiếm. Cuối 
cùng có một tìm kiếm mà không cần đến tiên kiến 
(Voruegnahme) đó, một tìm kiếm mà một tìm thấy 
thuần tuý thuộc về không? 

Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng biết vô thể, cho 
dù chỉ như cái mà chúng ta hàng ngày nói đến đây 
đó. Chúng ta có thể, không hề lưỡng lự, săn sàng đưa 
ra một định nghĩa cho vô thể bình dân, nhợt nhạt 


56 MARTIN HEIDEGGER 


xanh xao trong một hiển nhiên rất mơ há, môt vô thể 
mà chẳng làm cho ai chú ý đến trong các mạn đàm 
của chúng ta. 

Vô thể là phủ định triệt để toàn thể hiện vật. Đặc 
tính này của vô thể cuối cùng có đưa lại một chỉ dẫn 
về đường hướng duy nhất từ đó vô thể gặp gỡ chúng 
ta không? 

Toàn thể hiện vật trước nhất phải được đưa lại để 
nó có thể sụp đổ toàn điện để nhường chỗ cho một 
phủ định mà trong đó chính vô thể tự thông báo. 

Tuy nhiên, ngay ca khi chúng ta quay mặt đi 
không nhìn khả vấn tính của môi tương giao giữa 
sự phủ định và vô thể, làm thế nào chúng ta - xét 
như hiện vật hữu hạn - có thể đạt tới toàn thể hiện 
vật tự tại và cùng một lúc được? Cùng lắm chúng 
ta chỉ có thể suy tư toàn thể hiện vật trong “ý 
tưởng” và phủ đính hình ảnh tưởng tượng như thế 
bằng tư tưởng và “suy tư” hình ảnh đó như nó được 
phủ định. Với đường lối này. chúng ta thực ra 
chiếm được ý niệm hình thức của vô thể tưởng 
tượng, nhưng không bao giờ chiếm được chính vô 
thể. Nhưng vô thể là hư không, và giữa vô thể 
tưởng tượng và vô thể “trung thực” không thể có 
một khác biệt nếu quả thực vô thể đại diện cho một 
bất. (phân) biệt toàn diện. Tuy nhiên, chính vô thể 
“trung thực” đó lại không phải là một ý niệm không 
những bị che giấu mà còn nghịch nghĩa của một võ 
thể đang là (hiện có) sao? Bây gió một lần chót các 
phan kháng của trí năng lại làm dừng lại công cuộc 
tìm kiếm của chúng ta mà hợp pháp tính của nó chỉ 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 57 


có thể được chứng minh bằng một kinh nghiệm nền 
tảng về vô thể. 

Chắc chắn bao nhiều rằng chúng ta không bao 
giờ lĩnh hội một cách tuyệt đối toàn thể hiện vật tự 
tại, cũng chắc chấn bấy nhiêu rằng chúng ta thấy 
mình được đặt giữa hiện vật được khai lộ ra trong 
toàn thể một cách nào đó. Vậy cuối cùng một khác 
biệt cốt yếu nằm giữa sự lĩnh hội toàn thể hiện vật 
tự tại và thấy mình ở giữa hiện vật trong toàn thể, 
Việc trước có tính cách bất khả, theo nguyên tắc. 
Việc sau xuất hiện ra thường trực nơi hiện thể của 
chúng ta, Hiển nhiên, xem ra trong đời sống hàng 
ngày chúng ta mỗi lần chỉ gắn liền với hiện vật này 
hay hiện vật khác, hiển nhiên, xem ra chúng ta đắm 
mình vào trong lĩnh vực hiện vật này hay lĩnh vực 
hiện vật kia. Dü đời sống hàng ngày có thể xuất 
hiện ra tản mát như thế, nó vẫn luôn luôn bảo vệ 
hiện vật trong nhất tính của “toàn thể”, дй một 
bóng tối che phủ hiện vật. Chính và cả khi chúng ta 
không bận tâm gì đến sự vật hay chính chúng ta, 
"toàn thể” này lại xâm lấn chúng ta, chẳng han 
trong buồn chán trung thực. Tuy nhiên, buồn chán 
vẫn còn xa khi chỉ có quyển sách này hay cảnh 
tượng kia, công việc này hay giải trí kia làm cho 
chúng ta buồn chán. Buồn chán hiện lên khi “người 
ta buôn chán”. Buôn chán sâu xa lan toà như một 
sương mù yên lặng trong hë thắm của hiện thể, quy 
tụ tất са sự vật, con người và chính các bạn trong 
một dùng dưng kỳ lạ. Buồn chán này khai mở hiện 
vật trong toàn thể. 


58 MARTIN HEIDEGGER 


Một kha tính khác của sự khai mở như thế án 
mình nơi niềm hoan lạc trước sự hiện diện của hiện 
thể - không phải của một con người thuần tuý - 
nhưng của một người thân yêu. 

Cảm thái (Gestimmtsein) như thế, cảm thái mà ở 
dó người ta “là” thế này hay thế kia, để chúng ta 
thấy mình - vì cảm trạng (Die Befindlichkkeit der 
Stimmung) không chỉ khai lộ mỗi lần theo cách thể 
của nó hiện vật trong toàn thể, nhưng sự khai lộ này 
đồng thời cũng là - không phải một biến cố đơn thuần 
- nhưng biến cố nền tầng của hiện thể chúng ta. 

Cái mà chúng ta gọi là “tình cảm” không phải là 
một phụ tượng phù phiếm của thái độ suy tưởng và 
đầy ý muốn của chúng ta, cũng không phải một xung 
động thuần tuý phát động nên thái độ đó, cũng 
không phải một trạng thái chỉ bản hữu (ein nur 
vorhandener Zustand) mà chúng ta có thể xếp thế 
này hay thế khác. 

Tuy nhiên nếu các cảm trạng dẫn chúng ta đến 
trước hiện vật trong toàn thể theo cách đó, chúng 
cũng che khuất chúng ta với vô thể mà chúng ta tìm 
kiếm. Bây giờ chúng ta vẫn sẽ ít nghĩ rằng sự phủ 
định hiện vật trong toàn thể mà được khai mở theo 
cảm trạng đặt vô thể ra trước mặt chúng ta. Điều đó 
chỉ có thể xảy ra một cách căn nguyên tương ứng 
trong một cảm trạng mà khai mở vô thể theo một ý 
nghĩa riêng biệt của sự khai lộ. 

Một cam thái như thế, cảm thái mà nơi đó chính 
con người được mang tới trước vô thể, có xảy ra nơi 
hiện thể của con người không? 


SIËU HINH HỌC LÀ GÌ? 59 


Biến cố này chỉ có thể xảy ra và cũng chỉ thực 
sự xảy ra - dù khá hiếm - với những khoảnh khắc 
trong cảm trạng nền tảng: xao xuyên (Angst). Với 
xao xuyến này chúng ta không có ý nói nỗi lo lãng 
rất thường mà ky thực nằm trong niềm sợ hãi rất 
dễ gặp. Xao xuyến khác biệt hẳn với sợ hãi. Chúng 
ta luôn sợ hãi trước hiện vật này hay kia, hiện vật 
doa dám chúng ta dưới khía cạnh xác định này hay 
kia, Šg hãi trước... luôn luôn cũng sợ hãi cho một 
cái gì xác định. Vì sợ hãi phải giới hạn cái nó sợ hãi 
trước và cho, kẻ sợ hãi và hay sg hãi sẽ thấy mình 
gắn bó chặt chẽ với cái mà nó сат thấy mình ở 
trong đó. Trong cố gắng để cứu văn mình trước cái 
đó - trước cái được xác định đó - kẻ đó trở nên bất 
an khi tương quan với cái khác, nghĩa là trở nên 
“luống cuống”. 

Xao xuyến không để cho một tán loạn như thế 
xây ra nữa. Trái lại, nó đem lại một an bình riêng 
tư. Chắc chắn xao xuyên bao giờ cùng là xao xuyên 
trước... nhưng không phải là trước cái này hay cái 
kia. Xao xuyến trước... luôn luôn là xao xuyến 
cho..., nhưng không phải cho cái này hay cái kia. 
Tuy nhiên sự bất định của cái mà chúng ta xao 
xuyến trước hay cho không phải là một thiểu sự xác 
định thuần tuý, nhưng là sự bất khả tính cốt yếu 
của khả định tính. Nó lộ điện trong một giải nghĩa 
đã quen biết. 

Trong xao xuyến - chúng ta nói - “nó thì xa lạ 
với người ta” (“người ta cảm thấy xa lạ”). “Nó” là cái 
gì mà “người ta” là ai? Chúng ta không thể nói được 


60 MARTIN HEIDEGGER 


cái mà trước đó người ta xa lạ. Người ta cam thấy 
thế. Tất cả sự vật và chính chúng ta chìm đắm vào 
một dung dưng. Tuy nhiên không phải trong ý 
nghĩa của một biến mất thuần tuý, nhưng trong sự 
lùi xa của chúng các sự vật quay về với chúng ta. 
Sự lùi xa này của hiện vật trong toàn thể - hiện vật 
mà bủa vây chúng ta trong xao xuyên - áp đảo 
chúng ta. Nó vẫn “không” nơi nương tựa. Trong sự 
lướt xa của hiện vật, chi còn lại và chỉ đến với 
chúng ta “không” này. 

Хао xuyến khai тд vô thể. 

Chúng ta “trôi nổi bập bềnh” trong xao xuyến. Rõ 
ràng hơn: xao xuyến để chúng ta trôi nổi bập bềnh, vì 
nó đã mang hiện vật trong toàn thể lướt xa đi. Chính 
chúng ta - những con ngươi hiện có đây - cũng cùng 
lướt xa đi giữa hiện vật. Vì thế trong nền tảng không 
phải “ank” hay “tôi” cam thấy (ха lạ) nhưng “người 
ta” cảm thấy xa lạ. Trong rung động của trôi nổi bập 
bềnh đến không biết nương tựa vào đâu chỉ có hiện 
thể thuần tuý vẫn còn đó. 

Xao xuyến làm chúng ta nghẹn lời. Vì hiện vật 
trong toàn thể lướt xa di và như thế chính vô thể làm 
đọng chúng ta, cho nên đối diện với vô thể tất cả lời 
nói “là” đều yên lặng. 

Việc chúng ta thường tìm cách làm tan võ, trong 
su xa lạ của xao xuyên, niềm yên lặng trống rỗng 
bằng một lời nói bâng quơ chỉ là bằng chứng cho sự 
hiện diện của vô thể. Việc xao xuyến khai mở vô thể, 
chính con người xác nhận lập tức khi xao xuyến đã 
tan biến đi. Trong sự trong sáng của cái nhìn mà sự 


SIÊU HÌNH HỌC LÀ GÌ? 61 


hôi tưởng mới mẻ còn mang, chúng ta phải nói: cái 
mà chúng ta xao xuyến trước và cho một cách “trung 
thực” ra đã không là gì cả. Thực thế: chính vô thể - 
xét như là thế - đã ở đó. 

Với cam trạng nền tầng, với xao xuyên, chúng ta 
đạt tới biến tính (das Geschehen) của hiện thể, biến 
tính mà trong đó vô thể khai mở ra và từ đó nó sẽ 
được tra hỏi. 

Vô thể thì thế nào? 

Giải đáp câu hỏi 

Đối với mục đích của chúng ta, chúng ta lập tức 
thủ đắc được câu trả lời chính yếu duy nhất khi 
chúng ta tuyên bố rằng câu hỏi về vô thể vẫn thực sự 
được đặt ra. Việc đòi hỏi bây giờ là: chúng ta phải 
hoàn thành sự thay đổi của con người trong hiện thể 
của nó, một thay đổi mà mọi xao xuyến đã để xảy ra 
với chúng ta, để nhờ đó chúng ta bắt lấy vô thé như 
là nó tự thông báo. Từ đó đồng thời một đòi hồi khác 
cũng xuất hiện: chúng ta phải mình nhiên loại bỏ tất 
cả những đặc tính của vô thể mà không nảy sinh từ 
sự bàn đến vô thể. 

Vô thể khai lộ ra trong xao xuyến, nhưng không 
phải như là hiện vật. Nó cũng không được đưa lại 
như là đối tượng. Xao xuyến không phải là tác động 
lĩnh hội vô thể. Tuy nhiên vô thể được mớ ra bởi và 
trong xao xuyên, mặc dù. xin nhắc lại, vô thể không 
bày tó mình ra tách khỏi, “ở bên cạnh” hiện vật trong 
toàn thể, hiện vật mà đã trở nên xa lạ. Đúng hơn 
chúng ta nói: trong xao xuyến vô thể được gặp gỡ làm 


62 MARTIN HEIDEGGER 


một với hiện vật trong toàn thể. “Làm một với” này 
có nghĩa là gì? 

Trong xao xuyến, hiện vật trong toàn thể trở nên 
mong manh. Điều đó хау ra trong ý nghĩa nào? Hiện 
vật không bị hư vô hoá bởi xao xuyến, để cho vô thể 
còn lại. Làm thế nào có thể như thế khi mà xao 
xuyến thấy mình hoàn toàn vô lực đối với hiện vật 
trong toàn thể, Đúng hơn, vô thể tự thông báo một 
cách đặc biệt với và nơi hiện vật xét như là một hiện 
vật đang lướt đi trong toàn thể, 

Trong xao xuyến không хау ra một hư vô hoá 
toàn thể hiện vật, nhưng chúng ta cũng không thực 
hiện một phủ định hiện vật trong toàn thể, để thủ 
đắc được vô thể. Bô ra ngoài sự xao xuyên như là thế 
thì xa lạ với sự thực hiện minh nhiên một phát biểu 
phú định, chúng ta cũng luôn luôn, với một phủ định 
muốn đưa lại vô thể như thế, đến quá muộn rồi. Vô 
thể đã được рар рд từ trước rồi. Chúng ta đã nói nó 
được gặp gõ “làm một với” hiện vật trong toàn thể 
đang lướt xa д. 

Trong xao xuyến hàm chứa một lùi bước trước... 
một lùi bước mà biển nhiên không còn là một trốn 
chạy, nhưng là một an nghỉ say mê. Lüi bước trướe... 
này phát xuất từ vô thể. Vô thể không lôi kéo về nó, 
nhưng một cách chính yếu là một đẩy khỏi. Nhung 
sự đẩy khỏi xét như là thế là sự đẩy mà để cho lướt 
đi về hiện vật trong toàn thể đang chìm xuống. Sự 
đẩy này, khi nó đẩy khỏi về hiện vật đang lướt đi 
trong toàn thể, - và đó chính là sự thể vô thể bao vây 
hiện thể trong xao xuyến - là yếu tính của vô thể: sự 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 63 


vô thể hoá (Nichtung). Nó không phải là một hư vô 
hóa (Vernichtung) hiện vật, cũng không nay sinh từ 
một phủ định. Sự vô thể hoá không cũng không thể 
bị kể vào sự hư vô hoá hay sự phủ định. Chính vô thể 
tự nó vô thể hóa (das Nichts selbst nichtet). 

Vô thể hoá không phải là một biến cố nào đó 
nhưng, xét như là sự đẩy, mà đang đẩy khỏi, về 
hiện vật trong toàn thể đang lướt đi, nó khai mở 
hiện vật này, trong sự xa lạ hoàn toàn và cho đến 
giờ vẫn ấn giấu, như là cái khác hoàn toàn - trước 
mặt vô thể. 

Trong đêm sáng của vô thể của xao xuyến nảy 
sinh trước nhất khai tính căn nguyên của hiện vật 
xét như là thế: rằng có hiện vật - và không có vô thể. 
Nhưng phần “không có vô thể” mà chúng ta thêm 
vào trong löi nói không phải là một soi sáng phụ 
thuộc, nhưng là điều kiện đi trước làm cho có thể có 
tình trạng khai mở của hiện vật nói chung; yếu tính 
của vô thể vô thể hóa căn nguyên này nằm trong 
Việc: nó mang hiện thể trước nhất ra trước hiện vật 
như là thế, 

Chỉ trên nền tàng của sự khai mở căn nguyên 
của vô thể, hiện thể con người mới có thể đi về và đi 
vào hiện vật. Nhưng vì hiện thể theo yếu tính của nó 
tương giao với hiện vật mà nó không là và hiện vật 
mà nó là, nó xét như là hiện thể như thế đã đến từ vô 
thể khai mở ri. 

Hiện thể (Нйи-0-4бу có nghĩa: tình-trạng được- 
lưu-giũ trong vô thể. 

Khi lưu giữ mình trong vô thể, hiện thể đã luôn 


64 MARTIN HEIDEGGER 


vượt ra ngoài hiện vật trong toàn thể, Chúng ta goi 
hữu-vượt-ra-ngoà1 hiện vật này là siêu việt tính. Nếu 
hiện thể trong nền tảng của yếu tính của nó không 
siêu việt, nghĩa là nói như bây giờ, nó không lưu giữ 
mình từ trước trong vô thể, thì nó không bao gió có 
thể tương giao với hiện vật, cũng vì thế không tương 
giao với chính nó. 

Không có sự khai mở căn nguyên của vô thể, 
không có ngã-hữu và tự do. 

Như thế câu trả lời cho câu hỏi về vô thể đã được 
thủ đắc. Vô thể không phải là một đối tượng, nói 
chung không là một hiện vật. Vô thể không xảy tới 
cho mình, cũng không ở bên cạnh hiện vật mà nó có 
thể nói, gắn vào. Vô thể là sự khả thể hoá tình-trạng- 
khai-mở của hiện vật như là thế cho hiện thể con 
người. Vô thể trước nhất không đưa lại một ý niệm 
đối nghịch với hiện vật, nhưng một cách căn nguyên 
thuộc về chính yêu tính. Trong hữu thể của hiện vật 
xảy ra sự vô thể hoá của vô thể. 

Tuy nhiên bầy giờ một suy tư được giữ lại quá lâu 
cuối cùng phải được thốt lên lời. Nếu hiện thể chỉ có 
thể tương giao với hiện vật, nghĩa là hiên hữu trong 
khi lưu giữ mình trong vô thể, nếu nó chỉ có thể hiện 
hữu như thế và nếu vô thể được khai mở một cách 
căn nguyên chỉ trong xao xuyên, thì chúng ta không 
cần phải trôi nổi thường trực trong xao xuyến để có 
thể hiện hữu sao? Nhưng chúng ta đã không thú 
nhận rằng vô thể căn nguyên thì hiếm hoi sao? 
Nhưng trước hết, chúng ta đều hiện hữu wà tương 
giao với hiện vật mà chính chúng ta là và mà chính 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 65 


chúng ta không là - nhưng không cần tới xao xuyến 
này. Хао xuyên không phải là một bia đặt độc đoán 
và vô thể được gán cho nó không phải là một phóng 
đại sao? 

Tuy nhiên có nghĩa là gì điều này: vô thể căn 
nguyên này chỉ xảy đến trong những khoảnh khắc 
hiếm hoi? Không gì khác hơn: vô thể trước nhất và 
thường nhất che giấu với chúng ta trong căn nguyên 
tính của nó. Bởi đâu vậy? Bởi việc trong một cách thể 
nào đó chúng ta hoàn toàn đánh mất mình nơi hiện 
vật. Chúng ta càng quay cuồng trong vòng giao tiếp 
với hiện vật, chúng ta càng ít để cho nó như là thế 
lướt đi, chúng ta càng quay xa khói vô thể. Nhưng 
chính chúng ta, càng chắc chắn xâm nhập vào bề mặt 
công cộng của hiên thể. 

Tuy nhiên sự quay khỏi vô thể thường trực dù 
hàm hô này không vượt qua, chuẩn theo ý nghĩa 
riêng tư nhất vô thể, những giới bạn nào đó. Nó - vô 
thể trong sự của vô thể hoá của nó - đưa chúng ta về 
chính nơi hiện vật. Vô thể vô thể hoá không ngừng 
nghỉ, thế mà chúng ta không, với sự nhận biết. trong 
đó chúng ta di động thường nhật, trung thực biết đến 
biến cố này. 

Cái gì chứng tỏ su khai mở thường trực và rộng 
rãi, dù lạc chỗ của vô thể nơi hiện thể của chúng ta, 
một cách sâu xa hơn sự phủ định? Những sự phủ 
dinh này không hë mang lại cho nó tiếng. Không 
như là một phương tiện phân biệt và đối nghịch với 
dữ kiện, không đặt tiếng Không xen vào trong dữ 
kiện. Làm thế nào sự phủ định có thể từ chính nó 


66 MARTIN HEIDEGGER 


đưa lại “Không” khi mà nó chỉ có thể phủ định nếu 
một cái có thể bị phủ định đã được tặng cho nó 
trước rôi? Nhưng làm thế nào một cái có thể bị phủ 
định và cái cần bị phủ định có thể được nhìn thấy 
như là một cái có tính cách hư không nếu mọi tư 
tưởng như là thế đã không nhìn thấy trước “Không” 
rồi? Nhưng “Không” chỉ có thể khai mở nếu nguồn 
gốc của nó, sự hư vô hoá của vô thể nói chung và bởi 
đó chính vô thể, đã được rút ra khỏi tình-trạng-ẩn- 
giấu. “Không” không bắt nguón từ sự phủ định, 
nhưng sự phủ định đặt nền tang nơi “Không”, một 
“Không” mà nảy sinh từ sự hư vô hoá của vô thể, 
Nhưng sự phủ định cũng chỉ là một cách thể của 
thái độ hư vô hoá, nghĩa là đặt nền tảng từ trước 
nơi sự vô hư hoá của vô thể. 

Bởi đó chủ để nói trên, “vò thể là nguồn gốc của 
sự phủ định và không phải là ngược la, được chứng 
tô trong các đường nét nền tảng của nó. Nếu quyền 
lực của trí năng vỡ nát như thế trong khuôn khổ của 
câu hỏi về võ thể và về hữu thể, thì định mệnh của 
sự thống trị của “luận lý học” trong lòng triết học 
cũng được quyết định theo. Chính ý tưởng “luận lý 
học” tan biến trong cơn lốc của một tra vấn căn 
nguyên hơn. 

Như thế sự phủ định - được nói lên hay không - 
xâm nhập mọi tư tưởng một cách thường thường và 
đa diện bao nhiêu, nó độc nhất là lời chứng đầy giá 
trị cho sự khai mở của vô thể nơi hiện thể ít bấy 
nhiên. Vì thế sự phủ định không thể được xem là 
thái độ độc nhất, cũng không là thái độ chính yếu 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 67 


của sự vô thể hoá, thái độ mà trong đó hiện thể vẫn 
bị lay động bởi sự vô thể hoá của vô thể. Sự cứng 
rắn của sự hành động chống dối và sự sắc bén của 
sự ghét bỏ còn sâu thẳm hơn sự thích đáng đơn 
thuần của sự phủ định bằng tư tưởng. Niềm đau 
đớn của sự từ chối và nỗi tàn bạo của sự bảo vệ còn 
có trách nhiệm hơn. Sự chua chát của thiếu sót còn 
nặng nề hơn. 

Những khả tính này của thái độ vô thể hoá - 
những sức lực trong đó hiện thể nâng đỡ, dù không 
làm chủ được, tình trạng bị-quăng-ném của nó - 
không phải là những loại phủ định đơn thuần. 
Nhưng điều đó không cấm chúng diễn tả mình ra 
trong tiếng Không và trong sự phủ định. Quả thực 
bởi đó khoảng trống và khoảng rộng của sự phủ định 
chỉ lộ ra một cách đứng đắn. Tình trạng hiện thể bị 
thâm nhập bởi thái độ vô thể hoá chứng nhận sự 
khai тё thường trực và quả thật tăm tối của vô thể, 
một vô thể mà chỉ xao xuyến khai mở một cách căn 
nguyên. Nhưng điều đó hàm chứa sự thể này: xao 
xuyến căn nguyên thường nhất bị trấn áp trong hiện 
thể. Xao xuyến ở đó. Nó chỉ ngủ. Hơi thở của nó rung 
động thường trực qua hiện thể: ít nhất qua một hiện 
thể “đầy xao xuyến” và không cảm thấy những tiếng 
“phải phải” và “không không” của bận bịu; trước nhất 
qua một hiện thể ngấm ngầm bí mật; chắc chấn nhất 
qua một hiện thể cả gan mạo hiểm tận đáy lòng. 
Nhưng hiện thể này chỉ xảy ra từ cái mà cho đó nó 
hoang phí cuộc đời để chứng nhận sự vĩ đại cùng tột 
của hiện thể. 


68 MARTIN HEIDEGGER 


Xao xuyến của ké mao biểm không chấp nhận 
được đặt đối nghịch với sung sướng hay hơn nữa với 
bằng lòng dễ chịu của hoạt động an bình. Vượt ra bên 
ngoài những đôi ngịch như thế, nó liên kết mật thiết 
với thanh than và mềm diu của ước muốn sáng tạo. 

Xao xuyến căn nguyên có thể mỗi khoảnh khắc 
thức đậy trong hiện thể. Nó không cần được đánh 
thức bởi một biến cố bất thường. Chiều sâu của sự 
ngự trị của nó tương ứng với sự mong manh của co 
hội có thể có của nó. Nó thường trực sẵn sàng nhảy 
ra, nhưng chỉ ít khi nhảy ra, để lôi kéo chúng ta vào 
trong trôi nổi Бар bềnh. 

Hiện thể được lưu giữ trong vô thể trên nền tang 
của xao xuyến ẩn giấu, tình trạng đó làm cho con 
người trở thành ké canh gác vô thể. Chúng ta hữu 
hạn đến nỗi chúng ta không phải vì quyết định và 
ước muốn riêng tư có thể mang chúng ta ra trước vô 
thể một cách căn nguyên. Tính cách hữu hạn của sự 
hữu hạn đó đào hố thắm trong hiện thể sâu đến nỗi 
mà hga hạn tính riêng tư nhất và sâu xa nhất từ 
chối sự tự do của chúng ta. 

Tình trạng được lưu giữ của hiện thể trong vô thể 
trên nền tảng của xao xuyến ẩn giấu là sự vượt qua 
hiện vật trong toàn thể: siêu việt tính. 

Tra vấn của chúng ta về vô thể phải đem trình 
diện với chúng ta chính siêu hình học. “Gái tên” “siêu 
hình học” bắt nguồn từ meta phys¿ba Hy Lap. Tựa đề 
đáng ngạc nhiên này về sau được cắt nghĩa như là 
dùng để chỉ đặc điểm của sự tra vấn “vượt qua”, 
meta-trans, hiện vật như là thế. 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 69 


Siêu hình học là tra vấn vượt qua hiện vật để giữ 
lại hiện vật như là thế và trong toàn thể hầu có thể 
am biểu được nó. i 

Trong câu hỏi về vô thể xảy ra môt hành trình 
vượt qua hiện vật xét như là hiện vật trong toàn thể. 
Câu hỏi này nhờ đó được bày tó như là một câu hỏi 
“siêu hình học”. Về câu hôi thuộc loại này chúng ta, 
lúc bát đầu, đã đưa lại một đặc tính lưỡng đôi: một 
đàng mỗi câu hỏi siêu hình học luôn bao gồm toàn 
thể siêu hình học, đàng khác, trong mỗi câu hỏi siêu 
hình học hiện thể tra vấn luôn được bao gồm trong 
câu hồi. 

Trong phạm vi nào câu hỏi về vô thể kinh qua và 
bao trùm toàn thể siêu hình học? 

Về vô thể siêu hình học điễn tả từ xưa trong một 
câu nói quả thực hàm hề: ех nihilo nihil fit, nghĩa là 
từ vô thể không có gì được tạo ra. Mặc dù trong sự 
bàn luận về câu nói này chính vô thể không bao giờ 
trung thực trở thành vấn đề, tuy nhiên câu nói cũng 
diễn tả được, từ mỗi cái nhìn đến vô thể, quan niệm 
hướng dẫn nền tảng về hiện vật. Siêu hình học cổ 
điển lĩnh hội vô thể trong ý nghĩa bất-hiện-vật, 
nghĩa là chất thể không hình thức mà tự nó không 
thể khoác một hình thức để trở thành một hiện vật 
có hình thức và bởi đó có một hình dáng (eidos). 
Hiện có (đang là) là hình ảnh tự tạo thành chính 
mình, cái tự trình diện như là thế trong hình ảnh 
(hình đáng). Nguồn gốc, quyền hạn và giới hạn của 
quan niệm về hữu thể này cũng ít được bàn cãi như 
chính vô thể. Giáo điều Thiên Chúa giáo trái lại phủ 


70 MARTIN HEIDEGGER 


nhận chân lý của câu nói ex nihilo nihil fit và đồng 
thời đưa lại cho vô thể một nghĩa bị thay đối: vô thể 
được hiểu như là sự khiếm diện hoàn toàn của hiện 
vật ngoại thần linh ex nihilo ft-ens, creatum. Vô thể 
bây giờ trở thành ý niệm trái ngược với hiện Vật 
trung thực, với summun ens, với Thiên Chúa xét 
như là ens increatum. Cũng д đây giải thích về vô 
thể thông báo quan niệm nền tảng về hiện vật, 
Nhưng sự bàn luận siêu hình học về hiện vật được 
duy trì trên cùng bình điện như câu hỏi về vô thể. 
CẢ hai câu hỏi về hữu thể và vô thể như là thế đã bị 
cắt đứt. Vì thế người ta cũng không hề quan tâm 
đến nỗi khó khăn và nếu Thiên Chúa tạo dựng từ vô 
thể, chính ngài phải có thể tương giao với vô thể. 
Nhưng nếu Thiên Chúa là Thiên Chúa, ngài không 
thể biết đến vô thể, nếu đúng là tính cách “tuyệt 
đối” loại bỏ khói ngài mọi vô thể tính (hư không 
tính) (Nichtigkeit). 

Hồi tưởng sử học đại để này bày tó vô thể như là 
ý niệm đối nghịch với hiện vật trung thực, nghĩa là 
như sự phủ định biện vật. Nhưng nếu vô thể trở 
thành một vấn để nào đó, thì tương giao đối nghịch 
này không phải chỉ kinh nghiệm được một sự xác 
định rõ tàng hơn mà còn trước nhất đánh thức dậy 
sự đặt câu hỏi siêu hình học trung thực về hữu thể 
của hiện vật. Vô thể không còn là đối nghịch bất xác 
với hiện vật, nhưng nó khai lộ ra như là thuộc về hữu 
thể của hiện vật. 

“Hữu thể thuần tưý và vô thể thuần tuý như vậy 
là một”. Câu nói này của Hegel (Wissenschaft der 


SIÊU HÌNH HỌC LÀ GÌ? 71 


Logik (Khoa hoc logic), quyên 1, WWHI, t, 74) vån 
đúng. Hữu thể và vô thể thuộc vê nhau, nhung 
không phải vì са hai chúng - nhìn từ ý niệm của 
Hegel về tư tưởng - tương đồng trong bất định tính 
và trực tiếp tính của chúng, nhưng vì chính hữu thể 
trong yếu tính của nó có tính cách hữu hạn và chỉ 
khai mở trong siêu việt tính của hiện thể được lưu 
giữ trong vô thể. 

Nếu quả thực câu hỏi về hữu thể như là thế là 
câu hỏi bao quát của siêu hình học, thì câu hỏi về vô 
thể bày tỏ ra thuộc loại bao trùm toàn thể siêu hình 
học. Nhưng đồng thời câu hỏi về vô thể kinh qua toàn 
thể siêu hình học, vì nó ép đặt chúng ta trước vấn đề 
nguồn gốc của su phủ định, nghĩa là trong nën tảng 
trước sự quyết định về sự thống trị hợp pháp của 
“luận lý học” trong siêu hình học. 

Câu nói cổ xưa ex nihilo nihil fit khi đồ hàm chứa 
một câu nói khác, câu nói mà liên hệ dên chính vấn 
đề bữu thể và được phát biểu: nihilo omne ens qua 
ens fit. Chỉ trong vô thể của hiện thể, biện vật trong 
toàn thể tiến đến, theo khả tính riêng tư nhất của nó 
nghĩa là trong cách thể hữu hạn, với chính nó. Vậy 
trong phạm vi nào câu hỏi về vô thể, nếu nó là một 
câu hỏi siêu hình học, lôi kéo hiện thể tra vấn của 
chúng ta vào trong nó? Chúng ta biểu thị đặc điểm 
của hiện thể được kinh nghiệm bây giờ và ở đây của 
chúng ta như là được xác định một cách cốt yếu bởi 
khoa học. Nếu hiện thể được xác định như thế của 
chúng ta được đặt vào trong câu hôi về vô thể thì nó 
phải trỡ nên khả vấn bởi câu hôi này. 


72 MARTIN HEIDEGGER 


Hiện thể khoa hoc có được sự đơn giản và sự sắc 
bén trong sự nó một cách đặc biệt tương giao với 
chính hiện vật và độc nhất với hiện vật. Khoa học 
muốn ném bỏ vô thể với một cử chỉ cấp trên. Nhưng 
bây giờ trong câu hỏi về vô thể khai mở việc hiện 
thể khoa học này chỉ có thể có duge nếu nó lưu ngụ 
từ trước trong lòng vô thể. Hiện thể chỉ được am 
hiểu trong cái mà nó là nếu nó không ném bó vô 
thể. Sự thản nhiên giả bộ và ưu thế của khoa học 
trú thành một trò cười nếu nó không nghiêm chỉnh 
chấp nhận vô thể. Chỉ vì vô thể khai mở, khoa học 
mới có thể lấy chính hiện vật làm đối tượng khảo 
cứu. Nếu khoa học hiện hữu từ siêu hình học, nó 
mới có thể không ngừng đạt được công việc chính 
yếu của nó, công việc này không nằm trong việc thu 
thập và sắp xếp các kiến thức nhưng trong việc 
khai lộ - bằng một hoàn thành luôn luôn mới mẻ - 
không gian của chân lý toàn diện của thiên nhiên 
và lịch sử. 

Duy vì vô thể khai mở trong nền tàng của hiện 
thể, vẻ xa lạ hoàn toàn của hiện vật có thể xâm 
chiếm chúng ta. Chỉ nếu vẻ xa lạ của hiện vật áp đảo 
chúng ta, hiện vật mới đánh thức và 101 kéo sự ngạc 
nhiên về nó. Chỉ trên nền tảng của ngạc nhiên - 
nghĩa là của sự khai mở của vô thể - mới này sinh 
“Tại sao”. Chỉ vì “Tại sao” xét như thế có thể có được, 
chúng ta mới có thể một cách nào đó tra vấn về nền 
tảng và đặt nền tảng. Chỉ vì chúng ta có thé tra vấn 
và đặt nền tảng, sứ mệnh của kẻ khảo cứu mới được 
trao tận tay cho hiện hữu của chúng ta. 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 73 


Câu hôi vê vô thé dàt chính chúng ta - nhüng kë 
tra vấn - vào trong câu hỏi. Nó là môt câu hỏi siêu 
hình học. 

Hiện thể con người chỉ có thể tương giao với hiện 
vật, nếu nó lưu giữ mình trong vô thể. Sự vượt qua 
hiện vật xảy ra trong yếu tính của hiện thể. Nhưng 
sự vượt qua này là chính siêu hình học. Điều đó hàm 
chứa: siêu hình học thuộc về “bản chất của con 
người". Nó khêng là một ngành của triết học nhà 
trường mà cũng không phải là lĩnh vực của tưởng 
tượng độc đoán. Siêu hình học là biến tính nền tảng 
trong hiện thể. Nó là chính hiện thể. Vì chân lý của 
siêu hình học cư ngụ trong nền tảng sâu thắm, nó có 
ngay nơi lân cận thân cận nhất khả tính - một khả 
tính thường trực rình mò - của lãm lỗi sâu xa nhất. 
Chính vì thế không có sự nghiêm xác nào của khoa 
học đạt tới sự nghiêm nghị của siêu hình học. Triết 
học không bao giờ có thể đo lường bằng mẫu mực của 
ý tưởng khoa học. 

Nếu câu hỏi về vô thể, mà chúng ta vừa khai 
triển, thực sự cùng được chúng ta tra vấn, thì 
chúng đã không trình bày siêu hình học với chúng 
ta từ bên ngoài. Chúng ta cũng không đã chỉ 
“chuyển mình” vào trong nó. Chúng ta hoàn toàn 
không thể chuyển mình vào trong nó, vì chúng ta - 
trong phạm vi chúng ta hiện hữu - đã luôn luôn 
đứng ở trong nó. Phusei gar, ó phe, enesti tis 
philosophia tê tou andros dianoia (Platon, Phaidros 
279a). Trong pham vi соп người hiện hữu, triết lý 
xảy ra một cách nào đó. Triết học - cái mà chúng ta 


74 MARTIN HEIDEGGER 


gọi như thế - là sự “làm” siêu hinh học “tiến bước”; 
trong siêu hình học này, triết học tiến tới chính nó 
và tối công việc minh nhiên của nó. Triết học chỉ 
tiến bước nhờ một bước nhảy riêng biệt của hiện 
hữu riêng tư vào trong những kha tính nền tảng 
của hiện thể trong toàn thể. Đối với bước nhảy vào 
này đây là điều quyết định: trước nhất sự đưa lại 
không gian cho hiện vật trong toàn thể; sau đến sự 
để mình thoát vào trong vô thể, nghĩa là sự thoát 
khỏi những thần tượng mà mọi người có và thường 
lấn tránh; sau cùng sự để lắc lu của tình trạng lơ 
lửng này, ngõ hầu sự lắc lu đó thường trực đưa trở 
về câu hôi nền tảng của siêu hình học, câu hỏi mà 
cưỡng chiếm chính vô thể: tại sao lại có hiện vật mà 
không có vô thể? 


LÖI BAT 


Câu hôi “Siêu hinh học là gì?” vån là môt câu hỏi. 
Lời bạt sau đây là một lời nói đầu căn nguyên hơn 
đối với kẻ trì ngự trong câu hỏi đó. Câu hỏi “Siêu 
hình học là gì?” tra vấn vượt qua siêu hình học. Nó 
phát xuất từ một tu tưởng đã dám mình vào con 
đường vượt qua siêu hình học. Các vượt qua như thế 
vận phải trong các giới hạn nào đó, một cách côt yếu 
nói bằng ngôn ngữ của cái mà chúng giúp vượt qua; 
đó là một sự thể nằm trong yếu tính của chính các 
vượt qua đó. Hoàn cảnh đặc biệt, trong đó câu hỏi về 
yếu tính của siêu hình hoc được bàn luận, không 
được phép dẫn đến ý kiến rằng sự tra vấn này buộc 
phải phát xuất từ các khoa học. Cùng với các cách 
thể khác của hiện trình hiện vật và các loại khác của 
sự sản xuất hiện vật, khao cứu hiện đại xâm nhập 
vào trong đường nét nền tảng của chân lý này: chân 
lý theo đó tất cả hiện vật được đánh dấu bởi ý-muốn- 
quy-ý-muốn (Willen zum Willen) mà tiên hình thức 
của nó “ý-muốn-quy-quyền-lực” (Wille zur Macht) đã 
bắt đầu xuất hiện: “Ý muốn”, xét như là đường nét 
nền tång của hiện vật tính của hiện vật, là sự tương 


76 MARTIN HEIDEGGER 


đồng của hiên vật với thực thể thể nào mà thực hữu 
tính của thực thể được biến thành khả-tạo-tính vô 
điều kiện của sự khách quan hoá tổng quát. Khoa 
học hiện đại không phục vụ một mục đích chỉ được 
đặt ra cho nó, nó cũng không tìm kiếm một “chân lý 
tự tại”. Xét như là một cách thể của sự khách quan 
hoá hiện vật một cách có tính toán, nó là một điều 
kiện được đặt ra bởi chính ý-muốn-quy-ý-muốn, nhờ 
điều kiện đó ý-muốn-quy-ý-muốn bảo đảm được việc 
nó thống trị được yếu tính của nó. Tuy nhiên vì tất cả 
su khách quan hoá hiện vật xây ra trong việc trang 
bị và củng cố hiện vật và rút ra từ hiện vật đó các 
khả tính của sự tiến triển của mó, sự khách quan hoá 
trì ngự nơi hiện vật và đã lấy hiện vật làm hữu thể. 
Như thế, tất ea tương quan với hiện vật đã chứng 
nhận một nhận biết về hữu thể, nhưng đồng thời 
cũng chứng nhận một bất khả năng tự mình đứng 
trong quy luật của chân lý của nhận biết này. Chân 
lý là chân lý về hiện vật. Siêu hình học là lịch sử của 
chân lý này. Nó nói cho biết hiện vật là gì trong khi 
nó mang hiện vật tính của hiện vật lên thành ý 
niệm. Trong hiện vật tính của hiện vật siêu hình học 
suy tư hữu thể, tuy thế nó lại không thể, theo cách 
thể của tư tưởng của nó, suy tư về chân lý của bữu 
thể. Siêu hình học di động khắp nơi trong lĩnh vực 
của chân lý của hữu thể, chân lý mà đối với siêu hình 
học vẫn là nën tàng, không được nhận biết và không 
được đặt nên tang. Ì Nhưng giả sử rằng không những 
hiện vật bắt nguồn từ hữu thể, mà còn cả và còn một 
cách căn nguyên hơn nữa chính hữu thể an nghỉ 


SIÈU HINH HỌC LÀ GÌ? 77 


trong chân lý сда nó và chân lý của hữu thể thể hiện 
yếu tính của nó ra như là hữu thể của chân lý, thì 
câu hỏi “siêu hình học trong nën tàng của nó là gì?” 
trở nên cần thiết. Tra vấn này phải suy tư một cách 
siêu hình học và đồng thời phải suy tư từ nền tảng 
của siêu hình học, nghĩa là không còn một cách siêu 
hình học nữa. Một tra vấn như thế trong một ý nghĩa 
chính yếu vẫn hàm hề. 

Mọi toan tính theo đuổi bước tiến của tư tưởng 
của giảng thuyết bởi đó sẽ đụng phải các khó khăn. 
Điều đó thì tốt. Sự tra vấn, nhờ đó, trở nên đích 
thực hơn. Mỗi câu hỏi được đặt ra phù hợp với sự 
việc đã là một nhịp cầu đưa tới giải đáp. Các giải 
đáp chính yếu luôn chỉ là bước cuối cùng của các câu 
hỏi. Nhưng bước này vẫn không có thể được hoàn 
thành nếu không có một chuỗi đài các bước đầu tiên 
và kế cận. Khả năng của giải đáp chính vếu được 
rút ra từ sự đứng-vào-trong (thấ-đứng-nội-tạ1) của 
sự tra vấn. Giải đáp chính yếu chỉ là bắt đầu của 
một trách nhiệm. Trong trách nhiệm này tra vấn 
thức giấc một cách căn nguyên hơn. Cũng chính vì 
thế câu hỏi đích thực không bị huỷ bỏ bởi giải đáp 
đã được tìm thấy. 

Có bai loại trở ngại cho sự thông hiểu giảng 
thuyết. Một loại sinh từ những bí nhiệm mà ẩn giấu 
mình trong lĩnh vực của cái được suy tưởng ở đây. 
Loại kia phát xuất từ sự thiếu khả năng, cũng 
thường từ sự không muốn suy tư. Trong lĩnh vực của 
sự tra vấn bằng con đường suy tư, đôi khi các ý nghĩ 
thoáng qua có thể đã giúp ích, nhất là các ý nghĩ 


78 MARTIN HEIDEGGER 


được suy xét thận trọng. Những làm lần thô lậu cũng 
có kết quả nào đó, ngay cả khi chúng được thốt ra 
trong sự cuồng nộ của một tranh luận mù quáng. Sự 
phan tỉnh chỉ phải đưa tất cả trở về trong sự thanh 
thần của trầm tư kiên nhẫn. 

Các ý nghĩ và lầm lẫn chủ yếu đối với giảng 
thuyết này có thể được thu thập vào ba điểm chính. 
Ngưỡi ta nói: 

1. Giảng thuyết đặt “vô thể” làm đối tượng duy 
nhất của siêu hình học. Nhưng vì vô thể là cái hư 
không thuần tuý, tư tưởng này dẫn tới ý kiến rằng 
tất cả là hư vô, thể nào mà chúng không đáng chúng 
ta sống hay chết với chúng. Một “triết học về vô thể” 
là môt “hư vô chủ nghĩa” hoàn thành, 

2. Giảng thuyết nâng một tâm trạng 16 loi và hơn 
nữa đau khổ - xao xuyến - lên hàng tâm trạng nền 
tảng độc nhất. Tuy nhiên vì xao xuyến là trạng thái 
tâm hôn của “lo lắng” và của nhút nhát, tư tưởng này 
chối bỏ thái độ tự tin của can đảm. Một “triết học về 
xao xuyên” làm tê liệt ý muốn hành động. 

3. Giảng thuyết bày tỏ ý kiến cbống lại “luận lý 
học”. Tuy nhiên vì trí năng chứa đựng các tiêu chuẩn 
của mọi tính toán và sắp xếp, tư tưởng này đem trao 
phó quyền phán đoán về chân lý cho tâm trang tình 
cỡ. Một “triết học về tình cảm đơn thuần” gây nguy 
hiểm cho tư tưởng “chính xác” và sự an toàn của 
hành động. 

Lập trường đứng đắn đối với các luận cứ này phát 
xuẤt từ môt suy tư thấu đáo mới mẻ về giảng thuyết. 
Chỉ cần xét xem vô thể, mà trong yếu tính của nó 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 79. 


rung сат xao xuyên, có bị тие cạn trong một sự phủ 
định trống rỗng tất cả biện vật không, hay cái mà 
không bao giờ và không ở đâu là một hiện vật bày tỏ 
ra như là cái khác biệt với tất cá hiện vật như là cái 
mà chúng ta gọi là hữu thể. Dù cho tất cả sự tìm 
kiếm khám phá ra hiện vật ở nơi nào và xa đến đâu 
đi nữa, chàng nơi nào nó không tìm thấy hữu thể. Nó 
luôn luôn chi đạt tới hiện vật, vì từ trước nó, trong 
mục đích cắt nghĩa của nó, gắn liền với hiện vật. Tuy 
nhiên hữu thể không phải là một đặc tính đang là 
nơi hiện vật. Hữu thể không có thể được hiện trình 
và sản xuất một cách khách quan giống như hiện 
vật. Cái thuần tuý khác với moi hiện vật này là bất- 
hiện-vật. Nhưng vô thể này khai triển yếu tính của 
nó ra như là hữu thể. Chúng ta từ chối tư tưởng một 
cách quá hấp tấp nếu chúng ta trong một giải nghĩa 
giản tiện, xem vô thể như là hư không đơn thuần và 
đặt vô thể tương đương với cái thiếu yếu tính. Thay 
vì nhường bước cho sự vội vã như thế của một sáng 
trí trống rỗng và thay vì quãng bỏ tính cách hàm hồ 
đầy bí nhiệm của vô thể, chúng ta cần phải trang bị 
cho chúng ta sự sẵn sàng độc nhất: sẵn sàng để kinh 
nghiệm trong vô thể lĩnh vực rộng rãi của cái mà đưa 
lại cho moi hiện vật sự bảo дат để chúng có thể là. 
Đó chính là hữu thể. Không có hữu thể mà yếu tính 
sâu thăm nhưng chưa được khai triển ra của nó trao 
gửi cho chúng ta vô thể trong mỗi xao xuyên cốt yếu, 
mọi hiện vật vẫn ở trong sự thiêu hữu thể. Những sự 
thiếu hữu thể này lại không, xét như là sự bỏ rơi hữu 
thể, là một ~^ thể (hư vô) hư không, nếu: quả thực 


80 MARTIN HEIDEGGER 


chân lý của hữu thể bao hàm sự thể hữu thể không 
bao giờ khai triển yếu tính của nó mà không có hiện 
vật và không bao giờ một hiện vật là mà không có 
bữu thé. 

Хао xuyến trao tặng một kinh nghiệm về hữu 
thể như là cái khác với tất cả hiện vật, với điều kiện 
là chúng ta, bởi “xao xuyên”, trước xao xuyên nghĩa 
là trong “sự lo âu” đơn thuần của sợ hãi, không lấn 
tránh trước tiếng nói vô âm đang rung động chúng 
ta trong nỗi hãi hùng của vực thắm. Nếu quả thực 
chúng ta, khi phác nhở tới xao xuyên cốt yếu này, 
tự nó bỏ rơi bước đường của tư tưởng của giảng 
thuyết này, nếu chúng ta tách xao xuyến, xét như 
là một tâm trạng được gợi lên 001 tiếng nói đó, khỏi 
sự tương quan với vô thể, thì xao xuyến chỉ còn lại 
với chúng ta như là một “tình cảm” lẻ loi mà chúng 
ta có thể phân biệt và tách ra khỏi các tình cảm 
khác trong toàn bộ các trạng thái tâm hồn được biết 
đến của tâm lý học. Phù hợp với sự phân biệt rẻ 
tiên giữa “trên” và “dưới”, các tâm trạng được xếp 
thành các loại được tán tụng hay bị khinh miệt. Sự 
săn đuổi hăng say các “mẫu" và các “nghịch mẫu” 
của các “tình cảm”, các hạng và phố hạng của các 
"mẫu" này sẽ không bao giờ để con môi chạy thoát. 
Tuy nhiên khảo cứu nhân thể học về con người này 
vẫn luôn luôn ở bên ngoài khả tính đi vào bước 
đường tư tưởng của giảng thuyết; bởi vì giảng 
thuyết này suy tư từ sự chú tâm tới tiếng nói của 
hữu thể trong một rung cảm đến từ tiếng Bói đó, 
rung cảm mà đòi hỏi con người (đáp lại) trong yếu 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 81 


tính của nó, ngõ hầu con người học kinh nghiệm 
được hữu thể trong vô thể. 

Sự sẵn sàng đón xao xuyến là tiếng Vâng dành 
cho sự khẩn khoản đồi hoàn thành sự đòi hỏi сао 
nhất mà chỉ yếu tính của con người mới đạt tới được. 
Độc nhất trong mọi hiện vật, con người kinh nghiệm 
được, khi được kêu gọi bởi tiếng nói của hữu thể, sự 
ngạc nhiên của mọi ngạc nhiên: rằng hiện vật lò 
(Dass Seiendes ist). Bối thế kë mà trong yếu tính của 
nó được gọi vào trong chân lý của hữu thể luôn luôn 
được rung cảm một cách cốt yêu. Sự can đảm trong 
sáng đối với sự xao xuyến cốt yếu bảo dam cho khả 
tính đây bí nhiệm của kinh nghiệm về hữu thể. Vì sự 
kinh hãi hiểu như là sự lo sg trước hố thẩm cư ngụ 
gần xao xuyên cốt yếu. Nó soi sáng và bao bọc nơi 
chốn này của yếu tính con người, trong lòng nơi chốn 
đó con người trú ngụ như ở nhà mình trong cái mà 
vân còn lại (¿m Bieibenden). 

“Хао xuyến” trước xao xuyến, trái lại, có thể đi 
lạc xa đến nỗi mà nó không nhận ra những tương 
quan đơn giản trong yếu tính của xao xuyến. Mọi can 
đảm sẽ ra sao nếu nó không tìm thấy điểm tựa 
thường trực của nó trong kinh nghiệm về xao xuyến 
cốt yêu? Trong phạm vi chúng ta hạ thấp xao xuyên 
cốt yếu và mối tương quan được soi sáng trong хао 
xuyên đó giữa hữu thể và con người, chúng*ta hạ 
thấp yếu tính của can đảm. Nhưng can đảm có thể 
nâng đỡ vô thể. Can đảm nhận biết trong hố thắm 
của lo sợ không gian khó có thể dẫm chân lên của 
hữu thể, một không gian mà chỉ từ sự sáng của nó 


82 MARTIN HBIDEGGER 


mỗi hiện vật trở về với cái mà nó là và có thé là. 
Giảng thuyết này không vun trồng một "triết học về 
xao xuyên”, cũng không tìm đưa lại сат tưởng về 
một “triết bọc anh hùng”. Nó chỉ suy tư cái mà tư 
tưởng Tây phương ngay từ khởi thuỷ đã xuất hiện 
như là cái phải suy tư và tuy thế vẫn bị quên lãng: 
hữu thể. Nhưng hữu thể không phải là một sản 
phẩm của tư tưởng. Trái lại, tư tưởng cốt yếu là môt 
biến cố của hữu thể. 

Vì thế bầy giờ câu hỏi mà khó phát biểu ra cũng 
trở nên cần thiết: tư tưởng đã đứng trong luật lệ của 
chân lý chưa nếu nó chỉ theo đuổi tư tưởng mà “luận 
lý học” hàm chứa trong các hình thức và quy tắc của 
nó? Tại sao giảng thuyết đặt tiếng “luận lý học” giữa 
ngoặc kép? Để cho biết rằng “luận lý học” chỉ là môt 
giải nghĩa về yếu tính của tư tưởng, và chính là giải 
nghĩa mà đã dựa vào, như cái tên đó nói lên, kinh 
nghiệm về hữu thể đã được đạt tới trong tư tưởng Hy 
Lạp. Mối nghi ngờ đối với “luận lý học”, mà luận lý 
toán học có thể được xem như là một thoái hoá tự 
nhiên, này sinh từ tri thức về tư tưởng mà tìm thấy 
nguồn gốc của nó trong kinh nghiệm về chân lý của 
hữu thể, chứ không phải trong sự suy xét về đối 
tượng tính của hiện vật. Tư tưởng đích xác không bao 
giờ là tư tưởng nghiêm nghị nhất, nếu thực sự sự 
nghiêm nghị nhận được yếu tính của nó từ cách thể 
theo đó tri thức mỗi lúc luôn cố gắng duy trì mối 
tương quan với cốt tuỷ của hiện vật. Tư tưởng đích 
xác chỉ gắn bó vào sự tính toán với hiện vật và chỉ 
phục vụ hiện vật. 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 83 


Mọi tính toán để cho cái có thể đếm được xuất 
hiện trong cái được đếm ngõ hầu sử dụng nó trong sự 
đếm kế tiếp. Sự tính toán không để xuất hiện cái gì 
khác hơn là cái có thể đếm được. Mỗi vật chỉ là cái 
mà sự tính toán đếm. Cái mỗi lúc được đếm bao дат 
bước tiến của sự đếm. Sự đếm này tiêu thụ một cách 
liên tiếp các số đếm và chính nó là một tự tiêu dùng 
liên tục. Sự thực hiện sự tính toán với hiện vật có giá 
trị như là cắt nghĩa hữu thể của hiện vật đó. Trước 
hết sự tính toán sử dụng mọi hiện vật như là cái có 
thể đếm được và tiêu thụ cái được đếm cho sự đếm. 
Sự sử dụng bằng cách tiêu thụ hiện vật này khai mó 
đặc tính tiêu dùng của sự tính toán. Chỉ vì sế đếm có 
thể tiến đến vô hạn và như thế không phân biệt theo 
chiều lớn hay nhỏ, yếu tính tiêu dùng của sự tính 
toán có thể Ẩn giấu đi sau các sản phẩm của nó và 
cấp cho tư tưởng tính toán dáng vẻ của sản xuất 
tính, trong khi, ngay nơi ý tưởng ban đầu và không 
phải chỉ nơi các kết quả sau này, nó đã chỉ đặt giá tri 
cho mọi hiện vật trong hình thức của cái có thể được 
thêm vào và bị tiêu dùng. Tư tưởng tính toán tự bắt 
buộc chính mình trong sự bắt buộc phải làm chủ tất 
cả nhờ sự hợp lý của tiến trình hành động của nó. Nó 
không thể hô nghi rằng tất cả cái có thể tính toán 
của sự tính toán, trước tổng số và tích số được tính 
toán bởi sự tính toán này, đã là một toàn thể mà 
nhất tính thật ra thuộc về cái không thể tính toán, 
và cái không thể tính toán này và sự xa vắng của nó 
thoát khói bàn tay của sự tính toán. Tuy nhiên cái 
mà-khắp nơi và luôn luôn - từ trước đã khép kín 


84 MARTIN HEIDEGGER 


mình trước đòi hỏi của tính toán và mặc dù thế đã 
luôn luôn, trong tình trạng bất tri thức đầy bí nhiệm, 
ở gần con người hơn là mọi hiện vật mà nơi đó con 
người tổ chức đời sống là mọi hiện vật mà nơi đó con 
người tổ chức đời sống và sắp đặt chương trình, có 
thể thỉnh thoảng làm rung cảm yếu tính của con 
người trong một tư tưởng mà chân lý của nó không 
một “luận lý học” nào có thể chứa đựng. Tư tưởng mà 
các tư tưởng của nó không những không tính toán 
mà còn tuyệt đối được xác định từ cái khác với hiện 
vật được gọi là tư tưởng chính yếu. Thay vì tính toán 
với hiện vật bằng hiện vật, nó tan biến trong hữu thể 
vì chân lý của hữu thể. Tư tưởng này đáp lại sự đòi 
hỏi của hữu thể, khi con người trao phó yếu tính lịch 
sử của nó cho cái đơn giãn của sự cần thiết độc nhất 
mà không cưỡng bách, trong khi nó bắt buộc, nhung 
tạo dựng sự khẩn cấp mà được hoàn thành trong sự 
tự do спа lễ vật. Khẩn cấp là việc chân lý của hữu 
thể phải được bảo toàn dù điều gì có thể xảy ra với 
con người và mọi hiện vật đi nữa. Lễ vật là tặng vật 
phung phí - một tặng vật thoát moi bắt buộc vì phát 
xuất từ hố thắm của sự tự đo - của yếu tính con 
người trong sự bảo vệ chân lý của hữu thể cho hiện 
vật. Trong lễ vật xảy ra lời cám ơn tiểm ấn, một lời 
cám ơn duy nhất tôn kính ân súng và ân súng này 
chính là sự thé hữu thể chuyển đạt mình cho yếu 
tính của con người bằng con đường tu tưởng, để con 
người trong tương quan với hữu thể, đấm nhận công 
việc canh gác hữu thể. Tư tưởng nguyên thuỷ là tiếng 
vang của ân huệ của hữu thể, trong ân huệ đó điều 


SIÈU HINH HỌC LÀ GÌ? 85 


độc nhất được soi sáng và có thể xảy ra: rằng hiện 
vật là. Tiếng vang này là câu trả lời của con người 
cho lời nói của tiếng nói vô âm của hữu thể. Câu trả 
lời của tư tưởng là căn nguyên của lời nói của con 
người, một, lời nói duy nhất làm này sinh ngôn ngữ 
hiểu như là sự phát âm của lời nói thành các tiếng. 
Nếu một tư tưởng tiêm ån không ở trong nền tảng 
chính yếu của con người lịch sử, thì con người không 
bao giờ có thể tạ ân, giả sử rằng trong mọi suy tưởng 
và mọi tạ ân phải сб một tư tưởng mà một cách 
nguyên thủy suy tư về chân lý của hữu thể. Nhưng 
làm thế nào một nhân loại có thể đã có lần gặp gỡ lời 
tạ ân căn nguyên một cách khác, nếu ân huệ của hữu 
thể, qua mối tương quan mở ra với chính mình, ưng 
chuẩn cho con người vẻ quý phái của sự nghèo túng 
mà trong đó sự tự do của lễ vật cất giấu kho tàng của 
yếu tính của nó? Lë vật là khởi điểm của hiện vật 
đang trên đường tiến tới sự bảo vệ ân huệ của hữu 
thể. Chắc chắn lễ vật có thể được chuẩn bị và giúp đỡ 
bởi những công việc và những thực hiện nơi hiện vật, 
nhưng nó không được hoàn thành bởi chúng. Su hoàn 
thành của nó bắt nguồn từ sự đứng ở bên trong mà 
từ đó mỗi con người lịch sử khi hành động - cà tư 
tưởng chính yêu cũng 1а một hành động - bảo vệ sự 
hiện hữu đã thủ đắc được cho sự bảo vệ phẩm cách 
của hữu thể. Sự đứng ở bên trong này là sự bình tâm 
mà không bận tâm lo lắng về sự chuẩn bị tiêm ån cho 
yếu tính ly biệt (œbschiedliche Wesen) спа moi lễ vật. 
Lễ vật ð tại nhà mình trong yếu tính của biến cố này: 
hữu thể dài hỏi con người cho chân lý của hữu thể. 


86 MARTIN HEIDEGGER 


Chính vì thế lễ vật không tha thứ mọi tính toán nào 
mà bởi đó môi lần chỉ có một lợi lộc hay mất mát bị 
khấu trừ, cho dù mục đích thấp hay cao. Sự khấu trừ 
như thế làm thay đổi yếu tính của lễ vật. Sự đam mê 
theo đuổi các mục đích làm rối loạn sự trong sáng 
của nỗi sợ hãi sẵn sàng xao xuyến của sự can đảm 
dâng hiến lễ vật, một can đảm mà đã đạt tới miền 
lân cận của cái không thể phá huy được (die 
Nachbarschaft zum nzerstoerbaren). 

Tư tưởng về hüu thể không tìm kiếm một điểm 
tựa nơi hiện vật. Tư tưởng chính yếu chú ý tới những 
dấu hiệu chậm chạp của cái không thể tính toán được 
và nhận biết trong cái này sự đến xa xưa lắm của cái 
không thể tránh được. Tư tưởng lưu tâm tới chân lý 
của hữu thể và giúp dë hữu thể của chân lý đến nỗi 
mà nó tìm thấy nơi ЄЧ ngụ của nó trong nhân loại 
lịch sử. Sự giúp đỡ này không đưa đến những kết 
quả, vì nó không cần có hiệu quả. Tư tưởng chính 
yếu. với tư cách là sự đứng-vào-trong đơn giản, phục 
vụ ở trong hiện hữu (Dasein), trong phạm vi nơi hiện 
hữu này, hiện hữu mà tư tưởng không thể sắp đặt 
hay ngay ca chỉ biết tới, cái giếng như tư tưởng đó 
cháy sáng lên. 

Tư tưởng, vâng theo tiếng nói của hữu thể, tìm 
kiếm lời nói mà từ đó chân lý của hữu thể tiến tới 
ngôn ngữ. Chỉ khi ngôn ngữ của con người lịch sử 
nảy sinh từ lời nói, nó mới ngay thắng. Nhưng nếu 
nó ngay thăng, thì sự bảo vệ tiếng nói vô âm của 
những nguồn gốc Ẩn giấu báo hiệu ra với nó. Tư 
tưởng về hữu thể canh gác lời nói và khi canh gác 


SIÊU HINH HỌC LÀ GÌ? 87 


như thế nó hoàn thành sứ mạng của nó. Nó là sự ưu 
tư về việc sử dụng ngôn ngữ. Sự nói của tư tưởng 
gia đến từ sự сата nín đã được canh gác từ lâu và từ 
sự làm trong sáng một cách cẩn thận lĩnh vực được 
soi sáng trong sự сат піп đó. Sự gọi tên của thi 
nhân cũng phát xuất từ nguồn gốc giống như thế. 
Tuy nhiên cái giống như chỉ giống như xét như là 
cái khác với; nếu làm thơ và suy tưởng một cách 
thuần tuý nhất thì giống nhau trong việc chăm sóc 
191 nói, chúng đồng thời một cách xa xôi nhất phân 
cách nhau trong yếu tính của chúng. Tư tưởng gia 
nói lên hữu thể. Thi nhãn gọi tên cái linh thiêng. 
Còn việc làm thế nào, được suy tư từ yếu tính của 
hữu thể, làm thơ và tạ ân và suy tưởng quy chiếu về 
nhau và đồng thời phân biệt nhau, ở đây chúng ta 
không bàn đến. Có thể là tạ ân và làm thơ bát 
nguồn một cách khác nhau từ suy tưởng nguyên 
thuỷ mà chúng sử dụng, tuy nhiên chúng đối với 
mình không thể là một suy tưởng. 

Chắc chắn người ta biết nhiều về sự tương giao 
giữa triết học và thi ca. Nhưng chúng ta không biết 
gì về song thoại giữa thì nhân và tư tưởng gia, những 
người mà “cư ngụ gần nhau trên những đỉnh núi 
tách xa nhau nhất”. 

Một trong những nơi ở chính yếu của sự сат піп 
là sự xao xuyến hiểu như là sự kinh hãi mà trong dó 
hố thắm của vô thể làm rung cảm con người. Vô thể 
xét như là cái khác với hiện vật là khăn che của hữu 
thể. Trong hữu thể một cách nguyên thuỷ tất cả sứ 
mệnh của hiện vật đã được hoàn thành. 


88 MARTIN HETDEGGER 


Bài thở cuối cùng của thì sĩ cuốt cùng trong văn 
hóa Hy Lạp nguyên thủy, Oedipus ở Kolonos của 
Sophokles, chấm dứt với một lời nói mà, một cách 
ngời sáng, quay trở về với lịch sử dân tộc này và bảo 
tổn sự xâm nhập của ап giấu của dân tộc này vào 
trong chân lý không được nhận biết của hữu thể: 

all apopaute epi pleiô 

thrênon egeireie 

pantôs раг echei tade kuros. 

Nhưng bây giờ hãy ngừng lại, và mai hậu đừng 
bao giờ đánh thức dậy lời than phiên; vì khắp nơi cái 
хау tới bảo vệ bên cạnh mình một quyết định của sự 
hoàn thành. 


THU VỀ 
NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 


TRẦN XUÂN КІЁМ địch 


In theo bản in của Tân An, Sài Gòn, Việt Nam; 
Xuất ban lần thứ nhất 11/1974 


Ban dich, căn сї vao ba văn ban: 

1) Вап Юс ngu Uber den Humanismus. n.x.b. Vittorio 
Klostermann, Frankfurt am Main, 1968. 

2) Bản dịch Pháp ngũ của Roger Municr. im trong Questions 
ПІ, тых. Galliard, 1866. 

3) Ban dich Anh ngū của Edgar Lohner, in trong Philosophy in 
the Twentieth Century, “П. n.x.b. Random House, 1962. 


KHAI LỘ 


Lộ trinh tu tưởng Heidegger là môt nỗ lực cốt yếu để suy 
tư đến cái phần chưa-được-suy-tư trong truyền thống siêu thể 
học Tây phương từ thời Platon và Aristote đến nay. Сбї miền. 
chưa-được-suy-tư ấy là Tính thể (Sein) và Lai tính hay Lai 
thể (Ereignis) của Tính thë. 

Lộ trình ấy là một con đường nhằm thể nghiệm một số 
những kinh nghiệm uyên nguyên của tư tưởng để khai mó lại 
một khởi đầu chân chính cho sinh hoạt triết lý. Đó là một con 
đường đang tự hình thành và tự phóng vượt, một con đường 
lưu lăng vu vo, іт lặng băng qua những náo động của những 
trào lưu triết lý hiện đại: một neo đường rừng (Holuege), nhì 
chính tác giả đã có phen gọi thế 

Thể nghiệm một kinh nghiệm từ tưởng mới: đấy là 
nguyên do tất có tính cách khúc mắc trong рап tü và suy 
niệm сша Heidegger. Kinh nghiệm mới ấy là kinh nghiệm 
vê Tính thể và vê Tính thể như là Lai tính (Sein als 
Ereignis). Kinh nghiệm mới ấy - đối tượng tính yếu của tư 
tưởng - dã được hé thấy trong buổi bình mình của tu tưởng 
Ну Lạp, nhưng rồi sau đấy lai bi rơi vào quên lũng trong 
suốt 2.500 năm, do một định mệnh kỳ dị của dòng lịch sử 
Táy phương. 

Đánh thức соп người hiện dai để chuyên hướng suy niệm 
từ Vật hiện thể (Seiende) sang trầm tử vê Tính thể (Sein) 


92 MARTIN HEIDEGGER 


trong phương trời của sự dị biệt tính thể, rồi suy tư chính su 
dị biệt ấy để khước từ nó: đấy quả là một công tác khó khăn, 
nhất là khi tư tưởng vån phải vân chuyển giữa dòng ngôn 
ngữ biểu tượng của truyền thống mà nó muốn. uượt chuyển. 
Trong số những tác phẩm. thể hiện công tác trên, Thư Về 
Nhân Bản Chủ Nghĩa có một vi trí đặc biệt do ở tính cách 
thời tượng của ойт đề mà nó đề cập. 

Thư về nhân bản chủ nghĩa là một lá thư dài của 
Heidegger gởi cho triết gia Pháp Jean Beaufret vào mùa thu 
năm 1946, nhằm giải mình một số những câu hỏi do Jean 
Beaufret đặt ra trong một Іа thu truc. Рау là các câu hỏi: 
1) Làm thế nào tái ban cho chủ nghĩa nhân bản một ý 
nghĩa? 2) Tương quan giữa một khoa tính thể học (Ontologie) 
uói một khoa đức lý học (Ethik) kha hữu được quan niệm 
như thế nào? 3) Làm. thế nào để cứu vän yếu tố phiêu lưu uốn 
được cu mang trong mot công cuộc suu tầm, song không ої 
thế mà biến triết học thành một phiêu lưu lãng đăng? 

Xét vê niên biểu, thi bức thư nằm giữa cuốn Erlšuterungen 
zu Haelderlins Dichtung (Giai mình tho Hoelderlin)tn năm 
1944, và tập Holwege (Lâm đạo hay Đường di trong rừng) án 
hành năm 1950, nghĩa là nằm vào giai đoạn mà phần lớn 
những tác phẩm chủ yếu của tư tưởng Heidegger đã trở thành 
quen thuộc ойі độc gja. Vì lễ đó, mặc đầu tiêu dê bức thư là 
uấn dë nhân bản chủ nghĩa, song tốt са nội dụng bức thư đã 
dàn trải bao quát tất са những chú điểm suy tư căn bản của 
triết gia. 

Có thể nói, theo một nghĩa nào đó, Thư về nhân bản chủ 
nghĩa là bản tôm lược cô đọng nhất của Heidegger uề chính lộ 
trình tư tưởng của mình, Ta không thể lĩnh hội trọn ven 
những gì được bày tỏ trong bức thư, nếu như trước đó, đã 
không bước đi trên con đường tu tưởng của tác gid. Ngược lợi, 
bức thư cùng обі phần Nhập đề cuốn Was ist Metaphysik? 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 93 


(Siêu thể học là gì?) vån được xem là phân dẫn nhập thích 
hợp vào phương trời tư tưởng của Sein und Zeit (Tính thể và 
Thời thể). 

Bức thư còn được nhắc nhỏ nhiều trong віді nghiên 
cứu, иі lần đầu tiên, đã chính thức đề cập đến khúc quanh 
hay sự chuyển đảo (Rehre) trên lộ trình tu Hưởng của tác 
gia, dẫn đến tranh luận của triết học giới vê vän đề có hai 
Heidegger hay chỉ có một Heidegger trên một lộ trình nhu 
nhất. Hơn mười lăm năm sau, năm 1962, trong bài điễn 
thuyết Zeit und Sein (Thời thể và Tính thô, nêu lên вй 
mệnh оис bỏ са sự nượt bỏ siêu thể học để đưa từ tưởng an 
định trong sự buông ха an nhiên (Gelassenheil), nhằm nói 
lên Tính thể (Ereignis), Heidegger cũng lại nhắc đến một 
lời phân định trong lá thư vê một câu tính yếu của 
Parménide. Bức thư còn là dôi tượng cho một nghiên cứu 
và bình giải cua Max Müller, mà phần cốt yếu được trình 
bày trong cuốn Khủng hoảng của Siêu thể học: Tình trạng 
triết học thế kỷ XX. 

Bằng vào sự cô đọng phong phú của bức thư và giới hạn 
sẵn có của phần khai lộ, chúng tôi không có tham uong đưa 
ra một bình giải toàn điện vô nội dung bức thư, mà chỉ nhằm 
nêu lên một vài yếu điểm khá dĩ giúp người đọc có thể theo 
dõi được vån hành tư tưởng của túc giả. 

Trước khi giai đáp саи hoi thứ nhớt: "Làm thể nào tái 
ban cho chủ nghĩa nhân ban một ý nghĩa?”, Heidegger giai 
mình thể tính đích thực của Hành động, nêu lên tố chất của 
Ти tưởng và vach rõ thể tính của Ngôn ngữ: thể tính đích 
thực của hành động khong phai là hiệu năng mà là sự tựu 
thành viên mãn, tố chất nuôi dưỡng Tư tưởng là Tính thể, ой 
Ngôn ngữ là Ngôi nhà an cư cua Tính thể. Tất cå những xúc 
quyết trên liên hệ thế nào đến vån dê chủ nghĩa nhân bản là 
рал đẻ đang được thao luận? 


94 MARTIN HEIDEGGER 


Chủ nghĩa nhân bản lấy con người (nhân) làm nên tảng 
(bản). Muốn thế, chủ nghĩa nhân bản phải lập ước trên một 
quan niệm vê thể tính tính yếu (Wesen) của con người. Vấn dë 
nhân bản, do đấy, là vân dê vê thể tính con người. Thể tính 
ấy khi thành tiru viên mãn sẽ làm cho соп người là con người 
trọn uen, con người nhân tính homo humanus, chứ không 
phải con người vât tính homo animalis hay con người man dã 
homo barbarus. 

Ти tưởng truyền thống từ chủ nghĩa Hy Lạp hậu thời, 
qua Descartes, Kant, Hegel, Marx, và cúc triết gia Kitô giáo, 
đã thất bại trong uiệc thiết định một chủ nghĩa nhân bản 
chính thực, vè quan niệm cốt yếu vê thể tính con người hay 
nhân tính (humanitas) của họ đã dựa trên một giải thích 
sai lệch vê nhiên giới, vê lịch sử, vê thế giới, vê nên tảng của 
thế giới, nghĩa là vê ойі hiện thể trong toàn thể. Giải thích 
sai lệch ấy xem соп người là con våt có lý tính, animal 
rationale, là con người xã hội, là con của Thiên Chúa, nghĩa 
là được giới hạn trong tương quan uới thân tính... Tết cả 
những giải thích nói trên đều lò những khuôn mặt khác 
nhau của cùng một dòng sinh mệnh lệch hướng: sinh mệnh 
siêu thể học Тау phương. 

Siêu thể học Tây phương đã không thể suy tu triệt để 
được chủ nghĩu nhân bản, do 0 một sự quên lãng tự căn cơ - 
sự lãng quên chân lý Tính thể - thì ngày hôm nay, Tu tưởng 
uyên nguyên phổi có sý mệnh phục hồi lại giá trị của nhân 
bản chủ nghĩa trong оіёп tượng sự phục hoạt chân lý Tính 
thể. Siêu thể học ấy đã thất bai vì đã chỉ suy tu con người 
như vât hiện thể, như một chủ thể đương đầu või đối vật là 
thế giới Tư tưởng ngày nay là suy tu con người trên bình diện 
Tinh thể (Heidegger gọi con người là hiện tính thể: Dasein) để 
thâm nhập vào tận thể tính tính yếu của con người: thể tính 
con người là ở nơi xuất thể tính (EE-sisienz) của соп người; 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 95 


trong xuất thể tính ấy, con người tức là hiên tính thể (Dasein) 
được phối kết tưởng liên обі Tính thể (Sein). 

Ти tưởng thành tựu mối tương quan giữa Tính thểuà thể 
tính con người như thế, nên Tu tưởng chiếm một vi thế rất 
đặc biệt trong suy niệm của Heidegger. Tư tưởng (Denken) là 
Tu tưởng uë của Tính thể, nên còn được gọi dưới tên Niệm 
Tưởng hay Tính tưởng (Andenken), nghĩa là một Tư tưởng 
hồi niệm và được triệu uời kêu gọi bởi Tính thể Vì thế, trong 
Sein und Zeit, nếu Heidegger đã dùng chữ Dasein (hiện tính 
thê) để chỉ con người, thì sang đến cuốn Was ist Metaphysik?, 
tác phẩm được một số học giả xem là đánh dấu giai đoạn rẽ 
nmgoặt (Kehre) trong lộ trình tu tưởng Heidegger, Heidegger đã 
xem thể tính con người là tư tuổng và ông còn gọi соп người 
là "Кё từ tung". Tư tưởng được hiểu như thế không thuộc 
lãnh шшс lý thuyết lån thực hành như 16; tư tưởng biểu tượng 
của truyền. thông thường quen quan niệm. Ти tưởng đó 0uượt 
chuyển cả theoria (lý thuyết) lân pvaxiss (thực hành) vi nó là 
cách thái uyên nguyên của con người để canh giữ chân lý nà 
cử ngụ trần gian. Như vây, Tư tưởng uyên nguyên ấy sẽ nhập 
thân trong mọi lãnh vue, từ hoạt động chính tri đến tác phẩm 
nghệ thuật, từ thi ngữ của các thi gia đến ngữ ngôn của các 
nhà tu tưởng. 

Ти tưởng uyên nguyên nhằm đến chân lý Tính thể ấy 
sẽ phổ hiện bằng Ngôn ngữ. Ngôn ngữ đây là Ngôn. ngữ 
uyên nguyên, cát được nói lên cả trong ngôn ngữ lån sự im 
lặng. Ngòn ngữ là một cách thái đặc biệt trong số những 
cách thái canh git và lưu trì chán lý. Trong Holwege (Lâm 
Đạo), Heidegger quả quyết răng tất са những cách thái 
khúc để sån xuốt ra chân lý và thế giới đều không thể hiện 
được nếu không có Ngôn ngữ. Vấn dê Ngôn ngữ được đề 
cập ở đây, không phai lò một vän đề phụ thuộc. Nó chính 
là uấn đề chân lý Tính thể và thế giới. Nó giúp ta lĩnh hội 


96 MARTIN HEIDEGGER 


chân lý đã được sån sinh nhu thế nào, được lưu tri canh 
giữ nhu thế nào, và đồng thời, con người cứ ngu trên thế 
giói ra sao. 

Do đó, trong trang đầu, liên sau khi dinh vi biệt tính 
của Tu tưởng, Heidegger đưa ra lời xác quyết: Ngôn ngữ là 
Ngôi nhà an cư của Tính thể, trong đó con người cứ ngu. 
Ngôn ngữ å đây không là dụng cụ diễn đạt của con người, 
mà là dấu hiệu chỉ trỏ đến kính nghiêm tính yếu nhất: kinh 
nghiệm vê Tính thể. Sau là trong cuốn Unterwegs zur 
Sprache (Lô trình hưởng vê Ngôn ngữ), Heidegger sẽ nói rõ 
hơn là không phai ngôn ngữ thuộc ué con người, mà trái lại 
con người thuộc vê Ngôn ngữ. Trong cuốn Was heisst 
Denken? (Sao gọi là tu tưởng?), Heidegger còn goi con người 
là Trò chơi của Ngôn ngữ, theo nghĩa con người không phát 
mình ra Ngôn ngữ mà con người си ngụ trong Ngôn ngữ, 
trong Logos sơ nguyên. 

Logos sơ nguyên là поі dan kết mối liên hệ gita Ти 
tưởng, Tính thể, và Con người. Thế mà hiện thể “hòa điệu" 
hay hiện thể "tương ứng xứng hợp обі Logos" lạt là chính thể 
tính спа tỉnh yêu, của philein (ngữ nguyên của chữ 
philosophia mờ sau nấy ta dịch là triết lý), như Héraclite đã 
bày tỏ, qua sự phân tích của Heidegger trong cuốn Was ist 
đas-die Philosophie? (Triết lý là д2). Tinh yêu пау, cũng 
nhu Tư tưởng, cùng có thể làm dàn bày phốt mở một edi gì 
đó trong nguyên lai chân thực của nó, nghĩa la làm cho nó 
hiện thể, thế nên “tiêm năng yêu thương" пау làm cho Tính 
thë có kha năng tư tưởng, huy nói thế khác, làm cho Tư 
tưởng thành khá hữu. Vi thế, Heidegger тй hết luận: 
"Trung khao khái yêu thương của nó, Tính thể có tiêm năng 
đổi офі Tu tưởng và do dó, đối với thể tính của соп người, 
nghìa là có tiem năng đối офі môt tường quan giữa соп 
người và Tính thể”. 


THU VẺ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 97 


Tình yêu ở đây là tình yêu chính thực, tóc muốn chinh 
Tính thể, và muốn cho van våt van sự được hiên tính nhu 
chúng là thế, nên Tình yêu ấy uượt quá khỏi pham vi chủ 
quan, pượt диа khói lãnh puc liên chủ tính, tức là ошо! quá 
sự phân ly chủ thể - đối thể. Рау là tính yêu mà thánh 
Augustin muốn nói đến trong tiêu lệnh "Ama et fac quod 
vis: hãy yêu đi, rồi làm bất cứ điều гї anh muốn". Đây 
cũng là tình yêu trong ý nghĩ thánh Thomas khi ngài bảo 
rằng "tình yêu là hình thức của tất cá mọi đức hạnh". Và 
đối uới những ai am hiểu tư tưởng Phật giáo, quan điểm 
nấy rất gần gủi обі quan niệm vê Từ bi (Karuna) và Trí 
huệ (Prajna) trên lộ trinh tự thực hiện của bậc Bồ tát, 
Heidegger đã có dip đề cập đến tình yêu chính thực ибс 
muốn Tính thể пау trong khi giải mình bài thơ Andenken 
của Hoelderlin. 

Để trả lời câu hỏi thứ hai, tức mình định tương quan 
giữa một khoa tính thể học (Ontologie) và một khoa đức lý 
học (Ethik) kha hữu, Heidegger cũng sử dụng cùng phương 
cách lập vån, tức là truy vän thăng vào thể tính tính yếu 
của tính thể học và đức lý học. Lập uấn như ойу thì mới 
thấy rằng những gì được chỉ định dưới hai hạn từ đó không 
còn tương hgp và giao hột обі Tư tưởng suy tư chân lý Tính 
thể, Sự phân chia thành từng bộ môn riêng biệt như tính thể 
học (Ontologie), đức lý học (Ethik), оал vân, chỉ хау ra khi 
Ти tưởng đã suy đổi, nghĩa là đố rơi vào sự lăng quên Tính 
thể từ thời Platon và Aristote. Khi đó, tính thể học thay vì là 
khoa học vê tính thể thị lai biên thành khoa nghiên cứu våt 
hiên thể, đức lý học thay ui là khoa nghiên cứu vê lý thể 
(logos) сна đức hạnh lại biến thành khoa luận lý vê phong 
tục. Nói theo cách dùng hiện nay, ta có thể báo là trong sự 
lãng quên Tinh thế, khoa tính thể học đã biến thành khoa 
hữu thể học, uà khoa đức lý đã biến thành khoa đạo đức 


98 MARTIN HEIDEGGER 


học. Đạo đúc học thuần lý hay khách quan thất bại vì đã 
thu giảm sinh hoat trào pot đa diện của соп người vào 
những quy điều tỉnh đọng, trừu tượng. Đạo đức học chủ 
quan hay dao đức học của “hoàn cảnh" (Sartre) cũng thất 
bại vi để chỉ quan niệm hành động con người theo những 
hạn từ của duy có chủ thể. Cả hai nên đạo đức học đó đều 
suy tư con người trong khuôn khổ của sự phân ly chủ thể - 
đối thể, khi nó nhằm đến con người như một соп vật có lý 
tính. Con người ở đây chỉ là соп người vât tính, homo 
animalis, chứ chưa là con người nhân tính homo humanus, 
bi thể tính tính yếu của con người đã bị quên lãng không 
được suy tư đến. 

Thể tính của đức lý học (Ethik) là gì? Ethik хиа? phát 
từ chữ Hy Lạp Ethos, và thể tính của khoa học nay cô đọng 
trong câu sau đây của Héraclite "ethos anthropo daimon", 
được Heidegger giang dịch thành: "bao lâu còn là con 
người, thời con người còn cu lưu trong tính chất cận ké gần 
gũi của thần linh”. Do đó, theo Heidegger, nếu tuỳ hợp оё 
y nghĩa nên tàng của chữ ethos, han từ Ethik tđức lý học) 
chỉ thị rằng ngành học nấy suy từ đến sự lưu trú của con 
người, thời người ta có thể bảo rằng "cúi Tu tưởng suy tu 
đến chân lý Tính thể như là tố chất uyên nguyên của con 
người xét như con người là xuất tính thể, - Tư tưởng ấy đã 
là đức lý học uyên nguyên". Tư tưởng näy, nơi cuốn Sein 
und Zeit, Heidegger gọi nó là khoa tính thể học nên tång 
hay tính thể học căn nguyên (Fundamentalontologie) để 
phân biệt või các khoa "tính thể hoc" của truyền thông kë 
ca của Kant. 

Sự phân tích vê ý nghĩa căn bản của khoa đúc lý học 
trên đây, cho phép ta có được khai uực thích hợp để đặt lại 
vân dé Thân linh và Linh thể, trong sự thiểu vàng hay 
khuất mặt của Thượng đế tder Febl Gottes) của thời đại 


'PHU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 99 


hôm nay. Nó cũng cho phép ta lĩnh hột được tai sao uề sau 
лду, Heidegger gọi thế giới lờ das Geviert (thế giới ti trụ) 
gôm Trời, Đất, Thân và Người kết thành một nhất thể ашу 
nhất. Quan niệm ấy mở ra những thông lộ đưa đến vân-dê- 
căn-nguyên của khoa thần học, vì nó cho phép ta truy vän: 
“Thượng dZ là gì?" thay ui обі vā giải đáp "Thượng đế là 
ai?”. Quan niệm nầy cũng không ха обі quan niệm của Đông 
phương là mấy. 

Sau hêt, để trả lời câu hỏi thú Ба: "Làm thế nào để 
cứu vän yếu tế phiêu lưu uốn được cuu mang trong mọi 
công cuộc suy tám, song không vè thế та biến triết học 
thành một cuộc phiêu lưu lãng đăng?" Heidegger không 
nhận: Tu tưởng chính là một cuộc phiêu lưu, và Tư tưởng 
còn thường xuyên sống trong hiểm họa tối thượng. Hiểm 
hoa tối thượng ấy là: đánh liêu trong sự рћбп tranh để nói 
lên Như thể (das Selbe). Nói lên Như thể, là sử mệnh của 
Ти tưởng, là sứ mệnh của những tư tưởng gia tinh yếu. 
“Mỗi một tư tưởng gia đều chỉ suy tư đến một tư tưởng duy 
nhất (...) Тш tưởng gia chỉ cần đến một tư tưởng duy nhất 
mò thôi. Và nỗi khó khăn đối ойі tu tưởng gia, ấy là lưu 
trì ріп ріп cái tư tưởng duy nhất, đậc nhất đó, như cát đốt 
обі ông ta là điều duy nhất ông phải suy tư đến: ấy là suy 
tư cái Độc nhất thể tà cái Như thể đó, và nói năng thích 
đúng vê cúi Như thể ấy”. (Was heisst Denken?: Sao gọt là 
Ти tưởng?). Một Tư tưởng như thế, hiển nhiên không phối 
là triết bọc hay siêu thể học nữa, vì nó suy tu một cách 
uyên nguyên hơn. Nó sẽ thu bết ойо một mục tiêu duy 
nhốt: suy tu con người trong chân ly tính thể, môt mục 
tiêu uừa gân gũi nhưng cũng уйа xa xôi miên uiễn, ийа 
đơn sơ nhung cũng ойа phúc tạp vô ngôn: “Tư tưởng sẽ di 
xuống trong sự nghëo hèn của thể tính tạm thời cúa Tư 
tưởng. Tư tưởng sẽ hết tập ngôn ngữ lai để nói lên cái lời 


100 MARTIN HEIDEGGER 


đơn giản, Như thế, Ngôn ngt sẽ là Ngôn ngữ của Tính thể, 
cũng như những đám тау phiêu lãng là những dám may 
phiêu lãng của bầu trời. Do Lời сша nó, Ти tưởng sẽ vach 
ra trong Ngôn ngữ những luống cày vô ngân tích, những 
luống cày còn mờ nhat dấu tích hơn là những luống сау 
mà người nông đôn kia đào xới khi chậm rài bang qua 
cánh đồng", 


TRẤN XUÂN КІЁМ 
Vạn Hạnh, 1972 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 


Chúng ta vẫn còn chưa suy tư cho đủ rốt ráo 
quyết liệt về thể tính của động hành (Handeln)t. Ta 
chỉ biết động hành như là sự sản xuất ra một hậu 
quả. Thực tại tính của hậu quả đó được thẩm định 
tuỳ theo ích dụng nó mang đến. Nhưng thể tính của 
hành động là tựu thành. Tựu thành có nghĩa là: dàn 
trải một sự vật trong sự viên mãn của thể tính của 
nó, đạt đến sự viên mãn này, producere. Vậy chỉ có 
thể được thành tựu đúng nghĩa, những gì đã hiện 
thể. Thế nhưng, cái "hiện thể" trước nhất, chính là 
Tính thể. Tư tưởng thành tựu mối tương quan giữa 
Tính thể (Sein) và Thé tính (Wesen) của con người. 
Tư tưởng không tự mình kiến tạo hay sản xuất nên 
mối tương quan vừa nói. Tư tưởng chỉ diễn bày mối 
tương quan ấy với Tính thể, như cái được Tính thể 
quy hôi dâng tặng cho chính Tư tướng. Quà tặng đó 
hệ tại ở chô: trong Tư tưởng, Tính thể đi đến với ngôn 
ngữ. Ngôn ngữ là Mái nhà an cư của Tính thể. Trong 
chốn an cư này, con người cư ngụ. Tư tưởng gia và 


© Handeln: đẳng hành; Tun: tác hành; Machen: sản hanh. 


102 MARTIN HEIDEGGER 


thi nhân là những Ке canh giữ nơi chốn an cư này. 
Sự canh giữ của họ là sự thành tựu tính chất khai 
mở (Offe£nbarkeit) của Tính thể, với tư cách là: do 
ngữ ngôn của họ, họ mang đến cho ngôn ngữ tính 
chất khai mỡ nói trên, và bao trì tính chất đó trong 
ngôn ngữ. Thoạt tiên, Tư tưởng không được thăng 
cấp thành hành động chỉ do sự kiện là có một hậu 
quả phát sinh từ tư tưởng hoặc tư tưởng được áp 
dung vào một cái gì đó. Tư tưởng hành động với tư 
cách là Tu tưởng tư tưởng. Hành động này có lẽ là 
hành động đơn giản nhất, đồng thời cũng cao tuyệt 
nhất, vì nó liên hệ đến tương quan giữa Tính thể với 
con người. Thế nhưng, mọi hiệu năng thiết thực đều 
nằm trong Tính thể, và từ Tính thể, đi đến Vật hiện 
thể (das Seiende). Trái lại, Tư tưởng tự để cho mình 
được triệu vời kêu gọi bởi Tính thể để nói lên chân lý 
của Tính thể. Tư tưởng thành tựu sự phóng tâm 
buông thả đó. Tư tưởng là l'engagement раг l'Être 
pour l'Être. Tôi không biết ngôn ngữ có thể nào hợp 
nhất hai chữ par và powr nói trên trong một định 
thức duy nhất như sau dây hay chăng: penser c'est 
Селваветеш de Ге. Ө đây, hình thái số-thuộc- 
cách "đe l...” phải biểu thị rằng sở-thuộc-cách đó vừa 
mang tính chất chủ quan vừa khách quan. Nhưng. 
do cơ duyên nghỉ ngẫu, "chủ thể" chủ quan và "khách 
thể" khách quan đều là những hạn từ không chỉnh 
của khoa siêu hình học - dưới những hình thái của 
"luận lý học" và "ngữ pháp học” Tây phương, khoa 
siêu hình học này đã sớm tràn ngập lối giải thích về 
ngôn ngữ. Những gì còn bị che đậy phong kín trong 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 103 


môt biến cố như thế, hiện nay chúng ta mới chỉ có 
thể phẳng phát linh cảm được một ít mà thôi. Sự giải 
phóng ngôn ngữ khỏi những trói buộc của ngữ pháp, 
nhằm đến một phối kết các tố chất có tính cách uyên 
nguyên hơn, được giao phó cho tư tưởng và thi ca. Tư 
tưởng không phải chỉ là L'engagement dans l'action vì 
và bởi vật hiện thể theo nghĩa thực thể của hoàn 
cảnh hiên tại. Tư tưởng là l'engagement bởi và vì 
chân lý của Tính thể, một Tính thể kinh qua một 
dòng lịch sử chẳng hé kết thúc, nhưng luôn nằm 
trong trạng thái đợi chờ. Lịch sử của Tính thể (Die 
Geschichte der Seins) nâng đã và quy định mọi 
condition et situation humaine. Nếu chúng ta chỉ 
muốn học thể nghiệm một cách thuần tuý cái thể 
tính nói trên của Tư tưởng mà chúng ta vừa nhắc 
đến, nghĩa là muốn thành tựu thể tính ấy, thì chúng 
ta phải tự mình giải phóng khỏi lối giải thích có tỉnh 
cách kỹ thuật về tư tưởng, bắt nguồn từ tận thời 
Platon và Aristote. Vào chơi đại này, chính Tư tưởng 
mang giá trị của Techne, Tư tưởng là quá trình của 
sự phản tỉnh nhằm phục vụ cho tác hành (Tun) và 
sản hành (Machen). Nhưng lúc bấy рів, sự phan tỉnh 
đã được khảo sát từ quan điểm của praxis và poiesis. 
Chính vì lý do đó, nếu xét trong tự thân, Tư tưởng 
không mang tính chất "thực hành". Như vậy, lối xác 
định đặc tính Tư tưởng như là theoria và sự quy định 
hành vi tri thức như là thái độ "lý thuyết", đã xuất 
hiện giữa lòng một lốt giải thích nặng chất "kỹ thuật" 
về Tư tưởng. Lối giải thích này là một mưu định 
nhằm giữ cho Tư tưởng một sự tự lập đối diện với 


104 MARTIN HEIDEGGER 


động hành (Handeln) và tác hành (Tun). Кё từ đó, 
triết. học luôn thấy cần thiết phải tự biện chính cho 
mình trước những “khoa học”. Triết học nghĩ rằng 
mình sẽ đạt đến mục tiêu ấy một cách chắc chắn hơn 
bằng cách tự nâng mình lên hàng một khoa học. 
Nhưng cố gắng này là sự bỏ rơi thể tính của Tư 
tưởng. Triết học bị vây đuổi trong nỗi sợ hãi minh sẽ 
bị mất đi sự kính trọng và giá trị, nếu mình không 
phải là khoa học. Người ta thấy đó như một khiếm 
khuyết, được đồng hóa với một tỉnh-chất-phi-khoa- 
học. Tính thể với tính cách là {д chất (das Element) 
của Tư tưởng đã bị bỏ rơi vào quên lãng trong lối giải 
thích có tính chất kỹ thuật về Tư tưởng. Khoa “luận 
lý học” là sự chuẩn phong cho lối giải thích này, lối 
giai thích được thực hành mạnh mẽ ngay từ thời 
những ngụy luận gia và thời Platon. Người ta phán 
xét Tư tưởng theo một tiêu chuẩn không thích hợp 
vớt Tư tưởng. Lối phán đoán này tương tự phương 
sách nhằm thẩm định thể tính và tài lực của loài cá 
cần cứ vào khả năng sống trên đất liền của cá! Кё từ 
lâu, từ quá lâu гё, Tư tưởng đã bị thảm bại trên đất 
liên. Giờ đây, có thể nào gọi nỗ lực nhằm đặt định lại 
Tư tưởng trong tế chất uyên nguyên của Tư tưởng là 
"chủ trương phi lý" hay chăng? 

Những câu hỏi ông đã nêu ra trong bức thu sẽ 
được soi sáng dễ hơn trong một cuộc đàm đạo trực 
tiếp. Còn trong một bản văn, Tư tưởng dễ đánh mất 
tính chất uyên chuyển năng động của mình. Nhưng 
nhất là trong một bản văn, Tư tưởng phải hết sức 
khó khăn mới có thể động cập đến tính chất đa dạng 


THU VỀ NHÂN BÁN CHỦ NGHĨA 105 


của những chiều hướng riêng cho lãnh vực của Tư 
tưởng. Khác biệt với các khoa học, tính chất nghiêm 
mật của tư tưởng chẳng phải chỉ nằm trong sự chính 
xác tiền chế của những ý niệm, nghĩa là trong cái kỹ- 
thuật-mang-chất-lý-thuyết của những ý niệm. Tính 
chất nghiêm mật của Tư tưởng nằm ở chỗ: ngữ ngôn 
chỉ lưu trì thuần tuý trong tố chất của Tính thể và để 
cho ngự trị cãi gì đơn giản trong những chiều hướng 
đa diện của Tính thể. Nhưng, đằng khác, sự việc 
được viết ra thành chữ lại cống hiến cho ta sự cưỡng 
chế thiện ích của một sự lĩnh hội tỉnh táo nhờ vào 
ngôn ngữ. Hôm nay, tôi chỉ muốn tách riêng ra một 
trong những cầu hỏi của ông. Sự khảo sát câu hỏi 
này có thể sẽ chiếu roi vài tia sáng lên những câu hỏi 
còn lại. 

Ông hỏi tôi: Comment redonner un sens аи mot 
“Humanisme"?: Làm thế nào để tái ban cho danh từ 
"Nhân bản chủ nghĩa" một ý nghĩa? Tôi tự hỏi có cần 
phải như vậy chăng. Tai ương gây ra do những nhãn 
hiệu loại này chưa đủ rõ ràng lắm rêi sao? Cố nhiên, 
từ lâu rôi, người ta đã hề nghi những thứ "chủ 
nghĩa". Nhưng thị trường công luận vẫn không ngớt 
kêu đòi những chủ nghĩa mới. Và bao giờ người ba 
cũng sẵn sàng thỏa mãn lời đòi hỏi đó. Những chữ 
như "luận lý học", "đạo đức học", "vật lý học” tự 
chúng chỉ xuất hiện vào lúc mà Tư tưởng uyên 
nguyên đã đến buổi suy tàn. Vào thời đại huy hoàng 
của họ, những người Hy Lạp đã tư tưởng mà không 
cần dùng đến những nhãn hiệu loại trên. Họ còn 


` 


chăng gọi Tư tưởng là "triết học" nữa. Tư tưởng bắt 


106 MARTIN HEIDEGGER 


đầu suy đổi khi Ти tưởng tách xa +6 chất của mình. 
Tố chất (das Element) là cái mà khởi từ đó, Tư tưởng 
mới có thể là Tư tưởng. Tố chất chính là cái-có-tiểm. 
năng: tố chất chính là tiêm năng khả thể. Tố chất kết 
liên với Tư tưởng và như thế, đưa dẫn Tư tưởng về 
với thể tính của Tư tưởng. Nói gọn lại, Tư tưởng là 
Tư tưởng về của Tính thể. Sỏ-thuộc-cách vừa dùng đó 
có hai nghĩa. Tư tưởng là eza Tính thể với tư cách: 
được Tính thể triệu vời kêu gọi, Tư tưởng thuộc vào 
Tính thể. Đông thời Tư tưởng là Tư tưởng vê Tính 
thể, với tư cách: thuộc vào Tính thể, Tư tưởng lắng 
nghe Tính thể. Tư tưởng là cái mà nó là, tuỳ theo 
nguyên lai tính yếu của Tư tưởng: với tư cách thuộc 
vào Tính thể, Tư tưởng lắng nghe Tính thể. Tư tưởng 
là hay Tư tưởng hiện thë, có nghĩa: tuỳ theo định 
phận của mình, Tư tưởng đã luôn luôn kết liên và ôm 
siết tính thể của mình. Kết liên ôm siết một "sự vật" 
hoặc một "con người" trong thể tính của chúng, có 
nghĩa là yêu thương hay khao khát sự vật hoặc con 
người. Nếu suy tưởng sự khao khát ấy một cách uyên 
nguyên hơn, thì sự yêu thương khao khát ấy có nghĩa 
là: hiến tặng ban phát thể tính. Một sự khao khát 
như thë là ban chất riêng tư của tiêm năng 
(Vermögen) một tiêm năng chẳng những chỉ có thể 
thực hiện điều này hay điều nọ, mà còn có thể làm 
cho "dàn bày phơi mở" một cái gì đó trong nguyên lai 
chân thực của nó, nghĩa là làm cho nó hiện thể. Khả 
năng của sự yêu thương khao khát là cái mà "nhờ" đó 
một cái gì có được tiêm năng riêng tu để hiện thể. 
Tiềm năng này chính là "khả thể", là cái mà thể tính 


THU VỀ NHÂN BÁN CHỦ NGHĨA 107 


của nó nằm trong sự khát khao. Do bởi sự khát khao 
ау, Tính thể có khả năng Tư tưởng. Nó làm cho Tư 
tưởng thành khả hữu. Tính thể với tư cách là sự- 
khát-khao-tự-thành-tựu-mình-trong-tiểm-năng, 1а 
"khả thể", Với tư cách là tố chất, Tính thể là "sức 
mạnh trầm lặng" của tiềm năng yêu thương, nghĩa là 
của "khả thể". Dưới sự xâm lăng thống ngự của "luận 
lý học" và "siêu hình học", những chữ "khả thể" và 
"khả thể tính" của chúng ta thực ra chỉ dược suy 
tưởng đến trong sự đối nghịch với "thực tại tính", 
nghĩa là khởi từ một lối giai thích nhất định - lối giải 
thích siêu hình - về Tính thể được quan niệm như 
actus và polentia, sự đối nghịch được người ta đem 
đồng hóa với sự đối nghịch giữa existentia và 
essentia. Khi nói đến "sức mạnh trầm lặng của khả 
thể", tôi không có ý muốn hiểu khả thể đó là possibile 
của một possibilitas chỉ được biểu tượng ra, cũng 
chàng phải là polentia như là essentia của một actus 
của existentia, nhưng tôi muốn hiểu đấy là chính 
Tính thể; trong khao khát yêu thương của nó, Tính 
thể này có tiểm năng đối với Tư tưởng và do đó, đối 
với thể tính của con người, nghĩa là có tiểm năng đối 
với mối tương quan giữa con người và Tính thể. Có 
tiểm năng điều động một sự vật ở đây có nghĩa là: gìn 
giữ sự vật đó trong thể tính của nó, duy trì sự vật đó 
trong tố chất của nó. 

Một khi Tư tưởng xa lìa tố chất của mình và đo 
đó khởi sự suy dôi, thì Tư tưởng bù trừ sự mắt mát 
ấy bằng cách tự phong cho mình một giá trị như là 
techne, như là khí cụ giáo dục, để rồi chẳng bao lâu, 


105 MARTIN HBIDEGGER 


trở thành môn học của học đường và rốt cuộc, biến 
thành như là bộ môn văn hóa. Dần đà theo với thời 
gian, triết học trở thành một kỹ thuật giải thích bằng 
những nguyên nhân tối hậu. Người ta không tư 
tưởng nữa mà chỉ bận tâm tới "triết học". Trong trò 
canh tranh nhau, lúc bấy giờ những mối bận tâm 
như thế phụng hiến cho công chúng dưới hình thức 
những "chủ nghĩa..." và đều nhắm đến chỗ tăng giá 
để cạnh tranh lấn nhau. Ủy quyền tối thượng của 
những nhãn hiệu loại đó, chẳng phải bởi tình cờ mà 
có. Ủy quyền ấy, đặc biệt là trong thời hiện đại, dựa 
trên sự chuyên chế của đám đông quần chúng. Tuy 
thế, cái mà người ta gọi là "hiện sinh riêng tu" vẫn 
chưa phải là: là-con-người một cách tính yếu và tự 
do. Nó chỉ là một quyết tâm nhất mực trong sự phủ 
nhận những gì thuộc về đám đông công chúng. "Hiện 
sinh riêng tư" chỉ là một nhánh chiết tuỳ thuộc vào 
cây hiện sinh công cộng và chỉ tự nuôi sống mình nhờ 
sự tháo lui trước đời sống công cộng. Như vậy, vô 
hình trung, hiện sinh riêng tư đã xác nhận sự nô lệ 
vào đám đông công chúng của mình. Thế mà, đám 
đông công chúng này là nỗ lực - nỗ lực bị quy định 
một cách siêu hình vì nó bắt nguồn từ sự thống trị 
của chủ thể tính - để điều khiĉn khai thể của vật 
hiện thể về hướng khách thể hóa mọi sự và an định 
nó trong sự khách thể hóa ấy. Chính bởi дау mà 
ngôn ngữ sa doa xuống để phụng sự cho cd năng 
trung gian của những phương tiện trao đổi, nhờ đó 
sự khách thể hóa - với tư cách là cái làm cho mọi sự 
thành khả đạt đồng điệu cho mọi người - mới có thể 


THU VÉ NHÀN BÁN CHÚ NGHÍA 109 


bành trướng bất luận mọi biên giới. Như vậy, ngôn 
ngữ rơi vào vòng chuyên chế của đám đông công 
chúng. Đám đông công chúng này quyết định trước 
những gì là có thể hiểu được và những gì, vì không 
thể hiểu được, phải bị vất bỏ. Những gì tôi đã nói đến 
trong quyển Sein und Zeit (1927), phân đoạn 27 và 
35, về "cõi-người-ta" (das “man ”) lại càng không phải 
chỉ biểu thị bản sao tự thể (Selbstsein) của con người, 
trên bình điện đức lý hiện sinh. Nói đúng ra, xét về 
sự thông thuộc uyên nguyên của “cõi-người-ta” với 
Tính thể, những gì tôi đã nói đến về “cõi-người-ta” 
chứa đựng một chỉ dân được suy tưởng khởi từ vấn 
đề về chân lý của Tính thể. Mối tương quan này bị 
khuất lấp dưới sự xâm lấn của chủ thể tính - được 
biểu tượng như là đám đông công chúng. - Nhưng khi 
được Tư tưởng hồi niệm lại, chân lý của Tính thể đã 
trở thành đáng cho ta suy tưởng đến, thì sự phản 
tỉnh về thể tính của ngôn ngữ cũng phải đạt đến một 
thứ bậc khác. Sự phản tỉnh này không thể nào chỉ là 
một triết học về ngôn ngữ nữa. Chính vì lý do đó mà 
cuốn Sein und Zeit (phân đoạn 34) chứa đựng một sự 
chi dẫn về kích thước thiết yếu của ngôn ngữ và động 
cập đến vấn đề đơn giản sau đây: ngôn ngữ hiện thể 
thực sự như là ngôn ngữ trong cách thái nào của 
Tính thể? Sự tàn phá của ngôn ngữ tràn lan khắp 
mặt địa cầu một cách vô cùng nhanh chóng, sự tàn 
phá ấy không phải chỉ nằm trong trách nhiệm thẩm 
mỹ học và đức lý hoc mà người ta йат nhận ở mỗi 
môt cách thái sử dụng ngôn ngữ. Sự tàn phá ấy xuất 
sinh từ một hiểm họa đe đọa thể tính của con người, 


110 MARTIN HEJDEGGER 


Sự chú tâm cẩn trọng mà người ta có thể chứng tỏ 
trong việc sử dụng ngôn ngữ vẫn chưa chứng tỏ được 
rằng chúng ta đã thoát được hiểm họa tính yếu đó. 
Hiện nay, sự chú tâm cẩn trọng ấy lại còn có thể là 
dấu hiệu cho thấy rằng chúng ta hoàn toàn chẳng 
nhận thức được hiểm hoa vừa nói và chẳng thể nhận 
thức được nó, bởi vì chúng ta hãy còn chưa hề phó 
mình cho sự bùng nổ của hiểm họa đó. Tuy nhiên, sự 
suy đổi của ngôn ngữ mà ít lâu nay thiên hạ đã xôn 
xao bàn tán, và bàn tán đến một cách rất ёі muộn 
màng, lại chăng phải là nguyên do, mà chỉ là một 
hậu quả của cái quá trình theo đó, dưới sức xâm lấn 
của khoa siêu hình học hiên đại về chủ thể tính, 
ngôn ngữ hầu như bị cưỡng bức phải lia khối tố chất 
của mình. Ngôn ngữ hãy còn từ khước thế tính của 
nó đối với ta, thể tính ấy là: ngôn ngữ là Ngôi nhà an 
cư của chân lý Tính thể. Ngôn ngữ lại phụng hiến 
cho ý lực thuần tuý và cho hoạt động của chúng ta 
như một khí cụ để thống tri trên vật-hiện-thể (das 
Seiende). Chính vật-hiện-thể cũng xuất hiện như là 
màng lưới đang kết những nguyên nhân và hậu quả. 
Chúng ta sẽ đề cập đến vật hiện thể được quan niệm 
như là thực thể bằng đường lối quanh co của sự tính 
toán và hành động, và còn bằng đường lối quanh co 
của một khoa hoc và một triết học hành sự bằng cách 
cứ trưng bày ra những sự giải minh và những 
nguyên động lực. Cố nhiên, những nguyên động lực 
đó còn để lại một phần không thể giải mình được. Và, 
với những phát biểu loại đó, người ta tưởng rằng 
mình đang hiện diện với sự bí nhiệm. Họ làm như 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 111 


chân lý của Tính thể có thể được đặt trên bình diện 
những nguyên nhân và những lý lẽ giải thích, hoặc 
nữa, trên bình diện của tính chất bất khả lĩnh hội 
của nó thực га ca hai điều vừa nói cũng chỉ Jà một. 

Nhưng nếu một ngày nào đó, con người phải đạt 
đến tính chất cận kê gần gũi của Tính thể, thì trước 
nhất, con người phải học hiện thể trong những gì 
không tên. Con người phai biết nhìn nhận са sự cám 
dó của đám đông công chúng lẫn nỗi bất lực của 
hiện sinh riêng tư. Trước khi thốt ra một lời nói, 
thời trước hết con người phải để cho mình được triệu 
vời kêu gọi bởi Tính thể và dưới sự triệu vời kêu gọi 
đó, được Tính thể tiên báo cho biết hiểm họa rằng 
chỉ có ít điều hay hiếm điều cần được nói lên. Chỉ 
lúc ấy ngôn từ mới được hoàn trả lại sự phong phú 
vô lượng của thể tính ngôn từ và con người mới được 
giao hoàn lại nơi chốn trú ngụ để an cư trong chân 
lý của Tính thể. 

Nhưng trong sự triệu vời kêu gọi vừa nói của 
Tính thể đốt với con người, cũng như trong ý định 
sửa soạn con người cho sự triệu vời kêu gọi đó, há 
chàng có một nỗ lực liên quan đến con người? Đâu là 
chiều hướng của su lo lắng ưu tư (Sorge), nếu chẳng 
phải là để tái lập giao hoàn con người về với thé tính 
của con người? Điều đó, há chăng mang ý nghĩa nào 
khác ngoài chuyện làm cho con người, Лото, thành 
có chất người humanus, hay sao? Vậy, humanitas 
vån nằm giữa lòng một tư tưởng như thế, vì chủ 
nghĩa nhân bản cốt yếu là: suy tư và canh giữ sao 
cho con người có nhân tính chứ không phải phi- 


112 MARTIN HEIDEGGER 


nhân-tính, "man dã", nghĩa là ở ngoài thể tính của 
con người. Thế nhưng, nhân tính của con người năm 
tại chỗ nào? Nhân tính ấy nằm trong thể tính của 
con người. 

Nhưng thể tính con người dược xác định như thế 
nào và khởi từ đâu? Marx đòi hỏi rằng "con người 
nhân tính" phải được biết đến và được nhìn nhận. 
Ông tìm thấy con người nhân tính đó trong "xã hôi". 
Con người "xã hội" đối với Marx là con người "tự 
nhiên". Trong "xã hội", "nhiên tính" hay "bản tính" 
con người, nghĩa là toàn bộ những "nhu cầu tự nhiên" 
của con người (như thực phẩm, áo quân, sinh sản, 
những nhu yếu kinh tế), được bảo đảm phân phối 
một cách công bằng. Người Ky-tô-giáo nhìn thấy 
nhân tính của con người, humanitas của homo, trong 
sự giới hạn của con người đối với thần tính, deitas. 
Trên bình điện lịch sử cứu rỗi, con người là con người 
xét như "con của Thiên Chúa", nhận ra lời kêu gọi 
của Chúa Cha trong dâng Ky-tô và đáp ứng lại lời 
kêu gọi đó. Con người không phải thuộc về thế giới 
này, xét như thế giới - được suy tư theo cách thuần 
tuý lý thuyết Platon - chỉ là một nẻo đường thoáng 
qua tạm bg, đưa đến cði-bên-kia. 

Chính vào thời Cộng hòa La МА mà lần đầu tiên, 
humanitas (nhân tính) mới được khảo sắt và theo 
đuổi một cách rõ rệt dưới tên đó. Homo humanus đối 
nghịch với bomo barbarus. Lúc bấy рів homo 
humanus là người La Mà. kê nuôi duğng và trau dôi 
virtus (đức hanh) La Mã nhờ sự "tích nhập” cái mà 
những người Hy Lap xưa kia đã thực tập dưới tên là 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 113 


paideta (giáo dục). Những người Hy Lạp vừa nói là 
những người của Chủ nghĩa Hy Lạp hậu kỳ. lúc mà 
nền văn hóa спа Hy Lạp đã được giảng dạy trong 
các trương phái triết học. Nền văn hóa này liên 
quan đến eruditioet instituo in bonas artes. Người ta 
dùng chữ humanitas dé địch chữ paideia hiểu theo 
nghĩa vừa nói. Chính romanifas (La Mã tính) của 
homo romanus (con người La Mã) cốt ở trong một 
humanitas như thế; và chính La Mã là nơi mà ta gặp 
được chủ nghĩa nhân bản đầu tiên. Vì vậy, trong 
thể tính của nó, chủ nghĩa nhân bản đầu tiên này 
vẫn là một biểu hiện đặc biệt La Mã, thành quả 
của một cuộc giao ngộ giữa tính chất La Mã với nền 
văn hóa của Chủ nghĩa Hy Lạp hậu thời. Điều mà 
người 1a gọi là thời Phục Hưng ở các thế kỷ XIV và 
XV bên Ý-đại-lợi là một reneascentia romanttotis, 
một sự phục hưng lại tính chất La Mã. Vì liên quan 
đến romanitas (La Mã tính), nên vấn đề ở đó là 
humanitas (nhân tính) và bởi đó, là paideia (giáo 
dục) của Hy Lạp. Nhưng Chủ nghĩa Hy Lạp bao giờ 
cũng được nhìn dưới hình thức hậu thời của nó, và 
nói rõ hơn là, dưới hình thức La Mã, Ното romanus 
của thời Phục Hưng cũng lại đối nghịch với homo 
barbarus. Nhưng cái mà lúc bấy giờ người ta hiểu là 
phi-nhần, chính là sự man đã giả mạo của phái Kinh 
viện gô-tie thời Trung cổ. Bởi lẽ đó, trong những biểu 
hiện lịch sử, chủ nghĩa nhân bản bao giờ cũng hàm 
chứa môt studium humanitatis, nối kết lại một cách 
rõ rệt với Thời cổ đại, và mỗi lần như thể, chủ nghĩa 
nhân bản lại tự xuất hiện như một cuộc hồi sinh lại 


114 MARTIN HEIDEBGG1R 


Chủ nghĩa Hy Lạp. Đấy là điều mà chủ nghĩa nhân 
ban thế kỷ XVII hiển lộ ra nơi nước Đức, chủ nghĩa 
nhân bản như nó đã được Winckelmamn, Goethe và 
Schiller minh giải. Trái lại, Hoelderlin không thuộc 
vào "chủ nghĩa nhân ban”, vì lẽ Hoelderlhn suy tư 
vận mệnh của thể tính con người một cách uyên 
nguyên triệt để hơn, theo lối mà "chủ nghĩa nhân 
bản" ấy không thể nào thực hiện được. 

Nhưng nếu ta hiểu chủ nghĩa nhân bản nói 
chung là nỗ lực làm cho con người thành tự do vì 
nhân tính con người và làm cho con người khám phá 
ra phàm giá спа mình, thời chủ nghĩa nhân bản 
khác biệt nhau tuy theo quan niệm ta có về "tự do" 
và "nhiên tính" hay "bản tính" của con người. Bởi 
đấy, những phương tiện để thực hiện chủ nghĩa cũng 
khác biệt nhau, theo cùng lối, Chủ nghĩa nhân bàn 
của Marx không kêu đồi bất cứ một sự quay về với 
thời cổ nào, cả chủ nghĩa nhân bản mà Sartre quan 
niệm dưới tên là chủ nghĩa hiện sinh. Theo nghĩa 
rộng nêu ra trên kia, Ky-tô-giáo cũng là một chủ 
nghĩa nhân bản với tính cách là, trong giáo lý Ky-tô, 
mọi sự đều được kết hợp với sự cứu rỗi linh hồn 
(salus eaterna), và lịch sử của nhân loại hay nhân 
tính được ghi vào trong khung khổ của lịch sử cứu 
rỗi. Dâu những biến thái của chủ nghĩa nhân bản 
vừa nói có khác biệt đến đâu về mục tiêu và nên 
tảng, thể thái và những phương tiện thực hiện, hoặc 
hình thức của học thuyết, thì tất са chúng cũng đều 
cùng đồng ý về điểm này là: humanitas (nhân-tính) 
của homo humanus (nhần-tính nhân) được quy dinh 


THU VỀ NHẪN BẢN CHỦ NGHĨA 115 


khởi từ một lối giải thích đã cố định về nhiên tính 
Һау bản tính, về lịch sứ, về thế giới, về nền tảng của 
thế giới (Weltgrund), nghĩa là về vật-hiện-thể trong 
toàn thể. 

Mọi chủ nghĩa nhân bản đều dựa nền trên một 
siêu hình học hoặc tự nó làm nền tăng cho một siêu 
hình học. Mọi sự quy định thể tính của con người mà 
trong đó đã giả thiết trước - dâu có ý thức đến hay 
chăng - sự giải thích vật hiện thể mà không đặt ra 
vấn đề về chân lý của Tính thể, đều là siêu hình học. 
Chính vì thế, nếu ta khảo sát cách thái theo đó người 
ta quy định thể tính con người, thì ta thấy rõ đặc 
điểm của mọi siêu hình học nằm ở chỗ mọi siêu hình 
học đều mang tính chất "nhân bản". Theo cùng lối, 
mọi chủ nghĩa nhân bản đều là siêu hình học. Trong 
sự quy định nhân tính của con người, chủ nghĩa. 
nhân bản chẳng những không đặt ra vấn đề về tương 
quan giữa Tính thể và Thể Tính của con người, mà 
lại còn ngăn сап không cho đặt ra vấn аё ấy nữa, 
bằng cách không biết đến vấn để hoặc không hiểu 
vấn аё, vi lẽ chủ nghĩa nhân bản bát nguồn từ siêu 
hình học. Đảo lại, tính chất tất yếu và hình thức 
riêng tư của câu hỏi về chân lý Tính thể ấy, câu hỏi 
bị quên lãng trong khoa siêu hình học và vì cớ khoa 
siêu hình học, chỉ có thể lộ xuất nếu ngay giữa lòng 
sự xâm lăng thống ngự của siêu hình học, người ta 
đặt ra câu hôi: "Siêu hình học là gì?". Lại nữa, ngay 
từ đầu, mọi câu hỏi về "Tính thể", và ngay cả câu hỏi 
về chân lý của Tính thể, phải được trình bày như một 
câu hỏi "siêu hình học". 


116 MARTIN HEIDEGGER 


Chủ nghĩa nhân bản đầu tiên, tôi muôn nói chủ 
nghĩa nhân bản La Mã, và những hình thái của chủ 
nghĩa nhân bản kế tục nhau từ thời đó đến giờ, tất 
cả đều tiên giả "thể tính" phổ quát nhất của con 
người nhu là điều rất hiển nhiên. Con người được 
xem như là animal rationale (con vật có lý tính). 
Định tính ấy không phải chỉ là sự chuyển dịch 
những chữ Hy Lạp zoon logon echon ra chữ La Tinh, 
nhưng còn là một 161 giải thích siêu hình học. Một 
sự quy định như thế về thể tính con người không 
phải là sai lầm, nhưng sự quy định ấy bị quy định 
bởi khoa siêu hình học. Tuy nhiên, điều mà cuốn 
Sein und Zeit cho là đáng đặt thành vấn đề chính là 
nguyên lai thiết yếu chứ không phải chỉ là những 
giới hạn của nó. Điều đáng được đặt thành vấn đề, 
chẳng phải bị giao phó cho hành động phân giải của 
một chủ nghĩa hoài nghị trống rỗng, trái lại trước 
hết nó được ký thác cho Tư tưởng như là cái mà 
chính Tư tưởng phải suy tưởng đến. 

Quả thật, siêu hình học biểu tượng vật hiện thể 
trong thể tính của vật hiện thể, và do đó suy tưởng 
đến tính thể của vật hiện thể. Nhưng siêu hình học 
không suy tư đến sự dị biệt giữa Tính thể và vật thể 
(xin đọc Vom Wesen des Grundes, 1929, tr.8; Kant 
und das Problem der Metaphysik, 1929, tr. 225; và 
Sein und Zeit, tr. 230). Siêu hình hoc không đặt 
vấn để về chân lý của chính Tính thể. Chính vì vậy, 


(D Xin dọc: Về ban chất của căn nguyên, 1929, tr. 8; Kant nà 
uấn đề siêu hình học, 1929, tr. 225; và Hữu thể và Thời gian, tr. 230. 


THU VỀ NHÂN BAN CHỦ NGHĨA 117 


siêu hình học cũng chẳng bao giờ tự truy vấn: "thể 
tính con người thuộc vào chân lý của Tính thể theo 
lối nào?". Vấn đề này chẳng những mãi đến bây giờ 
siêu hình học vẫn chưa đặt ra, mà còn không thể 
được đặt ra đối với khoa siêu hình học xét như là 
siêu hình học. Tính thể vẫn luôn chờ đợi con người 
hôi niệm mình như cái đáng được suy tư đến. Đối với 
sự quy định thể tính của con người nói trên, dẫu 
người ta quy định ratio (lý tính) của con vật là lý 
tính của sinh vật xét như "khả năng thiết định 
những nguyên lý", xét như 'khả năng thiết định 
những phạm trù”, hoặc theo mọi lối khác, thì bao giờ 
và ở đâu, lý tính con người cũng đều dựa nền trên 
điều sau đây: đối với mọi tri kiến về vật hiện thể 
trong thể tính của vật hiện thể, thì chính Tính thể 
đã được soi sáng và triệu vời trong chân lí của Tính 
thể. Theo cùng 161, từ ngữ animal "con vật" zoon,đã 
bao hàm một lối giải thích về sự sống, lối giải thích 
này tất yếu dựa trên một lối giải thích về vật hiện 
thể xem như là zoo và phusis, trong đó sinh vật xuất 
hiện. Nhưng, ngoài ra và trên hết, ta vẫn còn phải 
tự hỏi xem, đứng từ một quan điểm uyên nguyên, 
quyết định trước vạn sự, thể tính con người có nằm 
trong chiều kích của animalitas (động vật tính) hay 
không? Nói một cách tổng quát, khi chúng ta định 
nghĩa con người - và chừng nào chúng ta còn định 
nghĩa con người - như là một sinh vật giữa những 
sinh vật khác, bằng cách đem đối nghịch con người 
với thảo mộc, với động vật, với Thượng đế, khi đó 
chúng ta có đang ở đúng trên con đường tốt đẹp để 


118 MARTIN HEIDEGGER 


khám phá ra thể tính của con người hay không? 
Người ta có thể hành sự như trên; và theo lối này, 
người ta có thể định vị соп người giữa lòng vật hiện 
thể như 1А một vật hiện thể trong số những vật hiện 
thể khác. Làm thế, bao giờ người ta cũng có thể phát 
biểu những mệnh đề chính xác về con pgười. Nhưng 
người ta phải hiểu rằng, cũng vì lẽ đó mà con người 
bị vĩnh viễn xua đuổi trong lãnh vực tính yếu của 
animalitas ngay cả khi, thay vì đồng hoá con người 
với con vật, người ta gán cho con người một sự di biệt 
đặc thù về chủng loại. Trên nguyên tắc, người ta vẫn 
luôn luôn suy tư homo animalis, ngay cà khi người 
ta xem anima nhu animus sive mens, và sau này, 
xem animus sive mens trở thành Chủ thể, Nhân vị 
hay Tỉnh thần. Một lập trường như thế nằm trong 
thể điệu của siêu hình bọc. Nhưng vì lẽ đó, thể tính 
con người được thẩm dinh một cách quá đỗi nghèo 
nàn; thể tính ấy chàng được suy tư trong nguyên lai 
của nó, một nguyên lai tính yếu vẫn thường xuyên là 
tương lai tính yếu đối với nhân tính lịch sử. Siêu 
hình học suy tư con người khởi từ animalitas (động 
vật tính) siêu hình học không suy tư theo chiều 
hướng humanitas (nhân tính) của con người. 

Siêu hình học tự khép mình dôi với khái niệm 
thiết yếu đơn gian là: con người chỉ tự dàn bầy phơi 
mở trong thể tính của mình với tư cách là nó được 
Tính thể triệu vời kêu gọi. Chỉ khởi từ sự triệu vời 
kêu gọi này, con người mới "đã" tìm thấy chính nơi 
chốn mà thể tính nó an cư. Chỉ khởi từ hành vi cư 
ngu này, con người mới "có" duge "ngôn ngữ” như là 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 118 


nơi an cư gìn giữ tính chất xuất thể cho thể tính của 
nó. Ап lập trong khoáng lâm của Tính thể, đấy là 
điểu tôi gọi là Eksistenz (xuất tính thể) của con 
người. Chỉ con người mới có được lối hiện thể độc đáo 
ấy. Eksistenz hiểu theo nghĩa đó, chẳng những là nền 
tang cho khả tính của lí tính, ratio, mà còn chính là 
cái trong đó thể tính của con người gìn giữ nguyên lai 
sự quy định của mình. 

Eksistenz chỉ có thể được dùng cho thể tính соп 
người, nghĩa là cho cách thái hiện thế của con người; 
bởi vì như chúng ta đã từng thể nghiệm, chỉ duy con 
ngudi mới bị kết buộc vào trong vận mệnh của xuất 
Lính thể, Eksistenz. Chính vì thế, xuất tính thể chẳng 
bao giờ có thể được suy tư như một thể thái đặc thù 
về chủng loại giữa những thể thái riêng tư khác của 
sinh vật, giả sử rằng уап mệnh con người là để suy 
tư thể tính của tính thể mình, chứ không phải để 
dựng nên những tương quan về sự cấu tạo và hoạt 
động của mình, đứng từ quan điểm của những khoa 
học thiên nhiên hay của lịch sử. Vì vậy, điểu mà 
chúng ta đã gán cho con người, khởi từ một sự so 
sánh với animal, như là onimalitas, tự nó dựa nền 
trong thể tính của xuất tính thể (Èsistenz). Thân 
xác con người, xét trong thể tính, là một cái gì hoàn 
toàn khác biệt hàm với một cd thể thú vật. Người ta 
không thể nào vượt bỏ được sự sai lầm của thuyết 
duy sinh vật chỉ bằng cách là đem linh hồn gắn thêm 
vào cho thực tại thân xác của соп người, rồi đem tinh 
thần găn vào linh hồn đó, rồi đem tính chất hiện sinh 
gắn vào tinh thần, và bằng cách tuyên bố mạnh mẽ 


120 MARTIN HKIDEGGER 


hơn bao giờ hết, về giá iri сао cả của tỉnh thản... để 
rồi rốt cuộc, làm đủ mọi điều để rơi vào kinh nghiệm 
hoạt sinh, bằng cách tố giác với sự chắc tâm sự kiện: 
vì sử dụng những ý niệm cứng nhắc, Tư tưởng đã phá 
huy trào lưu của sự sống, và Tư tưởng về Tinh thể đã 
làm méo mó hiện sinh. Sự kiện các khoa sinh lí học 
và sinh lí hoá học có thể nghiên cứu con ngươi như là 
со thể, đứng từ quan điểm những khoa học thiên 
nhiên, chẳng hề chứng tó ràng thể tính con người an 
vị trong cái "tính chất cơ thể" đó, nghĩa là trong thân 
xác được giải thích theo khoa học. Nếu chủ trương 
như thế, chẳng thà quả quyết rằng người ta đã nhết 
được thể tính của nhiên giới trong năng lực nguyên 
tử còn hơn. Rất có thể là nhiên giới lại ẩn khuất thể 
tính của mình di ngay trong khía cạnh mà nhiên giới 
dâng hiến cho sự thống trị kỹ thuật của con người. Vì 
thể tính con người không nằm tại chỗ con người là 
một cơ thể động vật, sự quy dinh khiếm khuyết nói 
trên về thể tính con người cũng không bị thủ tiêu hay 
giảm trừ do bởi sự kiện người ta ban cho con người 
một linh hồn bất tử, một khả năng thuần lý, hav ban 
con người cái tính chất làm con người thành một 
nhân vị. Cứ mỗi làn như thế, người ta chí mới cham 
phớt qua thể tính con người, và sở đi như thế chỉ vì 
chính cái dự phóng siêu hình học đã nói. 

Cái mà con người "là", nghĩa là "thể tính" của con 
người, nói theo ngôn ngữ cựu truyền của siêu hình 
học. thì nằm trong xuất tính thể của con người. 
Nhưng xuất tính thể (#ksisfenz) được suy tu như thế 
thì không đồng nhất với ý niệm cựu truyền về 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 121 


existentia, tù ngū existentia chỉ thị thực tại tính, đối 
nghịch với essentia được quan niệm như là khả thể 
tính. Trong Sein und Zeit, trang 42, độc già đọc thấy 
câu sau đây іп chữ nghiêng: Das “Wesen” des Daseins 
liegt in seiner Existenz (L'essence de l'être - là réside 
dans son existence): 7hể tính của hiện tính thể năm 
trong xuất tính thể của nó. Nhưng câu đó không nêu 
ra một đối nghịch giữa existentia và essentia, bởi vì 
hai định tính siêu hình vừa nói về Tính thể nói 
chung - huống hồ là tương quan giữa chúng - hãy còn 
chưa được đặt thành vấn đề. Câu vừa trích dẫn lại 
càng không chứa đựng một phát biểu tổng quát về 
hiện tính thể (Dasein), nếu như định danh Dasein 
xuất hiện ở thế kỷ ХУШ cho chữ "đối tượng" phải 
biểu thị ý niệm siêu hình về thực tại tính của thực 
thể. Đúng hơn cả, câu ấy muôn nói rằng: con người 
dàn bày phơi mở thể tính của mình thế nào để cho nó 
là biện, nghĩa là khoáng lâm soi chiếu (die Lichtung) 
của Tính thể. Cái "tính thể" vừa nói của hiên, và chỉ 
có nó, mới chứa đựng đặc trưng nền tảng của xuất 
tính thể (Eksistenz), nghĩa là của sự trạng xuất thể 
trong chân lý của Tính thể. Thể tính xuất thể của 
con người nằm trong xuất tính thể, thì khác biệt với 
existentia được suy tưởng từ một quan điểm siêu 
hình. Triết học thời Trung cổ quan niệm existentia 
này như là actualitas. Kant biểu tượng nó như là 
thực tại tính theo nghĩa khách thể tính của kinh 
nghiệm. Hegel quy định nó như là ý tưởng về khách 
thể tính tuyệt đối tự trí thức chính mình. Nietzsche 
quan niệm nó như là sự quy hồi vĩnh cửu của đồng 


122 MARTIN HEIDEGGER 


nhất thể. Xét xem exisfenla này, trong những giải 
thích như là thực tại tính của nó - những giải thích 
chỉ khác biệt nhau khi mới thoạt nhìn - có đủ để suy 
tư Tính thể hay chăng, dầu là Tính thể của hòn đá, 
hay ngay cả Tính thể của sự sống, cũng như Tính thể 
của thảo mộc hay động vật, là vấn đề chúng ta sẽ bó 
lùng tại đây. Chỉ còn lại vấn đề những sinh thể là cái 
mà chúng đang là. Nhưng, khởi từ Tính thể của 
chúng xét trong nguyên thể, chúng vẫn không lưu 
trú trong chân lý của Tính thể, cũng không lưu giữ 
lại trong tình trạng này cái làm cho Tính thể của 
chúng dàn trải phơi bầy thể tính ra. Trong mọi vật 
hiện thể đang hiện thể, sinh thể (Lebe - Wesen) có lẽ 
là cái khó suv tưởng nhất đối với chúng ta, bởi vì nếu 
sinh thể là cái thân cận gần ейі nhất với chúng ta 
theo một lối nào đó, thì đồng lúc, nó lại bị tách biệt 
khỏi chúng ta bằng một hố thăm của thể tính xuất 
thể спа chúng ta. Ngược lại, dường như thể tính của 
Thượng đế còn gần gũi với chúng ta hơn là cái thực 
tại bất khả thấu nhập của những sinh thể kia; tôi 
muốn nói: gần gũi hơn theo một khoảng cách tính 
yếu, mà xét như là khoảng cách, lại thân thuộc với 
thể tính xuất thể của ta hơn là sự thân thuộc về thân 
xác đối với con vật, có bản tính khôn dò, khó thể 
tưởng tượng được. Những suy tư như thế phóng chiếu 
một làn ánh sáng dị thường trên lề thói quen thuộc 
thông thưởng, và do đó luôn mang tính chất hấp tấp, 
xem соп người như con vật có lý tính. Nếu thảo mộc 
và động vật thiếu mất ngôn ngữ, thì chính là vì mỗi 
bên đều bi giam hãm trong cái vũ-trụ-vây-quanh 


THU VỀ NHÂN BẢN CHÙ NGHĨA 123 


(Um-Wal#) của chúng, mà không bao giờ có thể được 
đặt định tự do trong khoáng lâm của Tỉnh thể. Thế 
mà, chỉ có khoáng lâm ấy mới là "thế giới". Nhưng 
nếu thảo mộc và động vật bị treo lơ lửng không thế 
giới trong cái "vũ-trụ-vây-quanh" của chúng, thì 
không phai là vì chúng bị khước từ ngôn ngữ. Đúng 
hơn, trong chữ "vũ-trụ-vây-quanh” 46, cô đọng toàn 
thể Ẩn ngữ của sinh thể. Trong thể tính của nó, ngôn 
ngữ không phải là phương tiện để cho một cơ thể tự 
xuất ngoại, cũng chẳng phải là biểu hiện của một 
sinh thể. Vì lẽ đó, người ta cũng không bao giờ có thể 
suy tư ngôn ngữ theo một lối phù hợp với thể tính 
của ngôn ngữ, khởi từ giá trị ký hiệu của nó, và có 
thể là từ giá trị ý nghĩa của nó nữa. Ngôn ngữ là con 
đường lai hồi vừa mang tính chất soi chiếu vừa mang 
tính chất lung linh của chính Tính thể. 

Suy tư theo lối xuất thể, thì xuất tính thể 
(Ehsistenz) không trùng với existentia, са về nội dung 
lẫn hình thức. Về nội dung, xuất tính thể có nghĩa là 
xuất thể nhằm đến chân lý của Tính thể. Trái lại, 
existentia (existence) có nghĩa là actualitas (thực tại 
tính), đối nghịch với khả thể tính thuần tuý được 
quan niệm như là ý tưởng. Xuất tính thể (Eksistenz) 
chỉ thị sự quy định của tính thể con người trong số 
mệnh của chân lý. Existentia là tên người ta ban cho 
sự thể hiện của cái mà một vật thể "là", khi vật đó 
xuất hiện trong ý tưởng về nó, mệnh đề: "Con người 
xuất tính thể" không phải là một câu trả lời cho câu 
hồi để biết xem con người là thực hữu hay chăng: nó 
là một trả lời cho câu hỏi nhắm vào "thể tính" của 


124 MARTIN HEIDEGGER 


con người. Câu hoi này cũng bị đặt sai. dâu chúng ta 
hỏi con người là gì? hay chúng ta hoi con người là ai? 
Bởi vì với chữ "01?" hay "gi?" đó, chúng La đã nhìn con 
người theo quan điểm của nhân vật hay của sự vật. 
Thể mà phạm trù nhân vật cũng như phạm trù sự 
vật đều để vuột thoát đồng thời che giấu cái làm cho 
xuất tính thể thuộc lịch-sử-tinh-luận (đer seins- 
geschichtlichen Ebsistenz) dàn trải phơi bày thể tính 
của mình ra. Vì thế, câu trong cuốn Sein und Zeit 
(tr.42) trích dẫn ở trên có chữ "Wesen" (essence) năm 
trong ngoặc kép, là một điều có ý. Qua dấu ngoặc đó, 
tôi muốn nói răng từ nay chữ "Wesen" (essence) 
không còn được quy định khởi từ esse essentiae lẫn 
esse existentiae, nhưng được quy định từ tính chất 
xuất thể của hiện tính thể (Dasein). Với tu cách là 
xuất thể (EÈsistenz), con người đảm dương hiện tính 
thể (Dasein), khi mà nhằm đến sự "ưu tu" (Sorge) con 
người đón nhận "hiện" (Da) như là khoáng lâm của 
Tính thë. Nhưng chính hiện tính thể này lại phơi mở 
phô bày thể tính của mình như là một cái bị "quăng 
ném", bị "vứt vào". Hiện tính thể (Dasem) phơi mở 
phô bày thể tính của nó trong sự phóng chiếu của 
Tính thể, một Tính thể mang số mệnh là ban phát 
trao tặng só mệnh. 

Nhưng sự hiểu lầm tệ hại nhất là muốn giải 
thích mệnh để về thể tính xuất hiện của con người 
nói ở trên như thể nó là sự chuyển vị được thế tục 
hóa và được Ар dụng vào con người của môt tư tưởng 
thuộc thần học y-tô-giáo về Thượng đế (Deus est 
suum esse), vì xuất tính thể (Eksistenz) không còn 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 125 


phải là sự thực hiện một thể tính, vì nó không sản 
sình và không tự thân đặt ra phạm trù của thể tính. 
Lĩnh hội ý niệm "dự thể" (Entwurf) bàn đến trong 
cuốn Sein und Zeit, như là hành vi đặt định trong 
một biểu tượng, tức là xem nó như một sự thể hiện 
của chủ thể tính và chăng hề suy tư nó như là cái độc 
nhất có thể được suy tưởng đến do "sự tri kiến Tính 
thể" (das Seinsuerstdndmis) trong lãnh vực của "phân 
tích pháp xuất tính thể" về "tại-thế-tính (n-der-Weli- 
Sein), nghĩa là như tương quan xuất thể đối với 
khoáng lâm của Tính thể. Sự hoàn tất và thành tựu 
cho lề lối tư tưởng thứ hai này, một tư tưởng bỏ Ba 
chủ thể tính, hiển nhiên đã trở thành khó khăn vì sự 
kiện là trong khi xuất bản cuốn Sein und Zeit, phân 
đoạn 3 của Phần thứ nhất: Zeit und Sein vẫn chưa 
được xuất ban (xem Sein und Zett, tr.39). Chính mọi 
sự đão lộn ở điểm này. Phân đoạn nói trên chưa được 
xuất bản, bởi vì tư tưởng chưa đạt đến chỗ hiển lộ 
cho đầy đủ sự lật ngược đó và không đi tới chỗ cùng 
kiệt với sự trợ lực của ngôn ngữ của khoa siêu hình 
học được. Bài diễn thuyết nhan để Vom Wesen der 
Wahrheit (Về Thể Tính của Chân lý) được soạn và 
đọc năm 1930, nhưng chỉ їп ra vào пат 1943, hé cho 
thấy một chút ít tu tưởng của sự бао ngược từ Sein 
und Zeit thành Zeit und Sein. Su đảo ngược này 
chăng phải là một sự cải biến quan điểm của cuốn 
Sein und Zeit, nhưng chỉ trong sự дао ngược đó, Tu 
tưởng đang tự tìm kiếm mới đạt đến Trưởng sở địa 
huy hoàng của Chiều kích (die Ortschaft der 
Dimension) khởi từ đó Sein und Zeit được thể nghiệm 


126 MARTIN HEIÐEGGER 


và dược khởi nghiệm từ kinh nghiệm nên tang về sự 
lãng quên Tính thể (Seinsuergessenheil). 

Sartre, trái lại đã phát biểu nguyên lý của 
thuyết hiện sinh như sau: l'existence précède 
l'essence, hiện hữu có trước yếu tính. Ó đây, Sartre 
sử dụng chữ existentia và essentia theo nghĩa của 
khoa siêu hình học mà từ thời Platon đã khẳng định 
rằng essentia có trước existentia. Sartre đảo ngược 
mệnh đề trên. Nhưng sự đảo ngược một mệnh đề siêu 
hình học vẫn là một mệnh đề siêu hình học. Trong 
nguyên tính của nó, mệnh đề ấy vẫn cùng với khoa 
siêu hình học đấm chìm mãi vào trong sự lãng quên 
chân lý của Tính thể. Thực vậy, dẫu cho triết học có 
quy định mối tương quan giữa essentia và existentia 
theo ý nghĩa những cuộc tranh luận thời Trung cổ, 
theo ý nghĩa của Leibniz, hoặc theo lối nào khác hẳn, 
thì trên hết và trước hết ta vẫn còn phải tự hỏi xem 
khởi từ số mệnh nào của Tính thể mà sự phân biệt 
уйа nói gita esse essentiae và esse existentiae, trong 
lòng Tính thể, lại xảy ra đối tượng với tư tưởng. Ta 
vẫn còn phải suy tư tại sao mà câu hôi nhắm đến cái 
số mệnh vừa nói của Tính thể lại chăng từng bao giờ 
được đặt ra và tại sao nó lại không có thể được suy tư 
đến trong quá khứ. Nhưng, trong cái ső mệnh của sự 
phân biệt giữa essentia và existentia nói trên, Һа 
chẳng hiển bày một dấu hiệu của sự lãng quên Tính 
thể? Chúng ta có quyền chủ trì rằng định mệnh ấy 
không phát sinh từ một sự sơ hốt của tư tưởng con 
người, lại càng không phải từ khả nàng thấp kém 
hơn khả năng hiện nay của tư tưởng Tây phương lúc 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 127 


khởi nguyên. Được che giấu ẩn mật trong nguyên lai 
tính yêu của nó, sự phân biệt giữa essentia (tính thể 
tính) và existentia (thực tại tính) thống ngự vận 
mệnh của lịch sử Tây phương và toàn thể lịch sử như 
Âu châu đã quy định. 

Trong thực tế, cái nguyên lý đầu tiên của Sartre 
theo đó existentia có trước essentia, đã biện chính cho 
danh xưng "triết học hiện hữu" mà người ta gán cho 
triết bọc đó. Nhưng nguyên lý hàng đầu của "triết 
học hiện hữu" chẳng hề có lấy một chút tương đồng 
nhỏ nhặt nào đối với câu đã trích trong Sein und 
Zeit, đó là không nói đến sự kiện trong Sein und Zeit, 
tuyệt đối vẫn còn chưa phát biểu một mệnh đề nào về 
mối tương quan essentia - existentia, bởi vì nhiệm vụ 
chính yếu của tác phẩm ấy chỉ là sửa soạn một Cõi 
Miền tiên quyết. Căn cứ vào những gì đã được nói ra 
trong cuốn đó, tôi đã chỉ thành đạt mục tiêu Ấy một 
cách khá bất. toàn. Cái điều mà ngày hôm nay vân 
còn phải được nói lên, và nói lên lần đầu tiên, cái 
điều ấy có lẽ sẽ có thể ban phát sức kích động để điều 
hướng dán dắt thể tính con người đến chỗ, trong khi 
suy tư, thể tính ấy chú tâm đến Chiều kích mà trên 
đấy phổ ngự chân lý của Tính thể. Ngoài ra, mỗi lần 
như thế, một biến cố như trên chỉ có thể xuất hiện để 
tuyên xưng sự cao cả của Tính thể và phục vụ cho cái 
hiện tính thể (Dasein) mà con người đảm đương 
trong xuất tính thể, chứ không phải để phụng sự cho 
con người hầu làm bừng sáng lên nền văn minh và 
văn hóa do hoạt động của con người. 

Tuy thế, nêu chúng ta, những con người thời đại 


128 MARTIN HERIDRGGER 


hôm nay, chúng ta muốn đạt đến cái Chiều kích nói 
trên của chân lý Tính thể, để suy tưởng đến Chiều 
kích đó, thì trước hết chúng ta phải chỉ dẫn tô tường 
Tính thể lân la ga gẫm con người ra sao và Tính thể 
triệu vời kêu gọi con người như thế nào. Chúng ta 
thành đạt được một kinh nghiệm tính yếu như thế, 
khi chúng ta bắt đầu hiểu rằng con người hiện thể 
với tu cách là con người xuất thể, Thoạt tiên, diễn 
bày bằng ngôn ngữ cựu truyền, chúng ta sẽ bảo rằng: 
Xuất tính thể (#ksistenz) của con người là bản thể 
(Substanz) của con người. Chính vì lý do đó mà câu 
sau đây được nhắc đi phác lại nhiều lần trong Sein 
und Zeit: "Bản thểh của con người là xuất tính thể 
(các trang 117, 2127 314). Duy có điểu là chữ "bản 
thể", được suy tư trên bình diện lịch sử Tính thể, đã 
là sự phiên dịch lệch lạc của chữ Hy Lạp ousia, thuật 
ngữ này chỉ thị sự hiện điện của cái gì đang hiện 
diện, và trong phần lớn trường hợp, do một tính chất 
hàm hồ bí ẩn, nó còn có nghĩa là chính cái đang hiện 
diện. Nếu chúng ta suy tư hạn từ siêu hình học "bản 
thể" theo ý nghĩa đã được hiển bày trong Sein und 
Zeit, phù hợp với sự "phá hủy hiện tượng học" được 
hoàn tất trong tác phẩm đó (xem tr.25), thì mệnh đề: 
"ban thế" của con người là xuất tính thể (die 
"Substanz" des Menschen ist die Ebsistenz) chẳng nói 
lên điều gì khác hơn điểu này: cái cách thái mà theo 
đó, trong thể tính riêng biệt của mình, con người 
hiện diện với Tính thể, Jà hiện trạng xuất thể của con 
người trong chân lý Tính thể. Những 161 giải thích 
chủ nghĩa nhân bản về con người như là animal 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 129 


à w" 


rationale (con våt có lý trí), nhu là "nhàn vi", nhu là 
thyc-thê-tâm-linh-dugc-phú-dū-cho-môt-linh-hôn-và- 

môt-thân-xác, những lối giai thích đó không bị coi là 
sai lạc, cũng không bị bác bỏ do sự quy định tính yếu 
về con người nói trên. Đúng hơn, mục tiêu duy nhất 
của nó là chứng tổ rằng ngay cả những quy định cao 
tuyệt nhất của chủ nghĩa nhân bản về thể tính con 
người cũng hãy còn chưa thể nghiệm được phẩm cách 
riêng biệt của con người. Theo ý nghĩa này, tư tưởng 
được diễn tả trong Sein und Zeit chống lại chủ 
trương nhân bản. Nhưng sự chống đối này không có 
nghĩa: một Tư tưởng như thế nhất thiết phải đi theo 
hướng chống phá lại nhân tính, biện hộ cho sự phi 
nhân, bênh vực cho sự man đã mọi rg và hạ giá phẩm 
cách con người. Nếu người ta.suy tưởng chống lại chủ 
nghĩa nhân bản, thì đấy chính là vì chủ nghĩa nhân 
bản không định vị humanitas (nhân tính) của con 
người cho dú cao đại. Sự cao đại của thể tính con 
người hàn nhiên không nằm ở chỗ con người là bản 
thể (Substanz) của vật hiện thể, như là "chủ thể" của 
vật hiện thể đó, để tan hoà trong cái "khách thể tính" 
mà ai cũng biết, xét như là kẻ được ký thác sức mạnh 
của Tính thể, tính thể vật thể của vật hiện thể. 

Đúng hơn, con người bị chính Tính thể "quăng 
ném" vào trong chân lý của Tính thể, để cho khi con 
người xuất tính thể như thế, con người canh thức 
chân lý của Tính thể, để cho trong ánh sáng của 
Tính thể, vật hiện thể mới xuất hiện ra trong 
nguyên tính của vật hiện thể. Còn về vấn đề tìm 
hiểu xem vật hiện thể xuất hiện chăng và xuất hiện 


130 MARTIN HEIDEGGER 


như thế nào? Thượng đế và các thần linh, lịch sử và 
nhiên giới, có đi vào trong khoáng lâm của Tính thể 
chăng và đi vào trong khoáng lâm đó như thế nào? 
Chúng có hiện diện chăng hay khiếm diện? thì con 
người không trọn quyền quyết định. Sự lai hôi của 
vật hiện thể nằm trong vận mênh của Tính thể, 
Nhưng đối với con người, vấn đề vẫn là tìm hiểu 
xem mình có tìm được sự tương hợp thích đáng cho 
thể tính của mình chăng, tương ứng với vận mệnh 
vừa nói: bởi vì, theo vận mệnh đó, xét như là kë 
xuất-thể, con người có bổn phận phải canh giữ chân 
lý Tính thể. Con người là mục tử chăn giữ Tính thể. 
Бау chính là điều duy nhất mà cuốn Sein und Zeit 
muốn suy tưởng, khi hiện sinh xuất thể được thể 
nghiệm như là "uu tính" (Sorge) (phân đoạn 44a, 
tr.226 và tt). 

Nhưng còn Tính thể (Sein) - Tính thể là gì? Tính 
thể là cái mà Tính thể là. Бау chính là điều mà tư 
tưởng tương lai phải học thể nghiệm và nói lên. 
"Tính thể" chẳng phải là Thiên Chúa, cũng chẳng 
phải là một nền tång của thế giới. Tính thể thì xa 
vời cách biệt hơn mọi vật hiện thể, nhưng lại gần 
gũi mật thiết với con người hơn mài một vật hiện 
thể, đẫu vật hiện thể đó là một hòn đá, một con thú, 
một tác phẩm nghệ thuật, một bộ máy, dẫu đó la 
một thiên thần hay Thiên Chúa. Tính thể là cái gần 
gũi thiết thân nhất. Tuy nhiên, đối với con người, 
tính chất gần gũi Ау lại là cái gì lấn trốn lùi xa 
nhất. Con người luôn luôn, và trước hết, chỉ để tâm 
đến vật hiện thể. Lë cố nhiên, khi cư tưởng biểu 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 131 


tượng vật hiện thể như là vật hiện thể, thì tư tưởng 
quy chiếu về Tính thể. Song thực ra, tư tưởng chỉ 
thường xuyên suy tư vật hiện thể như là vật hiện 
thể, chứ chẳng hề và chưa bao giờ suy tư Tính thể 
như là Tính thể. "Văn đề Tính thể" rôt lại bao giờ 
cũng biến thành vấn đề liên quan đến vật hiện thể. 
Vấn đề Tính thể chẳng hề còn là cái mà định danh 
giả trá sau đây tự hào chỉ rõ: vấn đề nhắm đến Tính 
thể. Ngay khi mà triết học biến thành triết học "phê 
luận" như nơi Descartes và Kant, thì triết học cũng 
vẫn thường xuyên đi theo con đường biểu tượng của 
siêu hình học. Triết học ấy suy tư, khởi từ vật hiện 
thể, hướng đến chính vật hiện thể đó, qua trung 
gian của một cái nhìn về Tính thể. Bởi vì, mọi sự 
xuất lập của vật hiện thể và mọi sự quy hổi về với 
vật hiện thể đều đã được an định trước trong ánh 
sáng của Tính thể. 

Song khoa siêu hình học đã chỉ biết đến khoáng 
lâm của Tính thể như là cái nhìn hướng về chúng ta 
của cái gì hiện diện trong "hiện xuất thể" (idea), hoặc 
đứng từ một quan điểm phê luận, như là cái mà chủ 
thể tính đạt đến được cuối cái nhìn của nó trong sự 
biểu tượng theo phạm trù. Nói thế có nghĩa là chân 
lý Tính thể, xét như chính khoáng lâm (Lichtung), 
vẫn còn bị phong kín khuất dấu đối với khoa siêu 
hình học. Tuy nhiên sự phong kín khuất dấu này 
không phải là một sự khiếm khuyết của siêu hình 
học, mà trái lại, chính kho tàng trân bảo của sự giầu 
sang riêng biệt của siêu hình học đã bị che giấu 
nhưng đồng thời lại lộ điện cho khoa siêu hình học. 


132 MARTIN HEIDEGGER 


Thế mà, chính khoáng lâm ấy là Tính thể. Suốt dọc 
vận mệnh của Tính thể trong khoa siêu hình học, 
chính khoáng lâm đó thoạt tiên đã ban phát khoảng 
không gian thi giác mà giữa lòng nó, cái gì hiện diện 
đạt đến con người đang hiện diện với nó, đến nỗi, chỉ 
trong hành у} tri giác (noein), thì chính con người 
mới đạt đến Tính thể được (higein, Aristote, Met. 
10). Chỉ khoảng không gian thị giác Ấy mới lôi cuốn 
cái nhìn về với mình. Khoảng không gian ấy tự giao 
phó mình cho cái nhìn, khi tri giác đã biến thành 
biểu tượng - sản xuất, trong perceptio về res cogitans 
như là subjectum của certitudo. 

Vậy thời, Tính thể (Sein) tự quy kết về với xuất 
tính thể (EÈsisienz) như thế nào, nếu như ta được 
phép nêu ra một câu hỏi như thế? Chính Tính thể là 
tương thể giao tính (das Verhallnis) xét như Tính thể 
mang trong nó xuất tính thé trong thể tính xuất tính 
thể của nó, nghĩa là thể tính xuất thể, và quy dẫn về 
chính mình như cái mà, ở giữa lòng vật hiện thể, là 
nơi chốn cư lưu của chân lý Tính thể. Chính vì con 
người, xét như là xuất tính thể, đạt đến chỗ lưu giữ 
mình trong mốt tương thể giao tính nói trên, trong đó 
Tính thể tự phân bố định phận cho chính mình, bằng 
cách duy trì nó một cách xuất thể, nghĩa là bằng cách 
Зат đương nó trong ưu tính (Sorge), chính vì thế mà 
thoạt tiên con người không truy nhận được cái gần 
gũi nhất mà lại chỉ lưu tâm đến cái kế tiếp đó. Con 
người lại còn tưởng rằng đó mới chính là cái gần gũi 
nhàt. Nhưng gần gũi hơn cái gần gũi cận kể nhất 
đồng thời xa xôi hơn cái xa xôi miên viễn nhất đối với 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 133 


tư tưởng cựu truyền quen thuộc, là chính tính chất 
cận kë gần gũi (die Nähe): chân lý của Tính thể. 

Sein und Zeit gọi "sự sa doa" (Verfaliien) là sự 
lãng quên chân lý Tính thể trước sự xâm lăng của 
vật thể chưa được suy tư đến tận tính thể của vật 
thể. Chữ "sa đọa" không áp dụng cho một tội lỗi của 
con người hiểu theo nghĩa triết học về đạo đức, và do 
đó đã bị thế tục hóa. Chữ "sa doa" chỉ thị một tương 
quan tính yếu cửa con người với Tính thể giữa lòng 
mối tương quan của Tính thể với thể tính con người. 
Theo cùng lối, những hạn từ "chân thực tính" (Eigen- 
tlichkeit) và "phi chân thực tính" (Uneigentlichkeit), 
khai mở cho công trình suy tư đó, chẳng hê hàm ngụ 
bất luận một sự khác biệt nào thuộc lãnh vực đức lý - 
biên sinh hay "nhân loại học" cà. Chúng chỉ thị mối 
tương quan "xuất thể tính" giữa thể tính của con 
người với chân lý của Tính thể, một chân lý hãy còn 
cần phải được suy tư trước tất cà mọi điều khác, bởi 
vì từ trước đến giờ, nó vẫn còn bị che khuất đối với 
triết học. Nhưng mối tương quan này không phải nó 
là thế trên nền tảng của xuất tính thể (ksistenz). 
Mà trái lại, chính thể tính của xuất tính thể mang 
tính chất xuất thể tướng xuất thé tính khởi từ thể 
tính của chân lý của Tính thể. 

Điều độc nhất là Tư tưởng, đang tìm cách thể 
hiện lần đầu tiên trong Sein und Zeit, muốn đạt đến, 
điểu độc nhất ау là một cái gì rất абі đơn sơ. Chính vì 
quá đỗi đơn sơ như vậy, Tính thể mới còn nằm trong 
vòng huyền ẩn; tính chất gần gũi cận kë (die Nãhe) 
tương đương với một sức manh không cưỡng bức. 


134- MARTIN HEIDEGGER 


Tính chất gần gũi cận Кё йу đàn trải thê tính của 
mình như là chính ngôn ngữ. Tuy nhiên, ngôn пей 
này chàng phải chỉ là ngôn ngữ theo nghĩa chúng ta 
biểu tượng nó, nghĩa là đứng hơn như là nhất thống 
của ba thành tố: cơ cấu ngữ ám (ký tự), âm điệu và 
nhịp điệu, ý nghĩa (Bedeutung, Sinn). Chúng ta xem 
cơ cấu ngữ âm và ký tự như là thân xác của từ ngữ; 
âm điệu và nhịp điệu như là linh hồn; giá trị chỉ 
nghĩa như là tỉnh thần của ngôn ngữ. Thông thường, 
chúng ta suy tưởng ngôn ngữ trong một mối tương 
hợp với thể tính con người, xét như thể tính đó được 
biểu tương như là animal rationale (con vật có lý 
tính), nghĩa là như nhất thông của một thân xác, một 
linh hồn và một tinh thần. Song cũng như trong 
humanitas (nhàn tính) của homo animalis (vật-tính 
nhần), xuất tính thể - và bởi nó, mối tương quan giữa 
chân lý của Tính thể với con người - vẫn bị che giấu 
kín đáo, cũng thế, lối giải thích mang tính chất siêu 
hình hoc về ngôn ngữ căn cứ theo thể thái động vật 
cũng che giấu cái thể tính thuộc lịch sử - tính luận 
của ngôn ngữ. Theo thể tính này, ngôn ngữ là Ngôi 
nhà an cư của Tính thể, được Tính thể triệu vời kêu 
gọi và được tháp ghép vào Tính thể. Chính vì vậy ta 
cần phải suy tư thể tính của ngôn ngữ trong một mối 
tương hợp với Tính thể và với tư cách là sự tương hợp 
đó, nghĩa là với tư cách là chỗ cư ngụ cho thể tính 
của con người. 

Nhưng cơn người chẳng phải chỉ là một sinh vật 
mà ngoài những khả năng khác, còn sở đắc được 
ngôn ngữ. Đúng hơn, ngôn ngữ chính là nơi chốn an 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 135 


cư của Tính thể trong đó con người eu ngụ và, bởi đó, 
xuất thể, bằng cách tuy thuộc vào chân lý của Tính 
thể mà con người canh giữ. 

Vậy, từ sự xác định nhân tính của con người là 
xuất tính thể (Ebsistenz), ta thấy rằng điều thiết yếu 
ô đây không phải là con người, mà là Tính thể xét 
như Chiêu kich (die Dimension) cho xuất tính của 
xuất tính thể. Tuy nhiên, Chiều kích chẳng phải là 
cái mà người ta hiểu như là môi trường không gian. 
Nói đúng hơn, mọi môi trường không gian và mọi tổ 
hợp không-gian-thời-gian đều dàn bày phơi mở tính 
thể của chung ra trong Chiều kích; xét như nó là thế, 
Chiều kích này là chính Tính thể. 

Tư tưởng chú tâm đến những tương quan đơn 50 
đó. Giữa lòng ngữ ngôn cổ truyền vạn đại của siêu 
hình học và giữa lòng ngữ pháp của ngữ ngôn đó, Tư 
tưởng tìm kiếm lồi lã diễn bày chúng. Chỉ còn phải 
xét xem là Tư tưởng ấy còn có thể tự định tính mình 
như là chủ nghĩa nhân bản hay chăng, giả thử những 
nhãn hiệu loại đó vẫn còn có thể có một nội dung. 
Hàn nhiên là không. chừng nào mà chủ nghĩa nhân 
bản còn suy tư từ một quan điểm siêu hình học. Hắn 
nhiên là không, nếu chủ nghĩa nhân bản này là một 
chủ nghĩa hiện sinh và lấy mệnh đề sau đây của 
Sartre làm châm ngôn cho mình: Precisément nous 
sommes sur un plan où il y a seulement des hommes: 
Rõ ràng là, chúng ta ở trên một bình diện chỉ có 
những con người mà thôi. Nếu suy tư khởi từ Sein 
und Zeit, thì đúng hơn người ta phải bảo rằng: 
Précisément nous sommes sur un plan où il уа 


136 MARTIN НЕРЕСОЕВ 


principalement UÉtre: Rõ ràng là, chúng ta ở trên 
binh diện mà chính yếu là có Thể tính. Nhung bình 
điện (le plan) xuất sinh từ đâu và binb điện (le plan) 
là gì? L'Être et le plan (Tính thể và bình diện) trùng 
hợp với nhau. Trong Sein und Zeit (tr.212) khi bảo 
rằng: il y a l'Être: "es gibt" das Sein: có Tính thể, thì 
chữ il y a này không diễn dich được chính xác chữ "es 
gibt". Bởi vì cái mà (es) ở đây ban phát (gibt) lại 
chính là Tính thể (Sein). Chữ "gibt" (ban phát) tuy 
thế lại chỉ thị thể tính của Tính thể (Wesen des 
Seins) thể tính ban phát tuy thuận chân lý của mình. 
Sự ban tặng chính mình trong khai thế (das Offene) 
nhờ vào chính khai thế đó, là chính Tính thể, 

Đồng lúc, định thức phát biểu "ез gibt” (có) còn 
được sử dụng để tạm thời tránh thốt ra lời này: "das 
Sein ist" (Tính thể hiện thể); bởi vì thông thường. chữ 
“hiên thể" đó được dùng để nói đến một cái gì đang 
hiện thể. Cái gì đó, chúng ta gọi là vật hiên thể (das 
Seiende). Tính thể "hiện thể", nhưng Tính thể tuyệt 
nhiên chẳng phái là "vật hiện thể". Bảo rằng Tính 
thể "hiện thể" mà không bình luận gì thêm, tức là rất 
dë rơi vào chó biểu tượng Tính thể như là một "vật 
hiện thể" theo cách thái của vật hiện thể được biết 
đến; vật hiện thể này, xét như là nguyên nhân, sẽ là 
cái đứng ra san tạo, và xét như hậu quả, sẽ là cái bị 
sản tạo. Thế mà, vào buổi sơ nguyên của Tư tưởng, 
Parménide đã bảo: estin gar einai: "аца thực, Tính 
thể hiện thể". Trong lời nói đó Ап giấu huyền án uyên 
nguyên đối với mọi Tư tưởng. Có lẽ. chữ "hiện thể" 
chỉ có thể được sử dụng một cách chân xác để nói về 


THU VỀ NHÂN ЗАМ CHỦ NGHĨA 137 


Tính thể mà thôi, đến độ mọi vật hiện thể đều không 
"hiện thể" và không bao giờ đúng là "hiện thể”. 
Nhưng bởi vì trước tiên, Tư tưởng phải đạt đến chỗ 
nói lên Tính thể trong chân lý của Tính thể, thay vì 
giải thích Tính thể như một vật hiện thể khởi từ vật 
hiện thể, cho nên trước sự chú tâm đầy cảnh giới của 
Tư tưởng, câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: Tính thể hiện thể 
chăng và hiện thể như thế nào? 

Câu estin gar einai (quả thật, Tính thể hiện thể) 
của Parménide mãi tới hôm nay vẫn còn chưa được 
suy tư đến. Qua sự trạng đó, ta có thể lượng định 
bản chất của sự tiến bộ trong khoa triết học. Khi mà 
triết học chú tâm đến thể tính của mình, thì triết 
học không tiến bộ. Triết học dẫm chân tại chỗ để 
thường xuyên suy tư cùng một cái ау (das Seibe). 
Tiến bô, nghĩa là rời xa khỏi vị trí ấy, là một sự lầm 
lạc theo đuổi tư tưởng như là chiếc bóng do tư tưởng 
phóng roi. Chính bởi vì Tính thể mãi cho đến bây giờ 
vẫn còn chưa được người ta suy tư đến, nën trong 
Sein und Zeit cũng nói về Tính thể: "có Tính thể" (es 
gibt: 1Ì y a). Nhưng người ta không được phép suy 
luận chữ "¿Z y a" này theo nghĩa đen ngay lập tức và 
không có giới hạn. Chữ "es gibt" đó ngự trị như là só 
mệnh của Tính thể, Tính thể mà lịch sử của nó đi 
đến với ngôn ngữ trong lời nói của những tư tưởng 
gia tính vếu (der wesentlichen Denker). Chính vì lý 
do đó, Tư tưởng nhằm đến chân lý của Tính thể thì - 
với tính cách là tư tưởng - có tính cách lịch sử. 
Chẳng có một tư tưởng "có hệ thống" rồi người ta 
đem gắn ghép thêm vào đó một sử Ку (Historie) 


138 MARTIN HEIDRGGER 


những ý kiến được phát biểu trong quá khứ, với tư 
cách là những thí dụ biểu minh. Nhưng, không như 
Hegel tưởng, cũng chẳng phải chỉ có một hệ thống có 
thể đặt ra lề luật cho tư tưởng như là lề luật của lịch 
sử, và do đó, đồng hóa lịch sử vào trong hệ thống. 
Suy tưởng một cách uyên nguyên hơn, thì có lịch sử 
Tính thể, thống thuộc vào lịch sử này là tư tưởng xét 
như là Tinh tưởng (Andenken) của lịch sử ấy và được 
lich sử ấy triệu vời kêu gọi. Tính tưởng (Andenken) 
thì khác biệt một cách tính yếu với một sự hồi niềm 
thông thường về lịch sử hiểu theo nghĩa quá khứ đã 
trôi qua. Thoạt tiên, Lịch sử (die Geschichte) không 
kinh lịch diễn qua (Geschieht) như là trường sở kinh 
qua (Geschehen). Và trường sở kinh qua này không 
phải là sự trôi qua kinh quá của thời gian. Trường sở 
kinh qua của Lịch sử (das Geschehen der Geschichte) 
dàn bày phơi mở thể tính của mình như là số mệnh 
của chân lý Tính thể (als das Geschick der Wahrheit 
des Seins), khởi từ Tính thể (xin tham khảo bài diễn 
thuyết về khúc tụng ca của Hoelderlin: Wie шепп am 
Feiertage... trong tập Erlãuterungen zu Hoelderlins 
Dichtung, 1951, tr.47)2. Tính thể đạt đến định 
mệnh của mình khi mà với tư cách Tính thể, Tính 
thể tự ban phát trao tặng. Suy tư phù hợp với định 
mệnh ấy, thì điều này có nghĩa là: Tính thể vừa tự 
ban phát trao tặng vừa khước từ đồng một lúc. Tuy 
thế, cách thái quy định của Hegel về Lịch sử như là 


U Sao đây, nếu ойо ngày lễ hội... trong tập Giai mình tha 
Hoelderiin, 1951, tr. 47. 


THU VË NHÁN BAN CHÚ NGHIA 139 


sự triển khai của Tĩnh thần, không phải là sai lầm. 
Cách thái quy định ấy cũng chẳng phải đúng một 
phần và sai một phần. Cách thái quy định ấy chân 
xác như là sự chân xác của khoa siêu hình học mà, 
lần đầu tiên trong lich sử, nơi Hegel, đã diễn bày 
thành ngôn ngữ cái thể tính được suy tư một cách 
tuyệt đối của nó, trong hệ thống. Với những sự đão 
ngược mà Marx và Nietzsche đã thực hiện, khoa siêu 
hình học tuyệt đối này thống thuộc vào Lịch sử của 
Chân lý của Tính thể (die Geschichte der Wahrheit 
des Seins). Những gì xuất sinh từ khoa siêu hình học 
không thể bị loại bỏ chỉ vì những lời bác khước người 
ta đưa ra. Người ta chỉ có thể tiếp nhận khoa siêu 
hình học đó với tư cách là: được dua dàn quy hồi một 
cách uyên nguyên hơn về với chính Tính thể, chân lý 
siêu hình học bị án khuất trong siêu hình học và 
thoát khỏi lãnh địa của một ý kiên thuần tuý mang 
tính chất con người. Trong hoạt trường của Tư tưởng 
Lính yếu (des Wesentlichen Denkens), mọi lời khước 
bác đều là vô nghĩa. Cuộc đấu tranh giữa những tư 
tưởng gia là cuộc "tranh đấu dày yêu thương" của 
chính Sự thể. Họ cùng giúp đã lẫn nhau để đạt đến 
sự thống thuộc đơn sơ vào Như thể (die einfache 
Zugehorigbett zum Seilben), trong đó họ tìm thấy sự 
tương hợp với định mệnh của họ trong định mệnh 
của Tính thé. 

Gia thử rằng trong tương lai, con người sẽ đạt 
đến chỗ suy tư chân lý của Tính thể, thì lúc bấy giờ, 
con người sẽ suy tư khởi từ xuất tính thể (jksisien2). 


140 VARTIN HEIDEGGER 


Trong khi xuất tính thể, con người an lập trong số 
mệnh của Tính thể. Xét như là xuất tính thể, thì 
xuất tính thể của con người mang tính chất lịch sử, 
nhưng xuất tính thể ấy trước nhất không mang tính 
chất lịch sử chỉ vì sự kiện là với con người và những 
sự vu của con người, tất cả mọi sự việc mới diễn ra 
trong dòng thời gian. Bởi vì vấn đề là suy tu xuất 
tính thể (Eksistenz) của hiện tính thể (Dasein), nên 
trong cuốn Sein und Zeit, tôi cho là rất cần yếu phải 
thể nghiệm qua sử tính (die GesehichtlichkeiÐ) của 
hiện tính thể (Dasein). 

Nhưng trong cuốn Sein und Zeit (tr.212), пої mà 
định thức "es gibt" được diễn đạt thành lời, tôi há 
chẳng từng bảo là: "Nur solange Dasein ist, gibt es 
Sein": chỉ có Tính thể chừng nào có Hiện tính thể, 
hay: Tính thể chỉ hiện tính thể chừng nào Hiện tính 
thể (Dasein) hiện thể, đấy sao? Hắn nhiên là vậy. 
Câu đó có nghĩa là: Tính thể chỉ dược chuyển giao 
cho con người chừng nào mà khoáng lâm của Tính 
thể (die Lichtung des Seins) lai hôi. Nhưng để cho 
"hiện" (Da) tức là khoáng lâm (Lichtung) xét như 
chính chân lý của Tính thể, lai hôi, thì đó là định 
quvết (die Sehickung) của chính Tính thể. Tính thể 
là sô mệnh của khoáng lâm (das Geschick der Lichtung). 
Tuy nhiên câu này không có nghĩa la hiện tính thể 
(Dasein) của con người, theo nghĩa cựu truyền là 
existentia thời Trung cổ và theo nghĩa hiện đại là 
thực tại tính của ego cogito (ngā thể suy tu), phải là 
cái vật hiện thể mà nhờ đó Tính thể được sáng tạo 
nên, Câu đó không có ý muốn nói rằng Tính thể là 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 141 


một sản phẩm của con người. Trong phản Nhập đề 
cuốn Sein und Zeit (tr.38) điều sau này đã được 
diễn tả một cách đơn sơ và rõ ràng, và lại còn được 
in bằng chữ nghiêng để nhấn mạnh: "Sein ist das 
Trơnszendente schlechthin": Tính thể là siêu việt 
thể thuần tuý. Cũng như Khai thể tính (die 
Offenheit) của sự cận kề trong không gian vượt quá 
mọi sự thể gần gũi hay xa xôi khi người ta khảo sát 
nó tù quan điểm của sự thể đó, cũng vậy. Tính thể 
tính yếu ở bên kia mọi Vật hiện thể (alles Seiende), 
bởi vì Tính thể là chính Khoáng lâm soi chiếu (die 
Lichtung) cho Vật hiện thể đi về. Ó điểm này, Tính 
thể được suy tư khởi từ Vật hiện thể, theo một lối 
nhìn mà ban sơ không thể tránh được trong khoa 
siêu hình học mà hiện giờ vẫn còn đang ngự trị. Chỉ 
trong một viễn tượng như thế, Tính thể mới tự phơi 
bày ra trong một sự vượt bo và xét như là sự vượt 
bỏ này. 

Sự quy định dẫn nhập vừa nói - " Tính thể là 
siêu việt thể thuần tuý" - kết tập trong một mệnh đề 
đơn sơ, lề lối theo đó thể tính của Tính thể (dos 
Wesen des Seins} đã tự phơi bầy soi chiếu đối với con 
người tự trước dên giờ. Cái 161 quy định đảo ngược 
nói trên về thể tính của Tính thể khởi từ Khoáng 
lâm soi chiếu của Vật-hiện-thể-xét-như-Vật-hiện- 
thể, là điều tất nhiên không thể tránh được đối với 
mọi tư tưởng nào tìm cách nêu lên câu hỏi nhắm 
đến chân lý của Tính thể. Như thế, Tư tưởng khẳng 
nhận định phận riêng của thể tính của mình. Tư 
tưởng từ bỏ tham vọng kiêu căng muốn bắt đầu tất 


142 MARTIN HEIDEGGER 


cả mọi su lại từ khởi điểm và từ bỏ cao vọng tuyên 
bố rằng mọi triết học đi trước mình đều là sai lạc. 
Nhưng còn về vấn đề tìm biết xem sự quy định Tính 
thể như là siêu việt thể thuần tuý đã chỉ thị được 
cái thể tính đơn sơ của chân lý Tính thể rôi hay 
chưa, thì đó là vấn đề duy nhất mà một Tư tưởng 
tìm cách suy tư chân lý của Tính thể cần phải đặt ra 
trước tất cả mọi sự. Cũng chính vì lý do đó mà nơi 
trang 230, tôi đã viết rằng chỉ khởi từ "ý nghĩa" 
(Sinn), nghĩa là khởi từ chân lý của Tính thể, người 
ta mới có thể lĩnh hội được Tính thể hiện thể như 
thế nào. Tính thể phơi bày soi chiếu cho con người 
trong dự phóng thể xuất thể (im ebstatischen 
Entwurf). Nhưng dự phóng thể (Entwurf) này không 
sáng tạo nên Tính thé. 

Ngoài ra, trong thể tính của nó, dự phóng thể 
này là một dự phóng thể bị phóng đi, bị quãng ném. 
Cái được phóng đi trong hành vi dự phóng thể không 
phải là con người (Das Werfende im Entwerfen ist 
nicht der Mensch), mà là chính Tính thể, Tính thể 
này định phận phân phối con người cho xuất tính thể 
của hiện tính thể (die Eksistenz des Daseins) như là 
cho thể tính (Wesen) của con người. Định mệnh này 
lai hồi như là Khoáng lâm của Tính thể (die Lichtung 
des Seins); chính định phận đó là Khoáng lâm kia. 
Nó tuỳ định tính chất cận lập gần gũi với Tính thể 
(die Nāhe zum Sein). Trong tính chất cận lập gần gũi 
này, trong Khoáng lâm (йе Lichtung) của "hiện" 
(Da), con người cư ngụ với tư cách là xuất tính thể, 
dẫu rằng mãi dên bây giờ, con người vẫn hãy còn 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 143 


chưa thể nghiệm đích thực hành vi cư ngụ đó và 
chưa dam đương hành vi Ấy cho toàn vẹn. Tính chất 
cận lập gần gũi (die Nãhe) vừa nói "của" Tính thể, 
mà tự thân nó là "biện" (Da) của Hiện tính thể 
(Dasein), bài diễn thuyết về khúc tụng ca Heimbunft 
(Trở về cố hương) của Hoelderlin (1943), bài diễn 
thuyết được suy tư khởi từ Sein und Zeit, đã gọi nó 
là "Quê hương" (die "Heimat"), một chữ được mượn 
từ chính khúc ca của nhà thơ và phát khởi từ kinh 
nghiệm về sự lãng quên Tính thể (die Sein- 
sUergøssenhett). Ó đây, chữ "Quê hương" được suy tư 
theo một ý nghĩa tính yêu, không phải ý nghĩa ái 
quốc, hoặc quốc gia, mà là trên bình điện Lịch sử của 
Tính thể. Tính thể của Quê hương cũng được gọi lên 
trong ý hướng muốn suy tư sự Thiếu vắng quê hương 
của con người thời đại khởi từ thể tính của Lich sử 
Tính thể. Nietzsche là triết gia cuối cùng đã thể 
nghiệm sự Thiếu vắng quê hương này. Giữa lòng 
khoa siêu hình học, Nietzsche chàng còn lối thoát 
nào ngoài con đường lật ngược lại khoa siêu hình học 
(die Umkehrung der Metaphysik). Nhưng như thế là 
tự đóng lại vĩnh viễn mọi lối thoát. Trong thực tế, 
khi ca hát sự "Quy hồi cố hương", Hoelderlin đã lưu 
tâm muốn cho những kẻ "đồng hương" của mình tìm 
gặp được chính thể tính của họ. Hoelderhn tuyệt 
nhiên chẳng tìm kiếm thể tính ấy trong một lòng ích 
ki quốc gia. Đúng hơn, nhà thơ đã nhìn thể tính ấy 
khởi từ sự thống thuộc vào định mệnh của Tây 
phương. Tuy nhiên, Tây phương ở đây không được 
suy tư theo lối địa phương như là Tây phương đối 


144 MARTIN HEIDEGGER 


nghịch với Đông phương, cũng chẳng phải chỉ được 
suy tư như là Âu châu, mà là được suy tư trên bình 
điện lịch sử thế giới khởi từ tính chất cận lập gần 
gũi với Cội nguôn uyên nguyên. Chúng ta chỉ vừa 
mới khởi sự suy tư về những tương quan huyền Ẩn 
với Đông phương, những tương quan đã được hiển 
hiện thành lời trong thi ca của Hoelderlin (xin đọc 
bài Der Ister, Die Wanderung, thì khúc thứ ba và kế 
tiếp). Thực tại "Đức quốc" chẳng phải được nói lên 
cho thế giới để cho thế giới tìm thấy sự bình phục 
của mình trong thể tính Đức quốc; mà được nói lên 
cho những người Đức để cho, nhờ vào định mệnh 
liên kết họ với những dân tộc khác, họ sẽ cùng với 
những dân tộc khác trở thành những kẻ tham dự 
vào lịch sử thế giới (xin đọc zu Ноеіаеғіїпѕ, Gedicht, 
"Andenken", Tūbinger Gedenkschrift, 1943, tr. 322). 
Quê hương của hành vi cư ngụ mang tính chất lịch 
sử nói trên đây, là tính chất cận lập gần gũi của Tính 
thể (die Heimat dieses geschichtlichen Wohnens ist 
die Маһе zum Sein). 

Chính trong tính chất cận lập gần gũi này, hav 
là chẳng bao giờ cả, mà người ta mới quyết định 
xem Thượng đế và các thần linh có bị khước bác 
chăng và bị khước bác như thế nào, Đêm tối vẫn cồn 
ngư trị chăng, ánh sáng của Linh thể đã hiển hiện 
chưa và hiển hiện như thế nào, trong buối bình 
mình của Lính thể đó một sự vuất hiện của Thượng 
đế và những thần linh eó thể tái khởi một lần nữa 
chăng và tái khởi như thế nào. Thế mà Linh thể 
(das Heilige), khoảng không gian tính yêu duy nhất 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 145 


của thần tính, một thần tính đến lượt nó lại độc 
quyền tùy định Chiều kích (die Dimension) cho 
những thần linh và Thượng đế, Linh thể ấy chỉ 
bừng hiện lộ điện khi mà, tiên vần và được chuẩn bị 
dài lâu, Tính thể đã tự phơi bày soi chiếu và đã được 
thể nghiệm trong chân lý của nó. Chỉ như thế đó, 
khởi từ Tính thể, mới khởi đầu sự vượt bô tình trạng 
Thiếu vắng quê hương tróng đó chẳng những chỉ có 
con người, mà chính cả thể tính của con người cũng 
đang lang thang lạc lõng. 

Sự vắng mặt của Quê hương mà ta còn cần phải 
suy tư, như vậy, nằm trong sự phóng tâm buông thả 
của Tính thể, một sự buông thả riêng cho Vật thể. 
Nó là dấu hiệu cho sự lãng quên Tính thể. Do sự 
lãng quên này, chân lý Tính thể vẫn còn chưa được 
suy tư đến. Sự lãng quên Tính thể hiện bày một 
cách gián tiếp ở chó từ trước đến giờ con người đã 
chỉ luôn luôn khảo sát Vật thể và chỉ tác động lên 
Vật thể. Nhưng vì lúc ấy con người không thể không 
tự tạo nên cho mình một biéu tượng về Tính thể, 
nên Tính thể đã chỉ được quy định như là "ý niệm 
tổng quát nhất" của Vật thể, và bởi đó như cái gì 
bao nhiếp cà Vật thể, hoặc như một sáng tạo của 
Vật thể vô hạn, hoặc như sản phẩm của một chủ thể 
hữu hạn. Đồng lúc, và hiện trạng này đã diễn ra từ 
muôn thuở, " Tính thể" được xem là " Vật thể", và 
ngược lại " Vật thể" được xem là " Tính thể", cả hai 
như bị hòa lẫn vào trong một sự pha trộn hõn loạn 
kỳ lạ, và người ta vẫn còn chưa chịu suy tư về sự 
pha trộn hỗn loạn đó. 


146 MARTIN HEIDEGGER 


Tính thé xét nhu là vån mênh ban phát chân lý 
thì vån còn bị phong kín khuất dấu. Nhưng vận 
mệnh của thế giới hiển lộ trong thi ca mà không 
được hiển bày trước đó như là lịch sử của Tính thể. 
Chính vì lẽ đó, trong những chiều kích của lịch sử 
thế giới, tư tưởng của Hoelderlin biểu lộ trong bài 
tho Andenken (Suy tưởng) thì uyên nguyên về tính 
thể và bởi đó, tương lai hơn là chủ trương quốc tế 
(Cosmopolifismus) đại đồng thuần túy của Goethe. 
Bởi cùng lý lẽ, mối tương quan giữa Hoelderlin với 
chủ nghĩa Hy Lạp trong tính thể vốn là một cái gì 
khác hơn một chủ nghĩa nhân bản. Vì thế, những 
người thanh niên Đức từng biết đến Hoelderlin, đã 
suy tư và sống trải trước cái chết Cái gì khác hơn điều 
mà đám đông công chúng cho là công luận Đức quốc. 

Sự Thiếu vắng quê hương trở thành một vận 
mệnh toàn cầu. Chính vì lý do đó, ta cần phải suy tư 
vận mệnh ấy trên bình diện lịch sử Tính thể. Như 
thế, điều mà - khởi đi từ Hegel - Marx đã truy nhận 
theo một nghĩa quan trọng và tính yếu như là sự 
vong thân của con người, điều đó đâm rễ sâu vào 
trong sự Thiếu văng quê hương của con người thời 
đại. Sự Thiếu vắng quê hương này biển lộ - và như 
thế là khởi từ vận mệnh của Tính thể - dưới những 
thứ loại của khoa siêu hình học, khoa này vừa tăng 
đồng thời lại vừa che giấu nó như là sự Thiếu vắng 
quê hương. Chính bởi vì trong khi thể nghiệm sự 
vong thân, Marx đã đạt đến một chiều kích tình yếu 
của lịch sử, nên quan niệm mác-xít về lịch sử mới сао 
vượt hơn mọi biên niên ký khác. Trái lại, do sự kiện 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 147 


cả Husserl, lẫn Sartre theo chỗ tôi biết, đều không 
truy nhận rằng sử tố (Geschichtichen) có thể tính 
trong Tính thể, cho nên cả hiện tượng học lẫn hiện 
sinh thuyết đều không thể đạt đến cái chiều kích nói 
trên, mà chỉ giữa lòng một chiều kích như thế mới có 
thể có được một cuộc tương thoại hữu hiệu với học 
thuyết mác-xít. 

Nhưng muốn thế, hiển nhiên là ta phải tự giải 
phóng khỏi những biểu tượng ngây thơ về học 
thuyết duy vật và những lời khước bác rẻ tiền mà 
tưởng rằng mình đánh quy được học thuyết đó. 
Tính thể của học thuyết duy vật không nằm trong 
lời quả quyết rằng tất cả chỉ là vật chất, nhưng 
đúng hơn là nằm trong một sự quy định siêu hình, 
theo đó mọi vật thể xuất hiện như chất liệu của 
một cần lao. Trong cuốn Hiện tượng luận vê Tinh 
thân (Phanomenologie des Geistes), Hegel đã suy 
tưởng trước về thể tính siêu hình học và tân thời của 
cần lao, xem cần lao như là quá trình tự tổ chức 
chính mình của sự sàn xuất vô điều kiện, nghĩa là 
như là sự khách thể hóa thực thể bởi con người, con 
người được thể nghiệm như là chủ thể tính. Tính thể 
của chủ nghĩa duy vật ẩn kín trong tính thể của kỹ 
thuật mà, nói thật ra, người ta đã viết lách nghiên 
cứu về nó nhiều nhưng lại rất ít suy tự đến nó. Trong 
tính thể của kỹ thuật, kỹ thuật là một vận mệnh lịch 
sử - tính thể của chân lý Tính thể xét như chân lý ấy 
nằm trong sự lãng quên. Chẳng phải chỉ xét theo ngữ 
nguyên, kỹ thuật mới phát nguồn từ techne của 
những người Hy Lạp, nhưng nguồn mạch lịch sử tỉnh 


148 MARTIN HEIDEGGER 


yếu của kỹ thuật phải tim trong techne như là hình 
thái của aletheuein, nghĩa là như là hình thái của sự 
biểu hiện của vật thể. Xét như một hình thể của chân 
lý, nền tàng của kỹ thuật nằm trong lịch sử của khoa 
siêu hình học. Còn chính khoa siêu hình học thì lại là 
một giai đoạn trỗi bật của lịch sử. Tính thể, giai đoạn 
độc nhất mà từ trước đến nay ta có thể đưa mắt nhìn 
bao quát. Người ta có thể xác định lập trường theo 
nhiều lối đối với những lời rao giảng của chủ nghĩa 
cộng sản và của cái làm nền tảng cho những lời rao 
giảng đó; trên bình diện lịch sử Tính thể, chắc chắn 
là trong chủ nghĩa cộng sản có phát lộ một kinh 
nghiệm sơ đẳng về biến hành lịch sử của thế giới. Chỉ 
nhìn thấy trong "chủ nghĩa cộng sản" một "đảng 
phái" hoặc một "vũ tru quan”, tức cũng như nghĩ gọn 
rằng tất cà những gì dưới nhãn hiệu "chủ nghĩa Mỹ 
quốc" chỉ muốn ám chỉ đến một cách thái sống đặc 
biệt - và hơn nữa lại còn muốn giảm giá nó. Hiểm 
họa mà Âu châu hiện đại luôn bị sa vào càng ngày 
càng rõ ràng hơn, có lẽ nằm ở chỗ tư tưởng Âu châu 
mà trước đây vốn là sự cao đại của Âu châu, hiện giờ 
đang bước thụt lùi trên con đường tình yếu của vận 
mệnh thế giới đang hiển lộ, một vận mệnh tuy thế 
vẫn mang tính chất Âu châu trong những nét сап 
bản của nguyên lai tính yếu của nó. Không có bất kỳ 
một nền siêu hình học nào, dẫu là duy tâm, duy vật 
bay y-tô giáo, theo tính thể của nó, hoặc nhờ vào 
những nỗ lực riêng lẻ mà nó cố thực hiện để tự dàn 
bày lan rộng, lại còn có khả năng nối tiếp giao hội lại 
với vận mệnh nữa, tôi muốn nói: thành đạt và tựu 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 149 


hội trong tư tưởng cái gì mà hiện tại đã được thành 
tuu từ Tính thể. 

Nhìn vào sự Thiếu vắng quê hương tính yếu đang 
tác hại con người, và đối với tư tưởng lịch sử - tính 
thể, vận mệnh tương lai của con người hiển lộ ở chỗ là 
cơn người phải khám phá ra chân lý Tính thể và phải 
bắt đầu bước đi trên con đường dẫn đến sự khám phá 
đó. Trên bình diện siêu hình, mọi chủ nghĩa quếc gia 
đều là một nhân loại học (Anthropologie) và với tu 
cách đó, nó là một chủ nghĩa chủ quan. Chủ nghĩa 
quốc gia không phải bị vượt bỏ bằng chủ nghĩa quốc 
tế, trái lại nó chỉ được nói rộng và kết tập thành hệ 
thống mà thôi. Bởi lẽ đó, chủ nghĩa quốc gia chỉ 
chạm tới humanitas (nhân tính) một cách ít ôi giống 
như là chủ nghĩa cá nhân thành đạt được trong chủ 
nghĩa cộng đồng không lịch sử. Chủ nghĩa cộng 
đồng là khách thể tính, của con người trên bình diện 
toàn thể tính. Nó thành tựu lời xác quyết vô điều 
kiện, riêng biệt, của chủ thể tính đó. Lời xác quyết 
đó không dễ gì bị phá vỡ. Nó cũng không dễ gì được 
thể nghiệm một cách đầy đủ bằng một tư tưởng chỉ 
trung gian hóa có một khía cạnh của nó mà thôi. Ở 
khắp moi nơi, ta đều thấy con người bị lưu dày xa 
biệt khỏi chân lý của Tính thể, đang xoay vòng tròn 
chung quanh chính mình như là con vật có lý trí, 
animal rationale. 

Nhưng thể tính của con người nằm ở chỗ con 
người còn hơn là con người thuần túy, chừng nào nó 
được biểu tượng như là sinh vật được phú đữ lý tính. 
Chữ "hơn" ở đây không nên hiểu theo nghĩa cộng 


150 MARTIN HEIDEGGER 


thêm vào, làm như thể định nghĩa có truyền về con 
người vẫn phải được xem là sự quy định nền tång, để 
rồi sau đó nói rộng ra chỉ bằng cách tháp thêm vào 
cái tính chất hiện sinh. Chữ "hơn" có nghĩa: uyên 
nguyên hơn, và do đấy tinh yếu hơn trong tính thể. 
Nhưng ở đây ta thấy ấn ngữ hiển bày: con người hiện 
thể trong tình cảnh bị-quäng-ném, bị-vứt-vào. Điều 
này có nghĩa là: xét như là tương thể xuất tính thể 
của Tính thể, con người càng vượt bỏ được animal 
rationale (con vật có lý tính) chừng nào, thời con 
người càng ít liên hệ với con người tự lãnh hội minh 
khởi tù chủ thể tính chừng ấy. Con người không phải 
là chủ nhân của vật thể. Con người là Кё mục tü 
chăn giữ Tính thể. Trong chữ "ít" nói trên, con người 
chàng hề thua thiệt mất điều gì, mà trái lại cồn 
thắng lợi, bằng cách đạt đến chân lý của Tính thể. 
Соп người thắng đạt được sự thanh bàn tình yếu của 
kẻ muc tử mà phẩm giá cao vời nằm ở chỗ: được triệu 
vời kêu gọi bởi chính Tính thể, để canh giữ chân lý 
của Tính thể. Lời kêu gọi này vang đến như sự dự 
phóng nơi đó khởi nguồn tính thể-bị-quăng-ném của 
hiện tính thể (Dasein). Trong tính thể xét theo bình 
diện lịch-sửủ-tính-thể-học của con người, соп người là 
vật thể mà tính thể của nó xét như là xuất tính thể, 
nằm ở chá: con người lưu ngụ trong tính chất cận kể 
сап gũi của Tính thể. Con người là kẻ láng giầng 
thân cận của Tính thể. 

Nhưng chắc từ lâu, ông đã sẵn sàng chất vấn tôi 
ràng: một tư tưởng như thế chẳng suy tư đến 
humanitas (nhân tính) của homo humanus (nhân 


THU VỀ NHÂN BẢN CHÙ NGHĨA 151 


tính nhân)? Tư tưởng ấy há chăng suy tư đến 
humanitas này theo một ý nghĩa còn rốt ráo quyết 
liệt hơn là bất luận một nền siêu hình học nào đã 
từng suy tư từ trước đến nay và đã không có đủ khả 
năng để suy tư? Бау há chẳng phải là một "chủ 
nghĩa nhân bản" theo nghĩa mạnh nhất của từ ngữ 
này? Cố nhiên là thế. Chính chủ nghĩa nhân bản 
mới suy tư nhân tính con người khởi từ tính chất 
cận kể gần gũi với Tính thể. Nhưng cũng đồng thời 
chính chủ nghĩa nhân bản mới động cập đến chẳng 
phải là con người, mà là thể tính lịch sử của con 
người trong nguyên lai của thể tính đó giữa lòng 
chân lý Tính thể. Nhưng lúc bấy giờ, xuất tính thể 
của con người há chẳng đồng thời nhập cuộc? Cố 
nhiên là thế. 

Trong cuốn Sein und Zeit (tr.38) đã có nói rằng 
mọi câu hỏi triết học đều "quy dân về với xuất tính 
thể". Nhưng xuất tính thể (Ehsistenz) nói ở đây 
chẳng phải là thực tại tính của ego cogito (ngã thể 
suy tưởng - tôi tư duy). Nó cũng chắng phải chỉ là 
thực tại tính của những chủ thể cùng chung nhau 
sản xuất cho nhau và do đấy, đạt đến tự thể của 
mình. Khác biệt triệt để ở điểm ấy với mọi existentia 
và "existence", "Ekbsistenz" là sự an cư lưu ngụ xuất 
thể trong tính chất gần gũi cận lập của Tính thể. Nó 
là sự dụng tâm cảnh giới, nghĩa là sự ưu tư của Tính 
thể. Chính bởi vì trong Tư tưởng đó, ta cần phai suy 
tư đến một сал gì đơn giản vô ngần, mà tư tưởng bằng 
biểu tượng vốn được truyền thống chấp nhận như là 
triết học mới cảm thấy biết bao là khó khăn lúng 


152 MARTIN HEIDEGGER 


túng. Duy có điĉu nỗi khó khăn đó không nằm ở chỗ 
ta phải nhiếp tâm đến một ý nghĩa đặc biệt sâu xa, 
cũng chẳng nằm ở chỗ ta phải tạo dựng nên những ý 
niệm phức tạp. Đúng hơn, nó tự ẩn khuất trong tiến 
trình thối lui, làm cho tư tưởng chạm đến một vấn đề 
mà chính là sự thể nghiệm, và làm cho moi ý kiến 
quen thuộc về triết học đều là vô bổ. 

Đâu đâu người ta cũng lập di lập lại là dự định 
của Sein und Zeit đã sa vào một ngõ cụt. Chúng ta 
hãy để yên ý kiến ấy qua một bên. Cái tu tưởng vừa 
rut rë do dám vài bước trong tác phẩm đó, giữ đây 
hãy còn bị bỏ lửng. Nhưng có ]ë trong khoảng thời 
gian đó, tư tưởng ấy đã tiến dịch lại gần Sự thể 
(Sache) của nó hơn một chút. Tuy thế, bao lâu mà 
triết học chỉ thường xuyên loại bỏ khói bản thân 
mình mọi khả tính đạt đến Sự thể của Tư tưởng (die 
Sache des Denkens), tức là chân lý Tính thể, thì cố 
nhiên là bấy lâu tư tưởng còn thoát được hiểm họa bị 
gẫy vụn tan tành vì tính chất cứng rắn của Sự thể 
của Tư tưởng. Chính vì lề đó, sự kiện "triết lý" về 
thất bại thì bị ngăn cách bằng cả một hố thắm với 
một Tư tưởng tự mình thất bại. Giả sử có một ai có 
hạnh vận đạt đến một Tư tưởng như thế, thì chẳng 
có gì là bất hạnh trong đó cả. Người đó chỉ đón nhận 
món quà tặng độc nhất mà Tính thể có thể gởi đến 
cho Tư tưởng. 

Nhưng phải nói thêm điều này; Sự thể của Tư 
tưởng không đạt đến được chỉ vì sự kiện người ta ba 
hoa bàn tán về "chân lý của Tính thể" và "Lịch sử 
của Tính thể". Điều đáng kể chỉ là: chân lý của Tính 


THU VỀ NHÂN BẢN CHU NGHĨA 153 


thể đi đến với Ngôn ngữ, và Tư tưởng đạt đến Ngôn 
ngữ này. Có lẽ, lúc bấy giờ Ngôn ngữ sẽ ít đòi hỏi sự 
diễn tả vội vàng cho bằng một sự Im lặng đúng cơ 
duyên. Nhưng ai trong chúng ta, những con người 
thời đại, có thể hình dung ra được rằng những ý định 
suy tư của chúng ta đang ở lãnh địa của mình là khi 
những ý định suy tư ấy bước đi trên nẻo đường của 
Im lặng? Nếu bước di cho đủ xa, có lẽ tư tưởng chúng 
ta có thể báo hiệu chân lý Tính thể và báo hiệu chân 
lý ấy như cái gì cần phải được suy tư. Như thế, tư 
tưởng vượt thoát khỏi ý kiến và sự phỏng đoán thông 
tục và được đặt vào trong công việc thủ công của chữ 
viết, đã trở thành hiếm hoi ngày hôm nay. Những sự 
việc trong đại, ngay cả khi chúng không được ấn định 
cho thiên thu, cũng sẽ hiện đến vào đúng giờ của 
chúng, dẫu đấy có là một giờ phút muộn màng. 

Về vấn аё tìm hiểu xem lãnh địa của chân lý 
Tính thể có phải là một ngõ cụt không lối thoát, hoặc 
là chiều kích tự do tự tại trong đó tự do vận dụng 
tính thể của mình, thì mỗi người đều có thể quyết 
đoán được, khi chính họ đã nỗ lực bước đi trên con 
đường đã chỉ dẫn hay, tốt hơn nữa, là khi họ đã khai 
phá một con đường tốt đẹp hơn, nghĩa là phù hợp với 
vấn để. Ó trang gần cuối cuốn Sein und Zeit (tr. 437), 
người ta có thể đọc thấy những câu sau đây: "Cuộc 
tranh luận liên quan đến giải minh Tính thể (tôi 
không nói đến vật thể cũng không nói đến tính thể 
con người) không thể được kết thúc, bởi ui cuộc tranh 
luận ấy hãy còn chưa được khởi sự. Và người ta cũng 
lại không thể cưỡng bách việc tranh luận ấy bằng sức 


154 MARTIN HEIDEGGER 


manh, nhưng để khai mào một cuộc tranh luận, thì 
ta vẫn còn phải tự chuẩn bị cho cuộc tranh luận. 
Khảo cứu này chỉ nhằm bước tới mục tiêu độc nhất 
đó”. Hiện nay, vào hai mươi năm sau, những câu này 
vẫn còn giá trị. Vậy thì, trong làn ánh sáng lung linh 
vừa đến, chúng ta hãy ở lại trên con đường này, như 
những lữ khách đang bước di về chốn Lân cận của 
Tính thể. Câu hỏi mà ông đặt ra giúp xác định rõ con 
đường ấy là con đường gì. 

Ông hỏi tôi: Comment redonner un sens du mot 
"Humanisme"? Làm thế nào tái ban cho "chủ nghĩa 
nhân bản" một ý nghĩa? Câu hỏi này chẳng những 
chỉ giả thiết rằng ông muốn duy trì bốn chữ "chủ 
nghĩa nhân bản", mà còn thú nhận rằng bốn chữ ấy 
đã mất đi ý nghĩa. 

Nó đã mất hết ý nghĩa vì người ta đã biểu rằng 
tính thể của chủ nghĩa nhân bản là siêu hình học, và 
hiện giờ điều ấy có nghĩa là chàng những siêu hình 
học không nêu lên câu hỏi về chân lý của Tính thể 
mà còn ngăn сап không cho đặt ra câu hỏi Ấy được, 
chừng nào siêu hình học còn đắm chìm trong sự lăng 
quên Tính thể. Nhưng chính cái tư tưởng đưa đến 
chỗ thâm nhập sâu xa vào tính thể của chủ nghĩa 
nhân bản như thế, đồng thời đã đưa dẫn ta đến chỗ 
suy tư một cách uyên nguyên hơn về tính thể của con 
người. Đối diện với cái humanitas (nhân tính) có tính 
chất tinh yếu hơn trên kia của komo humanus (nhân 
tính nhân) hiển dựng cái khả tính tái ban cho bốn 
chữ chủ nghĩa nhân bản một ý nbhhĩa lịch sử, cổ xưa 
hơn bất luận ý nghĩa cổ xưa nào mà người ta có thể 


THƯ VỀ NHÂN BẢN CHU NGHĨA 155 


đưa ra về mặt biên niên sử. Khi tôi nói đến chuyện 
tài ban cho chủ nghĩa nhân bản một ý nghĩa, thì 
không nên hiểu rằng tự bản thân nó "chủ nghĩa nhân 
bản" là thiếu ý nghĩa và chỉ là một flatus vocis thuần 
túy. Chữ "nhân" (humanum) trong chủ nghĩa nhân 
bản chỉ thị nhân tính (humanitas), tính thể của con 
người. Chữ "chủ nghĩa" chỉ thị rằng tính thể con 
người phải được xem là tinh yếu. Бау là ý nghĩa mà 
chữ chủ nghĩa nhân ban có được, xét như nó là chữ 
nghĩa. Trả lại, ban cho nó một ý nghĩa, chỉ có thể có 
nghĩa là: quy định lại ý nghĩa của từ ngữ. Điều này 
dòi hôi trước tiên người ta phải thể nghiệm tính thể 
của con người một cách uyên nguyên hơn, để sau đó 
chứng tó rằng trong chừng han nào, theo thể điệu 
của nó, tính thể ấy hiện thể theo định phận của nó. 
Tính thể của con người nằm trong xuất tính thể 
(Eksistenz). Chính xuất tính thể là điều quan trọng 
tỉnh yếu, nghĩa là khởi từ chính Tính thể, xét như 
Tính thể triệu vời kêu gọi con người như kẻ xuất thể 
để cẩn tâm canh giữ chân lý của Tính thể, nhằm đến 
chính chân lý ấy. Từ đấy, "chủ nghĩa nhân bản" - nếu 
chúng ta quyết định duy trì chữ này - có nghĩa: tính 
thể của con người là tỉnh yếu cho chân lý của Tính 
thể, và tinh yếu đến nỗi kë từ nay không phải con 
người chỉ xét như là con người mới là vấn dë quan 
trọng. Như thế chúng ta suy tư một "chủ nghĩa nhân 
bản" thuộc một loại kỳ lạ. Chữ này là một hạn từ 
"lucus a non 1исепао". 

Cái chủ nghĩa nhân bản chống lại mọi chủ nghĩa 
nhân bản di trước nó, nhưng không vì thế, mà lại 


156 MARTIN HEIDEGGER 


làm phát ngôn viên cho su phi nhân, ta còn goi nó là 
"chủ nghĩa nhân ban" được chăng? Và gọi thế có lẽ 
chỉ vì lợi ích duy nhất này là: khi tham dự vào việc 
sử dụng nhãn hiệu ấy, nó sẽ đưa chúng ta hội nhập 
vào những trào lưu nối bật đang ngạt thở trong chủ 
trương chủ quan siêu hình và đã đấm chìm trong sự 
lãng quên Tính thể. Hoặc giả, do một sự chống đối 
công khai đối với "chủ nghĩa nhân bản", tư tưởng há 
chẳng nên đánh liều thể nghiệm một sức thúc đẩy, 
sau cùng có thể đưa tới chỗ truy nhận humanitas 
(nhân tính) của homo humanus (nhân tính nhân) và 
cái đứng ra làm nền tảng cho nhân tính đé? Như 
thế, nếu са duyên hiện tại của lịch sử thế giới đã 
dẫn đưa tới đó, mới có thể bừng dậy một suy tư 
chàng những chỉ có thể suy tưởng đến con người, mà 
còn suy tưởng đến "bản tính" con người, chẳng 
những "bản tính" nhưng một cách uyên nguyên hơn 
nữa, còn suy tưởng đến Chiêu kích (Dimension) 
trong đó tinh thể con người - được quy định từ chính 
Tính thể, - an cư tịnh lập. Nhưng có lẽ tốt hơn là 
chịu đựng thêm ít lâu nữa và để cho tự chúng kiệt 
lực chậm chạp, những sai lầm không thể tránh được 
trong lối giải thích mà hành trình của tư tưởng 
trong thành tố của Thể tính và Thời tính (Sein und 
Zeit) mặc phải. Những sai lầm trong khi giải thích 
này là phan ánh tự nhiên của những gì người ta đã 
đọc hay đã chỉ suy tư sau đó, về điều mà ngay trước 
khi đọc người ta tưởng rằng mình đã biết rõ rồi. Tất 
cả những sai lầm đó đều có cùng một kiến trúc và 
cùng một nền tang. 


'THU VË NHÀN BÁN CHÚ NGHÍA 157 


Bởi vi Tư tưởng ấy chống lại "chủ nghĩa nhân 
bản", người ta e sợ nó là một sự biện hộ cho điều phi 
nhân và một sự xưng tụng tính chất tàn bạo dã man. 
Bởi vì còn có gì "hợp luận \у" hơn điều này là: đối với 
kẻ nào phủ nhận chủ nghĩa nhân bản, chẳng còn lối 
thoát nào khác là thú nhận sự mọi rợ dã man? 

Bởi vì Tư tưởng ấy chống lại "luận lý", người ta 
tin rằng khi thoái nhượng tính chất nghiêm mật của 
tư tưởng, nó đòi hôi thay vào đó sự tự chuyên tự đoán 
của những bản năng, những tình cảm và như vậy 
phải tuyên bố "chủ nghĩa phi lý" là điều thiết thực. 
Bởi vì còn gì "hợp luận lý" hơn điều này là: Кё nào 
tuyên bó chống lại cái gì hợp lý thì phải bảo vệ cái gì 
bất hợp lý? 

Bởi vì Tư tưởng ấy chống lại những "giá ігі", 
người ta đâm ra kinh hoàng khi khảo sát đến một 
triết học bë ngoài dám khinh bỉ những tài sản cao vời 
nhất của nhân loại. Bởi vì còn gì "hợp luận lý" hơn 
điều này là: một tư tưởng phủ nhận những giá trị 
nhất thiết phải tuyên bố rằng vạn sự là vô giá trị? 

Vì bảo rằng tính thể con người nằm trong "Tại 
thế tính" (In dđer-Welf-seim), người ta liên cho rằng 
con người như thế là đã bị giản lược thành một thể 
tính thuần túy của Cõi-bên- này, điều đó làm cho 
triết học bị chìm đắm trong chủ trương duy nghiệm. 
Bởi vì còn gì "hợp luận lý" hơn điều này là: bất luận 
kế nào xác nhận Thế-giớitính (Welhchber) của 
Tính-thể-con-người (Menschsein) thì ké đó chỉ coi 
trong giá trị của Cõi-bên- này, phủ nhận Cõi-bên-kia 
và khước từ mọi "Siêu việt 0161"? 


158 MARTIN HEIDEGGER 


Vì quy dàn vë lời tuyên bố của Nietzsche về "Cái 
chết của Thượng đế", người ta liên xem một thái độ 
như thế là vô thần. Bởi vì còn gì "hợp luận lý" hơn 
điều này là: bất luận kë nào đã thể nghiệm "Cái chết 
của Thượng đế", đều là kë đánh-mất-Thượng- đế? 

Bởi vì trong tất cả những gì vừa nói, đầu đâu Tư 
tưởng cũng chống lại điều mà nhân loại xem là cao 
đại và linh thiêng, nên người ta cho là nền triết học 
này rao giảng một "chủ nghĩa hư vô" vô trách nhiệm 
và phá hoại. Bởi vì còn gì "hợp luận lý" hơn điều này 
là: bất luận kê nào mà nơi đâu cũng phủ nhận Vật 
hiện thể chính thực theo 161 đó, thì kẻ ấy tự đặt mình 
về phía Không-vật-hiện-thể (Nichtseiende) và loan 
báo hư vô thuần tuý là ý nghĩa của thực tại? 

Nhưng mà thực sự đã xảy ra chuyện gì? Người 
ta nghe nói đến "chủ nghĩa nhân bản", "luận lý học", 
những "giá trị", "thế giới", "Thượng đế”. Rồi người ta 
nghe nói đến một sự chống đối lại những thực thể 
ấy. Người ta truy nhận yếu tố tích cực nơi chúng và 
người ta xem chúng như là chính yếu tố tích cực. 
Điều được phát biểu chống lại những thực tế đó, ít 
ra như là người ta thuật lại vì đã "nghe nói" đến và 
không chú tâm khảo sát thận trọng, thì người ta 
liên xem điều ấy như là sự phủ định những thực thể 
đó, bằng cách nhìn thấy sự phủ định đó yếu tố "tiêu 
cuc" theo nghĩa cái gì mang tính chất phá hoại. Tuy 
vậy, ở đâu đó trong cuốn Sein und Zeit, đã nói đến 
một cách rõ ràng về "sự phá hủy theo phương pháp 
hiện tượng học". Khởi từ cái luận 1ў mà người ta 
không ngớt у1ё dẫn, và khởi từ rato (lý tính), 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 158 


người ta tin rằng cái gì không là tích cực thì là tiêu 
cực, cái gì không là tích cực sẽ đưa đến chỗ khước từ 
lý tính và như thế xứng đáng bị bêu xấu, sỉ nhục 
như là một đối tượng cần phải bài xích không chút 
tiếc thương. Người ta quá thấm nhuần tiêm nhiễm 
"luận lý học" đến độ vội vã xếp vào trong những đối 
lập thể cần phải vất bỏ, tất cả những gì trái chống 
lại với cơn mê ngủ mơ màng từ nhiệm của công 
luận. Tất cả những gì không được đính chặt vào cái 
yếu tố tích cực quen thuộc và được nâng niu, thì 
người ta liền lập tức vất nó rơi tòm vào trong chiếc 
hố đào sẵn của sự phủ định thuần túy, sự phủ định 
khước bác cự tuyệt tất cả, để kết thúc trong hư vô và 
như thế là hoàn toàn tất hư vô chủ nghĩa. Trên nẻo 
đường luận lý đó, người ta làm cho tất cả đều chìm 
dám vào trong một chủ nghĩa hư vô mà họ đã tự tay 
mình tạo nên nhờ sự trợ lực của luận lý học. 

Nhưng, sự dôi nghịch mà một tư tưởng dựng nên 
đối với công luận quen thuộc, có nhất thiết phải dẫn 
tới sự phủ định thuần túy và dẫn tới yếu tố tiêu cực 
hay không? Trong thực tế, điều ấy chỉ xảy ra (và lúc 
bấy giờ, nó хау ra theo một lối không thể tránh thoát 
được và có tính cách chung quyết, nghĩa là không có 
một lối thoát tự do nào mó ra một cái gì khác), nếu 
như một cách tiên quyết người ta đã xem công luận 
ấy như là "yếu tế tích cực" và khởi từ yếu tố tích cực 
đó, người ta vừa quyết định một cách tuyệt đối vừa 
hoàn toàn phủ nhận địa vực của những sự đối nghịch 
mà người ta có thể gặp phải. Một cách thái hành sự 
như thế ng:::¬ che giấu sự từ khước không chịu suy 


160 MARTIN HEIDEGGER 


tư điều mà người ta đã tiên quyết xem như là "tích 
cực", cũng như sự lập định và sự đối lập mà trong đó 
họ tin rằng mình đã thoát ra khổi được. Do một sự 
quy chiếu thường xuyên về với cái gì hợp luận lý, 
người ta tạo ra được cái vẻ như là người đã dấn bước 
vào Con đường tư tưởng, trong khi thật ra họ đã phủ 
nhận Con đường đó. 

Xác quyết rằng sự chống đối "chủ nghĩa nhân 
bản" tuyệt nhiên chẳng hë bao hàm sự bảo vệ cái 
gì phi nhân, mà trái lại còn mở ra những thông lô 
khác, là một xác quyết mà người ta có thể thiết. định 
nên trong vài dòng vån tắt. 

Khoa "luận lý học" lĩnh hội tư tưởng như là biểu 
tượng về vật hiện thể trong tính thể của vật hiện thể, 
tính thể mà biểu tượng tự ban cho mình trong tính 
chât tổng quát của ý niệm. Nhưng còn bản chất của 
suy tư về chính Tính thể, nghĩa là của Tư tưởng suy 
tư đến chân lý Tính thé, bản chất ấy là gì? Tư tưởng 
đó là tư tưởng mà lần đầu tiên đã đạt đến thể tính 
uyên nguyên của Logos. Nơi Platon và Aristote, 
người sáng lập nên "luận lý học", Logos ãy bị che 
khuất và bị hoàn toàn trầm điệt. Tư tưởng chống lại 
"luận lý học" không có nghĩa là khuất tâm bảo vệ 
điểu phi luận lý, nhưng chỉ có nghĩa: trong sự suy 
tưởng của mình, quay trở về với Logos và quay về với 
thể tính của logos y như thể tính đó đã từng hiện lộ 
vào buổi sơ nguyên của tư tưởng, nghĩa là rốt cuộc, 
chịu bỏ công khó nhọc chuẩn bị cho một sự Suy tưởng 
như thế. Nào có ích gì tất cả những hệ thống luận lý 
học hiện giờ vẫn còn chỉ chít vì tất cả những ñệ thống 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 161 


ấy đều bắt đầu bằng cách trốn tránh nhiệm vụ đặt ra 
một cách tiên quyết trước tất са mọi sự, câu hỏi về 
thể tính của Logos, - và như thế là chúng chẳng biết 
mình đang làm cái gì nữa. Nếu muốn xoay ngược lại 
những vấn nạn - một điều hiển nhiên rất vô bổ - thời 
người ta sẽ có thể bảo với lý lẽ còn vững chãi hơn: chủ 
trương phì lý, xét như là sự khước từ lý tính (ratio), 
hiện đang thống ngự mà không ai hay biết và phi bác 
được, trong chính sự biện hộ cho "luận lý học" bởi vì 
luận lý học tưởng là có thể lấn tránh một sự suy 
niệm về Logos và về thể tính của lý tính (ratio), một 
lý tính dựa nền trên Logos. 

Tư tưởng chống đối lại những "giá trị" không chủ 
trương rằng tất cả những gì mà người ta tuyên bố là 
những "giá trị" - như "văn hóa", "nghệ thuật", "khoa 
học", "phẩm giá con người", "thế giới" và "Thượng đế" 
- đều vô giá trị. Nói đúng hơn, rốt lại, ta nên nhìn 
nhận rằng hành vi xác định một cái gì đó như là "giá 
trị" mới chính là điều tước đoạt mất đi phẩm giá của 
cái được lượng giá như thế. Tôi muốn nói rằng sự 
thẩm định một điều gì đó như là giá trị chỉ khai mó 
cho cái gì được định giá xét như là đối tượng cho sự 
lượng 'giá của con người. Nhưng, tính thể nguyên 
tính của cái gì được định giá đó không được tát cạn 
trong đôi tượng tính (Gegenstãndigbe#) của nó, lại 
càng không phải như thế nếu như khách thể tính 
(Gegenstandlichkei) mang tính chất của giá trị... 
Ngay cả khi định giá một cách tích cực, mọi hành vì 
giá trị hóa đều cũng chỉ là một sự chủ thể hóa. Mọi 
hành vi giá trị hóa đều không để cho Vật hiện thể 


162 MARTIN HBIDEGGER 


được hiện tính (Es lãs§t das Seiende nicht: sein) mà 
chỉ làm cho Vật hiện thể đó có giá trị, xét như nó là 
đối tượng cho tác hành (Tun) của mình. Sự chú tâm 
kỳ dị nhằm chứng minh khách thể tính của những 
giá trị, sự chú tâm ấy không biết rõ mình đang làm 
gì. Tuyên bố rằng "Thượng đế" là "Giá trị сао cả 
nhất" tức là làm hạ giá thể tính của Thượng đế. Ở 
đây cũng như mọi chỗ khác, tư tưởng theo cách thái 
của những giá trị là một lời báng bổ nặng nề nhất có 
thể được suy tưởng đến để chống lại Tính thể. Như 
thế, suy tư chống lại những giá trị không có nghĩa là 
tuyên bế ầm ï sự vắng mặt của giá trị và tính cách 
hư vô (Nichtigkeit) của Vật hiện thể, mà chính là: 
chống lại sự chủ thể hóa (die Subjektivierung) biến 
vật hiện thể thành một đối thể (Objekt) thuần túy, là: 
mang đến trước Tư tưởng, Khoáng lâm của chân lý 
Tính thể (die Lichtung der Wahrheit des Seins). 

Sự quy chiếu về với "tại thế tính" (In-der-Welt- 
sein) như là đặc trưng nền tảng của humanitas 
(nhân tính) của homo humanus (nhân tính nhân) 
không có ý chủ trương rằng con người chỉ là một 
vật thể tính "nội thế" (nằm trong thế giới) hiểu 
theo nghĩa Ky-tó giáo, nghĩa là một thể tính quay 
lưng lại với Thượng đế và hoàn toàn bị tách biệt với 
"Siêu việt giới" (der Trưnszendenz). Qua từ ngữ 
"Siêu việt giới", người ta muốn nói lên điều mà, để 
cho rõ ràng hơn, ta nên gọi là "Siêu việt thể" (das 
Transcendente). Siêu việt thể là Vật hiện thể siêu 
cảm giác. Siêu việt thể được ban phát như là Vật 
hiện thể cao cả nhất, theo nghĩa là nguyên nhân đệ 


THU VỀ NHÂN BÁN CHỦ NGHĨA 183 


nhất của mọi vật hiện thể. Thượng đế được suy 
tưởng như là nguyên nhân đệ nhất đó. Nhưng, trong 
diễn ngữ "tại thế tính" (In-der-Welt-sein), chữ Thế 
giới (Welt) tuyệt nhiên chẳng chỉ thị vật hiện thể 
trần thế chống đối lại với thiên giới, cũng chẳng chỉ 
thị ý nghĩa "nội thế" đối nghịch với "tâm linh". Trong 
sự quy định đó, "thế giới" tuyệt đối chẳng chỉ thị một 
vật hiện thể cũng chẳng chỉ thị bất luận lĩnh vực 
nào của vật hiện thể, mà là chỉ thị khai thể tính của 
Tính thể (die Offenheit des Seins). Con người hiện 
thể, và con người hiện thể như là người, bao lâu con 
người là xuất thể tính (der Ek-sisfierende). Соп 
người an lập trong sự xuất thể hướng đến khai thể 
tính của Tính thể, khai thể tính này là chính Tính 
thể: với tư cách là cái đứng ra phóng thể, Tính thể 
thu đoạt được thể tính con người bằng cách phóng 
ném thể tính ấy vào trong sự "ưu tâm" (die Sorge). 
Bi phóng ném như thế, con người an lập trong Khai 
thể tính của Tính thể. "Thế giới" là Khoáng lâm soi 
chiếu của Tính thể (die Lichtung des Seins) trong đó 
và hướng về Khoáng lâm soi chiếu đó, con người khỏi 
diện lộ xuất từ giữa lòng thể tính bị phóng ném của 
con người. "Tại thế tính" (ïn-der-Weli-sein) gọi lên 
thể tính của xuất tính thể (das Wesen der Ebsistenz) 
đối mặt với Chiều kích được soi chiếu hiện bày, khởi 
từ Chiều kích đó, "xuất" (das "EE") của xuất tính thể 
(Eksistenz) mới hiển bày phơi mở ra. Được suy tưởng 
khởi từ xuất tính thể, thì theo một lối nào đó "thế 
giới" chính là "cõi bên kia" ô giữa lòng xuất tính thể 
và vì xuất tính thể. Chẳng bao giờ con người trước tiên 


164 MARTIN HEIDEGGER 


là con người ở bën này của thế giới như là "chủ thể", 
dẫu người ta có hiểu chữ "chủ thể" này như là "tôi" 
hay như là "chúng ta". Cũng chẳng bao giò con người 
trước tiên là và chỉ là một chủ thể mà đồng thời cũng 
sẽ có tương quan thường xuyên với những đối thể, đến 
độ thể tính con người sẽ nằm trong mối tương quan 
chủ thể - đối thể. Đúng hơn, tiên vàn trong thể tính 
của mình, con người là xuất thể tính hướng đến Khai 
thể tính của Tính thể (eksistent in die Offenheit des 
Seins), chỉ duy Khai thể (das Offene) ấy mới soi chiếu 
"Khoảng giữa" (das "Zwischen") trong đồ một "tương 
quan" giữa chủ thể với đối tượng mới có thể "hiện thể". 

Mệnh đề: Thể tính con người nằm trong tại - 
thế - tính (das Wesen des Menschen beruht auf dem 
In-der-Welt-Sein) cũng chẳng quyết định coi thử 
xem, theo nghĩa thần học - siêu hình học, con người 
có là một thể tính (Wesen) chỉ tuyệt đối thuộc về 
cõi-bên- này, Һау соп người có thuộc vào cõi-bên- 
kia hay chăng. 

Vì những lý lẽ đó, với sự quy định xuất thể tính 
(der existenzialen Bestimmung) về thể tính con 
người, ta hãy còn chưa quyết định về “hiện hữu của 
Thượng đế" hay về sự "vô thể tính" (Nichtsein) của 
Thương đế, cũng như chưa quyết định gì về tính chất 
khả hữu hay bất khả hữu của những thần linh. Vì 
vậy, chẳng những là một điều hấp tấp, mà còn lầm 
lẫn nữa ngay trong diễn trình của nó, khi chủ trương 
ràng sự giải thích thể tính con người khởi từ mối 
tương quan giữa thể tính đó với chân lý của Tính thể 
là một chủ nghĩa vô thần. Sự phân loại đầy độc đoán 


THƯ VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 165 


này lại càng biểu lộ một sự thiếu chú tâm trong khi 
đọc sách của tôi. Người ta chẳng hề lưu tâm đến sự 
kiện là, ngay từ năm 1929, tác phẩm Vom Wesen des 
Grundes (tr. 28, chú thích 1) đã mang những dòng 
này: "Sự giải thích tính thể học về Hiện tính thể 
(Dasein) như là Tại-thế-tính (n-der-Welt-Sein) chẳng 
hề quyết định, dầu một cách tích cực hay tiêu cực, 
xác nhận hay phủ nhận, về tính thể khả hữu cho 
Thượng đế. Nhưng cố nhiên, sự giải minh Siêu việt 
giới (der Transzendenz) sẽ cho phép ta lần đầu tiên 
có được một ý niệm đây dú vê Hiện tính thể, nhò dó 
từ nay người ta có thể tự hỏi về bản chất mối tương 
quan giữa Thượng đế và Hiện tính thể, trên bình 
diện tính thể luận". Giờ đây, nếu như thường lệ, vẫn 
suy tư một cách thiển cận đến lời ghi chú nói trên, 
thời người ta sẽ tuyên bố: nền triết học này không 
quyết định bênh vực hay chống lại Thượng đế. Triết 
học ấy nằm trong thái độ lãnh đạm dung dưng. Vấn 
đề tôn giáo không gợi su chú tâm của nó. Thế mà, 
một chủ trương dùng dưng lãnh đạm như vậy lại là 
môi ngon cho hư vô chủ nghĩa. 

Song lẽ, đoạn văn vừa trích dẫn có rao giảng chủ 
trương dừng dưng lãnh đạm hay chăng? Vì lý do gì 
mà ngay từ thời đó, một vài chữ nhất định và chỉ vài 
chữ đó thôi, đã được in nghiêng để nhấn mạnh trong 
lời ghi chú? Så dí như thế là chỉ cốt nêu rõ ràng: Tư 
tưởng tu tưởng khởi từ vấn để nhằm đến chân lý 
Tính thể thì truy vấn một cách uyên nguyên hơn là 
khoa siêu hình học có thể truy vấn. Chỉ khởi từ chân 
lý của Tính thể, ta mới suy tư được thể tính của Linh 


166 MARTIN HEIDEGGER 


thể. Chỉ khỏi từ thể tính của Linh thể, ta mới suy tư 
được thể tính của Thần tính. Chỉ trong ánh sáng của 
thể tính của Thần tính, ta mới có thể suy tư và nói 
lên được ý nghĩa như danh từ "Thượng đế". Điều 
trước tiên là chúng ta há chàng nên сап trọng lĩnh 
hội và có thể hiểu rõ tất cả những từ ngữ ấy, nếu 
chúng ta muốn với tư cách là những con người, nghĩa 
là với tư cách là những thể tính xuất tính thể, thể 
nghiệm một mối tương quan giữa Thượng đế và con 
người? Làm thế nào con người ở giai đoạn lịch sử 
hiện tại của thế giới lại có thể tự truy vấn một cách 
nghiêm trang đứng đắn và chính xác xem thử 
Thượng đế tiến gần lại hay lấn ra xa khuất, khi mà 
trước tiên con người ấy không dám kết buộc tư tưởng 
mình vào trong Chiều kích mà chỉ trong đó ta mới có 
thể nêu ra câu hỏi ấy được? Chiêu kích ấy là Chiều 
kích của Linh thể, một Chiều kích - xét như là Chiều 
kích - thì đã khép kín, khi mà Khai thể (das Offene) 
của Tính thể chưa được phơi bày soi tổ và chưa gần 
gūi сап Кё với con người trong Khoáng lâm soi chiếu 
(Lichtung) của nó. Có lẽ đặc điểm nổi bật của thời đại 
này trên thế giới là sự khép kín của Chiều kích của 
Linh thể (in dem Heilen). Có 18 chính cái đó mới là 
tai ương (Unheil) độc nhất. 

Tuy thế, qua chỉ dẫn ấy, cái Tư tưởng báo biểu 
chân lý Tính thể như là cái-cần-phải-được-suy-tư, 
chẳng hề muốn xếp mình vào hàng ngũ hữu thần. Tư 
tưởng ấy chắng có thể hữu thần hơn vô thân. Và như 
thế, không phải vì một thái độ dùng dưng lãnh đạm, 
mà bởi vì Tư tưởng ấy để tâm đến những giới hạn 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 167 


được ấn định cho Tư tưởng xét như là Tư tưởng, và bi 
giới hạn như thế chính là vì cái tự ban phát cho Tư 
tưởng như là Cái-đáng-được-suy-tưởng-đến: chân lý 
của Tính thể. Bao lâu Tư tưởng còn lưu tâm kiên trì 
với sứ mệnh của mình, thì vào giai đoạn hiện thời 
của chúng ta trong số mệnh thế giới, Tư tưởng sẽ ban 
cho con người một huấn lệnh (Weisung) cho Chiều 
kích uyên nguyên của sự lưu ngụ lịch sử của con 
người. Khi nói lên chân lý của Tính thể như thế, Tư 
tưởng được hoàn phục quy hồi về với cái gì có tính 
chất yếu hơn tất cả mọi giá trị và mọi vật hiện thể. 
Tư tưởng không vượt bỏ siêu hình học bằng cách vượt 
lên khỏi siêu hình học, nghĩa là bằng cách leo lên cao 
hơn nữa để thành tựu nó ó một điểm nào đó, mà là 
bằng cách đi xuống trở lại cho đến tận tính chất cận 
kề gần gũi của cái cận kë gần gũi nhất. Nhất là nơi 
nào mà con người đã lạc lõng trong su hướng vọng 
lên cao về chủ thể tính, thì sự đi xuống lại càng khó 
khăn và nguy hiểm hơn sự đi lên. Sự đi xuống đưa 
dẫn đến sự nghèo nàn khiêm bần của xuất tính thể 
của homo humanus (nhân tính nhân). Trong xuất 
tính thể (E&sistenz), lãnh vực của homo animalis 
(vật tính nhân) đã bị bó rơi. Ủy quyền tối thượng của 
lĩnh vực này là nën tang cùng căn cơ (Grund) xa xôi, 
gián tiếp, cho sự mù quáng lẫn sự chuyên đoán của 
điều mà người ta рап cho tên là chủ trương duy sinh 
vật học, và của са điều mà người ta biết đến dưới 
nhãn hiệu chủ nghĩa thực dụng. Suy tư chân lý của 
Tính thể, tức là đồng thời suy tư humanitas (nhân 
tính) của homo humanus (nhân tính nhân). Điều 


168 MARTIN HEIDEGGER 


dáng kë ở đây, chính là humanitas (nhân tính) phục 
vụ cho chân lý của Tính thể, chứ không phải là chủ 
nghĩa nhân bản theo nghĩa siêu hình học. 

Nhưng ở điểm này, nếu ñumanitas (nhân tính) tỏ 
ra là tính yếu cho tư tưởng về Tính thể, thì khoa 
"tính thể học" (die "Onfologie") há chẳng cần được 
hoàn bị bằng khoa "đạo đức học" (die "Ethik") Һау 
sao? Bởi đó, nỗ lực được Ông diễn tả trong câu này há 
chẳng hoàn toàn thiết yếu; "Ce que je cherche à faire, 
depuis longtemps déjà, c'est préciser le rapport d'une 
ontologie avec une éthique possible"? 

Ít lâu sau khi cuốn Sein und Zeit được ăn hành, 
một người bạn trẻ đã hỏi tôi: "Khi nào ông mới viết 
một đạo đức học?". Nơi nào mà thể tính con người 
được suy tư đến một cách tính yếu như thế, nghĩa là 
phát xuất từ khởi điểm độc nhất là câu hỏi về chân 
lý của Tính thể, nơi mà tuy thế con người không 
được ấn định như là trung tâm của vật hiện thể, thì 
nhất định phải khởi dậy yêu sách về một sự thân 
thiết kết buộc con người, và những quy luật tó rõ 
rằng - được thể nghiệm khởi từ xuất tính thể nhằm 
đến Tính thể (Ekststenz zum Sein), con người phải 
sống cho phù hợp với định mệnh của mình ra sao. 
Ước nguyện môt đạo đức học càng lên tiếng kêu đòi 
thực hiện quyết Hët, chừng nào mà tình trạng bối 
rối hiển nhiên, chứ không nói đến tình trạng bối rối 
được che đậy của con người, càng tăng gia đến một 
mức quá sức ước lượng. Vào một thơi đại mà con 
người của kỹ thuật, con người nhiệt tâm với thể tính 
cộng thể (Massen-roesen), chỉ còn сё thể đạt đến một 


THƯ VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 169 


tình trạng ổn định được bảo đảm, bằng cách tích tập 
và tổ chức toàn bộ những chương trình, và toàn bộ 
động hành (Handeln) của mình cho phù hợp với kỹ 
thuật đó, - vào một thời đại như vậy, chúng ta phải 
hết sức chú tâm cẩn trọng đến sự thiết lập mối liên 
lạc đức lý vừa nói. 

Làm thế nào mà không thể không biết đến tình 
trạng điêu linh buồn bã nói trên? Chúng ta há chẳng 
phải tránh xa và củng cố những mối liên lạc đang 
hiện hữu, ngay cả khi chúng chỉ bảo đấm sự kết hợp 
của thể tính con người một cách quá đỗi nghèo nàn và 
chỉ trong hiện tiên tức khắc? Cố nhiên là thế rồi. Thế 
nhưng sự nghèo nàn đó có vì vậy mà miễn trừ được 
cho Tư tưởng khỏi tự hôi niệm về cái gì mà, một cách 
chính yếu, phải được suy tư đến và cái mà, với tư cách 
là Tính thể và ngay trước mọi vật hiện thể nữa, là sự 
bảo đảm và là chân lý, hay chăng? Tư tưởng còn có 
thể nào từ nhiệm không chịu suy tư Tính thể được 
chăng, khi mà, sau một thời gian dàng дас bị chôn 
vùi ấn khuất trong quên lãng, Tính thể ấy lại tự lộ 
diện báo biểu vào giai đoạn hiện tại của thế giới do sự 
sụp để của mọi vật hiện thé? 

Trước khi nỗ lực quy định một cách chính xác 
hơn mối tương quan giữa "tính thể học" (Onfologie) 
và "đạo đức học" (Ethik) ta phải nêu lên câu hỏi về 
chính thể tính của "tính thể học" và "đạo đức học", 
Điều trở nên cần thiết là phải suy tư xem thử cái có 
thể được chỉ định dưới hai hạn từ đó có tương hợp và 
xúc tiếp giao hội với cái được quy hôi lại cho Tu tưởng 
hay không, một Tư tưởng mà - với tính cách là Tư 


170 MARTIN HEIDEGGER 


tưởng - phải tiên quyết suy tư đến chân lý Tính thể 
trước tất cả mọi sự. 

Nhưng khi mà "tính thể học" cũng như "đạo đức 
học”, và cùng với chúng là moi tư tưởng phát sinh từ 
những ngành khác đã tỏ rõ là đã lỗi thời, thì lúc bấy 
giờ, bản chất của câu hồi về mối tương quan giữa hai 
ngành nói trên của khoa triết học sẽ ra sao? 

"Đạo đức học" xuất hiện lần đầu tiên cùng với 
"luận lý học" và "vật lý học" trong trường phái 
Platon. Những ngành học này chào đời vào thời mà 
tư tưởng biến thành "triết học", triết học biến thành 
episteme (khoa học) và ngay са khoa học thì lại biến 
thành một sự việc của học đường, và sự thực tập của 
học đường. Cái quá trình được khai mở do khoa triết 
học hiểu theo lối đó, đã khai sinh ra khoa học; quá 
trình đó là sự sụp đổ tan nát của Tư tưởng. Trước 
thời kỳ ấy, những tư tưởng gia chàng hề biết đến 
"luận lý học", "đạo đức học" hoặc "vật lý học" gì cả. 
Nhưng không phải vì thế mà tư tưởng của họ là phì 
lý luận hay phi дао đức. Các tư tưởng gia đó đã suy 
tư physis theo một chiều sâu thắm và với một tầm 
rộng lớn mà chẳng có một khoa vật lý học (Physik) 
nào vë sau đã có khả năng suy tư đến. Nếu có thể so 
sánh, thời ta có thé bảo rằng những bi kịch của 
Sophocle đã an lập éthos (đức lý) trong ngòn từ của 
chúng còn uyên nguyên hơn là những bài học của 
Aristote về "đạo đức học" (Ethik). Một câu nói của 
Héraclite, vón vẹn ba chữ, biểu thị một cái gì đơn 
giản quá độ đến đỗi nhờ câu nói đó, thể tính của 
é(bos được bừng rạng ngay lập tức. 


THU VỀ NHÂN BÁN CHỦ NGHĨA 171 


Câu đó là câu sau đây (tan văn số 119): éthos 
anthropo daimon. Thông thường người ta dich ra là: 
"đặc chất riêng tư của một con người là vị thần linh 
của con người đó". Lối phiên dịch này biểu lộ một 
cách thức suy tư của thời hiện đại, chứ không phải 
cách thức suy tư Hy Lạp, éthos có nghĩa là sự lưu 
trú, nơi chốn an cư. Chữ éthos chỉ thị cái vòng Khai 
thể nơi con người cư ngụ. Khai thể (das Offene) của 
sự lưu trú của con người làm hiển lộ cái tiến bước 
tới về hướng thể tính con người và cái mà, trong lai 
thể đó, lưu trú an cư trong tính cbất cận kë gần gũi 
của mình. Sự lưu trú của con người chứa đựng và 
gìn giữ sự lai hổi của cái mà, trong thể tính của con 
người, con người thống thuộc vào đó. Cái đó, theo 
như chữ daimon của Héraclite, chính là thần linh. 
Câu trên có nghĩa 1А: chừng nào còn 1а con người, 
thì con người vẫn cư ngụ trong tính chất cận kề gần 
gũi của thần linh. Câu chuyện mà Aristote thuật lại 
sau đây (de part. anim. À 5, 654, a 17) cũng theo 
cùng chiêu hướng: 

Earkleitos legetal pros tou enous eIpe1n tous 
boulomenous entu ein auto 01 epeide prosiontes 
eidon auton theromenon pros to ipno estesan, 
ekeleue gar autous eisienai tharrountas eìnal gar 
kai entautha theous. 

Người ta có thuật lại một 161 của Héraclite đã nói 
với những người ngoại quốc muốn đến thăm ông. Khi 
đến gần, những người ấy thấy Héraclite đang ngồi 
sưởi ấm trước một lò nướng bánh mì. Họ dừng bước, 
sững sở, và họ càng sững sở kinh ngạc hơn nữa khi 


172 MARTTN HEIDEGGER 


mà, vì thấy họ ngập ngừng do dự, Hérachte đã khích 
lệ lòng can đảm của họ và mời họ bước vào bằng 
những lời lẽ sau đây: "Ngay cả tại nơi này, cũng có 
những thần linh hiện diện". 

Giai thoại ấy tự nó đã nói lên quá rõ. Tuy nhiên, 
chúng ta nên dừng lại nơi đây một chốc. 

Trong đà thúc đẩy vì lòng tò mò không phải lúc 
đó, dám đông những người khách ngoại quốc ấy đã 
thất vọng và lúng túng khi mới thoạt nhìn sơ qua nơi 
chốn cư ngụ của nhà tư tưởng. Họ tưởng rằng chắc 
phải nhìn thấy Héraclite trong những hoàn cảnh đối 
nghịch lại với dòng đời quen thuộc bình thường của 
nhân loại, những hoàn cảnh ngoại lệ, hiếm hoi và bởi 
16, kích động họ. Từ cuộc viếng thăm này, họ hy vọng 
có thể, dẫu chỉ trong chốc lát, rút tỉa ra được chất 
liệu cho một sự bàn cãi ba hoa giải muộn. Những 
người ngoại quốc muốn viếng thăm nhà tư tưởng đã 
mong đợi sẽ bất chợt bắt gặp ông ta có lẽ vào đúng 
ngay cái lúc mà, dám chìm trong một suy niệm sâu 
thăm, nhà tư tưởng đang trầm tư. Những người 
khách muốn sống qua giây phút đó, hoàn toàn chẳng 
phai vi họ bị động chạm chút xíu gì bởi Tư tưởng, mà 
chỉ vì để họ có thể khoe rằng đã tận mắt nhìn thấy 
và nghe thấy một người nào đó, mà người ta chỉ có 
thể phát biểu một điều độc nhất về ông ta: ông ta là 
một nhà tư tưởng. 

Thay vào đó, những người tò mò lại chỉ nhìn thấy 
Héraclite ngồi cạnh một lò nướng bánh. Đấy là một 
chỗ rất thông thường và chẳng có gì trang trong. Quả 
vậy, đấy chỉ là chỗ người ta nướng bánh mì. Nhưng 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 173 


Héraclite lại chẳng ngôi gần đấy để nướng bánh nữa. 
Ông chỉ an trú nơi đó để sưởi Ấm. Như thế, cái nơi 
chốn rất thông thường ấy biểu lộ tất cả tình cảnh bần 
cùng của cuộc đời ông. Quang cảnh một nhà tư tưởng 
bị lạnh thật cha thú vị gì, và những con người tò mồ 
thất vọng liên mất đi sự khát khao muốn tiến đến 
gần nơi đấy thêm nữa. Họ làm gì ở một nơi chốn bình 
thường quá dài như thế со chứ? Biến cố tầm thường, 
chăng có gì nổi bật ấy của một người bị lạnh và ngồi 
gần lò nướng bánh, bất cứ lúc nào ta cũng có thể 
chứng kiến ngay tại nhà mình. Vậy thì, tại sao lại 
cần phải đi tìm tới tận một nhà tư tưởng? Những 
người khách sẵn sàng tháo lui. Héraclite đọc thấy 
trên khuôn mặt họ nỗi tò mò bị thất vọng. Ông biết 
rằng tước đoạt mất đi của đám đông hiện diện một 
cảm giác được họ mong đợi là đủ để làm những kẻ 
vừa mới đặt chân đến phải thối lui. Vì thế, ông mới 
khích lệ lòng can dam của họ và minh thị mời họ 
bước chân vào, mặc dầu những gì họ thấy, bằng 
những lời: "einai gar hai entautha theous: ngay са 
tại nơi này, cũng сб những thần linh hiện diện". 

Lời nói đó định vị sự lưu trú (é£hos) của nhà tư 
tưởng và tác hành (Tun: faire) của ông ta trong một 
làn ánh sáng mới lạ khác. Còn về vấn để tìm biết 
xem những người khách có hiểu ngay lập tức lời lẽ 
đó, hoặc giả họ có hiểu được lời lẽ đó chút nào chăng, 
và do айу nhìn mọi sự với con mắt khác đi dưới làn 
ánh sáng mới ау. thời giai thoại không có nói гб. 
Nhưng việc câu chuyện ấy đã được thuật lại và còn 
được truyền đạt cho chúng ta - những con người thời 


174 MARTIN HEIDEGGER 


đại hôm nay - nằm trong sự kiện: điều mà câu 
chuyện ấy thuật lại xuất phát từ cái bầu không khí 
riêng tư của nhà tư tưởng và xác định đặc chất bầu 
không khí đó. Kai entautho, "ngay cả tại nơi này”, 
gần bên lò nướng bánh, tại một nơi chốn chẳng có gì 
cao trọng, nơi mà mỗi một sự việc và mỗi một hoàn 
cảnh, mỗi một hành động và mỗi một tư tưởng đều 
mang một tính chất quen thuộc và thông thường, 
nghĩa là đã thành thói quen, "ngay cả tại nơi này", 
tại cái vùng của sự quen thuộc, einai theous, "cũng có 
những thần linh hiện điện". 

Éthos апіћғоро daimon nói lên nguyên ý của 
Héraclite là: "sự luu trú (quen thuộc) đối với con 
người là lãnh vực được khai thể cho sự hiện diện của 
thần linh (của cái không quen thuộc)”. 

Như vậy thì, nếu tùy hợp với ý nghĩa nền tảng 
của chữ éthos, hạn từ e#hik (đức lý học) phải chỉ thị 
rằng ngành học này suy tư đến sự luu trú của con 
người, thời người ta có thể bảo rằng cái Tư tưởng suy 
tư đến chân lý của Tính thể như là tố chất uyên 
nguyên của con người xét như con người là xuất tính 
thể, - Tư tưởng ấy đã là đức lý học uyên nguyên. Tuy 
thế, Tư tưởng ấy không phải là đức lý học chỉ vì sự 
kiện nó là tính thể học. Bởi vì tính thể học bao giờ 
cũng chỉ suy tư về vật hiện thể (on) trong tính thể 
của vật hiện thể. Thế mà, bao lâu chân lý của Tính 
thể còn chưa được suy tư đến, thì mọi tính thể học 
đều không có nền tầng căn nguyên. Vì lý do đó, cái 
Tư tưởng cùng với Sein und Zeit toan tính suy tư 
trong chiều hướng chân lý của Tính thể, đã tự mệnh 


THU VË NHÁN BÁN CHÚ NGHÍA 175 


danh mình là khoa tính thể học căn nguyên 
(Eundamenmtoiontologie). Khoa tính thể học căn 
nguyên này phăng lần lên đến nền tảng căn nguyên 
tính yếu từ nơi đó phát sinh Tư tưởng về chân lý của 
Tính thể. Nhờ sự du nhập một câu hỏi khác, tư tưởng 
ау đã thoát khỏi "tính thể học" của siêu hình khoa 
học (kể cả siêu hình học của Kant). Nhưng bất luận 
là mang tính chất siêu nghiệm hay tiền phê bình, 
khoa siêu hình học không ngã gục dưới nhát búa phê 
bình bởi vì khoa Ấy suy tư tính thể của vật hiện thể 
(das Sein des Seienden) và bởi đó, giản lượng tính thể 
thành ý niệm, mà bởi vì khoa ấy không suy tư chân 
lý của Tính thể và như thế, không nhận biết rằng có 
một Tư tưởng còn nghiêm mật hơn là tư tưởng bằng ý 
niệm. Trong tình trạng khó khăn của khảo hương 
đầu tiên, cái Tư tưởng nỗ lực suy tư nhằm tới chân lý 
Tính thể chỉ mới mang đến cho ngôn ngữ một phần 
rất nhỏ nhoi của cái Chiều kích mới lạ kia. Ngay са 
ngôn ngữ cũng biến dạng đi, chừng nào ngôn ngữ 
không đạt đến chỗ duy trì sự trợ giúp tính yếu của 
quan điểm hiện tượng học, trong khi vẫn từ khước 
một tham vọng quá đà nhằm đến "khoa học" và "su 
khảo cứu". Tuy nhiên, muốn dë phân biệt và đồng 
thời dễ lĩnh hội cái mưu định ấy của tư tưởng giữa 
lòng khoa triết học hiện tại, trước hết ta cần phải lên 
tiếng khởi từ chân trời của nền triết học ấy và sử 
dụng những hạn từ đã trở thành quen thuộc với nó. 
Trong thời gian ấy, kinh nghiệm đã cho tôi biết 
rằng ngay cả những hạn từ đó cũng lập tức và nhất 
thiết đưa tới lầm lạc. Bởi vì những hạn từ đó và ngôn 


176 MARTIN HEIDEGGER 


ngữ dựa vào ý niệm được cai biến thích nghì với 
chúng, tất cả đã chẳng được các độc giả suy tư lại 
khởi từ cái thực tai mà tiên quyết cần phải được suy 
tư đến, mà trái lại chính cái thực tại ấy lại được biểu 
tượng khởi từ những hạn từ nói trên với ý nghĩa quen 
thuộc thông thường được duy trì như cũ. Cái Tư 
tưởng nêu ra câu hỏi về chân lý của Tính thể, và bởi 
đó, quy định sự lưu trú tính yếu của con người khởi 
từ Tính thể và hướng đến Tính thể, Tư tưởng ấy 
chẳng mang tính chất đạo đức học hoặc tính thể học. 
Chính vì thế, kể từ nay trong lĩnh vực này câu hỏi về 
mối tương quan giữa hai ngành học nói trên là câu 
hỏi không có nền tảng. Tuy nhiên, được suy tư một 
cách uyên nguyên hơn, câu hỏi của ông vẫn còn chứa 
đựng một ý nghĩa và một trong lượng tính yếu. 

Quả thế, ta phải tự hỏi: cái Tư tưởng suy tư về 
chân lý của Tính thể, quy định thể tính của ñumanitas 
(nhân tính) như là xuất tính thể khởi từ sự thống 
thuộc của xuất tính thể vào với Tính thể, cái Tư 
tưởng ấy có phải chỉ là một biểu tượng lý thuyết về 
Tính thể và về con người hoặc giả là đồng thời người 
ta còn có thể rút ra từ một tri thức như vậy những 
chỉ dàn có giá trị cho đời sống thực hành và khả dụng 
cho đời sống đó? 

Câu trả lồi là: Tư tưởng ấy chăng mang tính 
chất lý thuyết lẫn thực hành. Tư tưởng ấy điễn tiến 
trước khi xảy ra sự phân biệt nói trên. Chừng nào 
còn hiên thể, Tư tưởng ấy còn là Tư tưởng về Tính 
thể trong Tính thể (das Andenken an das Sein) chú 
không là gì khác. Thông thuộc vào Tỉnh thể, bởi vì 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 177 


được Tính thể quảng ném nhằm vào sự canh giữ 
chân thực chân lý của mình và được Tính thể triệu 
vời kêu gọi cho canh giữ như thế, Tư tưởng ấy suy 
tư Tính thể. Một Tư tưởng như thế không có thành 
quả. Tư tưởng ấy không sản xuất ra bất luận một 
hiệu quả nào. Tư tưởng ấy thỏa đáp cho thể tính của 
mình ngay vào lúc nó hiện thể. Nhưng nó hiện thể, 
chừng nào nó nói lên được điều cần phải nói lên. 
Vào mỗi một giai kỳ lịch sử, chỉ có một phát biểu 
duy nhất của cái mà tư tưởng cần phải nói lên, cái 
đó hiện thể tùy theo chính bản tính của cái mà nó 
cần phải nói lên. Tự trong thể tính sự cưỡng bách 
nói trên - nối liền lời phát biểu đó với cái mà nó cần 
phải nói lên - là trội bật cao vời hơn tính chất hữu 
giá của các khoa học, bởi vì nó mang tính chất tự do 
hơn. Bởi lẽ nó để cho Tính thể được xuất tính (Denn 
sie 16551 das Sein-sein). 

Tư tưởng suy tư để kiến tạo nên Ngôi nhà của 
Tính thể, Ngôi nhà mà bài đó, Tính thể với tư cách 
là cái đứng ra kết hợp tiếp nối, mỗi lần như thế lại 
liên kết với thể tính con người, tùy thuận với định 
mệnh, là một thể tính cư trú trong chân lý của 
Tính thể. Hành vi cư trú an lập này là thể tính của 
"tại thế tính"Œn-der-Welt-Sein) (xin đọc Sein und 
Zeit tr. 54). Sự chỉ dán được đưa ra trong đoạn văn 
vừa quy chiếu ấy về "Nội tại thể" (n-Sein) như là 
"hành vi cư ngụ” (Wohnen) không phải là một trò 
chơi chữ vô nghĩa theo ngữ nguyên. Cũng thế, 
trong bài diễn thuyết năm 1936, sự quy chiếu về 
với thi ngôn của Hoelderlin. 


178 MARTIN HEIDEGGER 


Voll uerdienst, doch dichterisch toohnet 

der Mensch auf dieser Erdet) 
chẳng phải là vật trang sức cho một Tư tưởng mà, vì 
từ bỏ khoa học, nên đi tìm sự cứu rỗi của mình trong 
thi ca. Nói đến Ngôi nhà của Tính thể, tuyệt nhiên 
chẳng phải để quy gần cho Tính thể ảnh tượng của 
"ngôi nhà". Đúng ra, chính là khởi từ thể tính của 
Tính thể, thể tính được suy tư theo cái mà thé tính 
ấy hiện thể, một ngày kia chúng ta mới có thể suy tư 
về tính thể của "ngôi nhà" và tính thể của "hành vi 
cư ngụ”. 

Tuy nhiên, không bao giờ tư tưởng sáng tạo ra 
Ngôi nhà của Tính thể. Tư tưởng đưa dẫn xuất tính 
thể lịch sử - nghĩa là humanitas (nhân tính) của 
homo humanus (nhân-tính nhân) - đến lãnh vực mà 
Rang Đông của Linh thể (Heilen) bừng hiện. 

Đồng thời với Linh thể, trong Khoáng lâm soi 
chiếu của Tính thể (Lichtung des Seins), xuất hiện 
sự xấu ác (das Bðse), Thể tính của sự xấu ác không 
nằm trong hung hiểm thuần tuý của động hành con 
người, mà nằm trong tính chất xuất ác (Bõsartigen) 
của sự phán nộ sân sà. Tuy nhiên, cả hai - sự xấu ác 
và sự phẫn nộ sân si - đều chỉ có thể dàn bày phơi 
mở thể tính của chúng trong Tính thể xét như chính 
Tính thể là Trường sở tại của sự tranh đấu. Trong 
Trường sở tại đó, ẩn khuất nguyên lai tính yếu của 
hành vì hư vô hóa. Cái đứng ra hư vô hóa thời sẽ tự 


tD Dẫu có nhiều công lao, nhưng con người vẫn trú ngụ chốn 
trần gian một cách đây thi vị. 


'THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 179 


soi chiếu mình như là cái có mang sẵn trong tự thân 
vếu tố "không" (ne... pas). Người ta có thể dùng chữ 
"không" (non) để nói đến nó. Nhưng chữ "không" thì 
hoàn toàn chàng xuất phát từ hành-vi-nói-lên-tiếng- 
không (Neinsagen) của sự phú định. Mọi tiếng 
"không" nào không trùng hợp với một sự biểu lộ của 
cái quyền lực tự đặt định an lập chính mình của chủ 
thể tính, mà là một sự để cho xuất tính thể được 
xuất tính, đều đáp ứng cho sự triệu vời kêu gọi của 
hành vi hư vô hóa đã tự soi chiếu chính mình. Mọi 
tiếng không "non" đều chỉ là lời thú nhận của chữ 
"không" (ne...pas), và mọi lời thú nhận đều nằm 
trong sự truy nhận. Sự truy nhận này để cho cái 
được truy nhận được đi đến với bản lai của mình. 
Người ta tin rằng chẳng có thể tìm thấy hành vi hư 
vô hóa ở nơi nào trong chính vật hiện thể. Điều ấy 
đúng, chừng nào người ta còn tìm kiếm hành vi hư 
vô hóa như là một cái gì thuộc lãnh vực vật hiện thể, 
như là một hình thái сда lãnh vực vật hiện thể tác 
động liên can đến vật hiện thể. Nhưng khi tìm kiếm 
như thế, người ta không tìm kiếm hành vị hu vô hóa. 
Chính tính thể không phải là một hình thái của lĩnh 
vực ấy mà người ta có thể nhận định thấy trong vật 
hiện thể. Tuy nhiên, Tính thể lại hiện thể hơn mọi 
vật hiện thể. Bởi vì hành vi hư vô hóa dàn bầy phơi 
mở thể tính của mình trong chính Tính thể, nên 
chẳng bao giờ người ta có thể nhận thức nó như một 
cái gì thuộc về vật hiện thể tác động đến vật hiện 
thể. Cố nhiên, sự quy chiếu về tính chất bất khả nói 
trên tuyệt nhiên chẳng hề minh chứng rằng "không" 


180 MARTIN HEIDEGGER 


(ne pas) có nguyên lai từ hành vì nói lên tiếng không 
(Nein -Sagen). Môt bàng chúng nhu thë chi có vè xác 
đáng nếu như người ta xem vật hiện thể như là thực 
tại tính khách quan của chủ thể tính. Lúc bấy giờ, 
người ta suy diễn từ sự lựa chọn quyết liệt giữa hai 
đường rằng: vì chăng bao giờ xuất hiện như một cái 
gì khách quan, mọi cái không (ne pas) dều nhất thiết 
phải là sản phẩm của một hành vi của chủ thể. Giờ 
đây, vấn đề tìm biết xem hành vì nói lên tiếng không 
(Nein-Sagen) có đặt ra tiếng không пе pas như là 
một đối tượng thuần túy của tư tưởng, hoặc giả hành 
vì hư vô hóa thoạt tiên có kêu đòi triệu gọi tiếng 
"không" (Nein) như là cái сап phải được nói lên 
trong sự để cho xuất tính (Seimlassen) của vật hiện 
thể, vấn đề đó, thời một suy tư chủ quan về tư tưởng 
đã được đặt ra như là chủ thể tính cố nhiên là không 
thể quyết định được. Một suy tư như thế tuyệt nhiên 
hãy còn chưa đạt đến cái Chiều kích nơi mà câu hỏi 
ấy có thể được đặt ra một cách thích hợp. Chỉ còn 
phải tự hỏi xem, giả thử rằng tư tưởng thống thuộc 
về xuất tính thể tính, - mọi tiếng "vâng" (Ja) và mọi 
tiếng "không" (Nein) há chẳng đã xuất thể nhằm đến 
chân lý của Tính thể rồi hay chưa. Nếu quả thật là 
như thế thì tiếng "vâng" và tiếng "không" tự chúng 
đã lắng nghe và đã phụng vụ cho Tính thể. Xét như 
chúng hiện thể trong sự tùy thuộc nói trên, chẳng 
bao giờ chúng có thể tiên quyết đặt định ra cái mà 
chúng đang thống thuộc vào. 

Hành vì hư vô hóa dàn bày phơi mở thể tính của 
mình trong chính Tính thể chứ tuyệt nhiên chẳng 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ МОША 181 


dàn bày phơi mở trong Hiện tính thể (Dasein) con 
người, chừng nào người ta còn suy tư Hiện tính thể 
ấy như là chủ thể tính của ego cogito (ngã thể suy 
tưởng). Hiện tính thể (Dasein) tuyệt nhiên chẳng hề 
hư vô hóa, xét như con người - hiểu như chủ thể - 
tựu thành sự hư vô hóa theo nghĩa sự khước từ chối 
bỏ, nhưng Hiện-Tính-Thể (Dasein) hư vô hóa, xét 
như được hiểu như là thể tính mà giữa lòng thể 
tính đó con người xuất tính thể, tự nó thống thuộc 
vào thể tính của Tính thể. Tính thể hư vô hóa - với 
tư cách là Tính thể (Das Sein nichtet - als das 
бетп). Chính vì lý do đó, trong chủ chương duy niệm 
tuyệt đối, nơi Hegel và Schelling, tiếng "không" 
(Nicht) xuất hiện nhu phú định tính của sự phủ 
định trong thể tính của Tính thể. Nhưng lúc bấy 
giò, Tính thể đã được suy tư theo nghĩa của thực tại 
tính tuyệt đối, như là ý-chí-tuyệt-đối tự ước muốn 
chính bản thân mình, và tự ước muốn như là ý chí 
của tri thức và tình yêu. Trong ý chí ấy, Tính thể 
như là ý chí cường lực hãy còn bị ẩn khuất. Tuy 
nhiên, vấn để ở đây không thể là vấn dë khảo sát 
xem tại sao phủ định tính hay hủy thể tính 
(Negatiuitất) của chủ thể tính tuyệt đối lại mang 
tính chất "biện chứng", và tại sao hành vi hư vô hóa 
- chào đời nhờ biện chứng pháp - lại đồng thời bị 
che khuất trong tính thể của nó. 

Tác động hư vô hóa (das Nichiende: le néan-tisant) 
trong Tính thể, là thể tính của cái mà tôi gọi là "Hư 
không" (das Nichts). Vì lý do đó, bởi vì Tư tưởng suy 
tư đến Tính thể, Tư tưởng cũng suy tư Hư không. 


182 MARTIN HEIDEGGER 


Duy có Tính thể mới chấp thuận cho Linh thể sự 
khởi hiện của nó trong ân sủng (Huld: grâce) và chấp 
thuận cho sự phẫn nộ sân sì cái đà phấn khích lao về 
sự sụp đổ của nó. 

Chỉ với tư cách con người, trong khi xuất thể tính 
nhắm đến chân lý Tính thể, thì con người thống 
thuộc vào Tính thể, mà chính tự thân Tính thể mới 
có thể đi đến as-signation des consignes, những cái 
này sẽ trở thành những quy phạm và lề luật cho con 
người. Huấn lệnh, nói bằng tiếng Hy Lạp là nemein. 
Chữ nomos chẳng phải chỉ có nghĩa là lề luật, nhưng 
hiểu một cách uyên nguyên hơn, còn có nghĩa là 
huấn lệnh ẩn tàng, trong sắc lệnh của Tính thể. Chỉ 
duy có huấn lệnh đó mới cho phép ta tiếp hợp con 
người với Tính thể. Và chỉ có một sự tiếp hợp như thế 
mới cho phép ta mang vác và kết liên. Bằng không 
thì mọi lề luật chỉ là sản phẩm của lý trí con người. 
Còn mang tính chất tính yếu hơn việc thiết định 
những quy luật, là việc con người khám phá ra sự 
lưu trú nhằm tiến đến chân lý của Tính thể. Chỉ có 
sự lưu trú đó mới chấp thuận kinh nghiệm về cái gì 
đang đứng vững. Chân lý của Tính thể ban tặng cái 
duy trì der Halt (le maintien) cho mọi sự chứa đựng 
lưu giữ (contenance: Verhalt). Trong Đức ngữ, chữ 
"Halt" có nghĩa là "Hut", sự canh giữ. Tính thể là sự 
canh giữ mà - vì chân lý của nó - nó canh giữ con 
người trong cái thể tính xuất thể của con người, sao 
cho sự canh giữ đó an trú xuất tính thể trong ngôn 
ngữ. Chính vì lý do đó, ngôn ngữ vừa là Ngôi nhà của 
Tính thể vừa là nơi an trú của thể tính con người. 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 183 


Chỉ vì, vì ngôn ngữ là nơi an trú của thể tính con 
người, nên những con người và những nhân loại lịch 
sử mới có thể không có nơi an trú trong ngôn ngữ 
riêng của họ, ngữ ngôn đối với họ đã trở thành chốn 
trú thân cho những múa may máy móc của họ. 

Nhưng, Tư tưởng về Tính thể nằm trong mối 
tương quan nào đối với thái độ lý thuyết và thực 
hành? Tư tưởng Ấy vượt quá mọi sự chiêm ngưỡng, 
bởi vì Tư tưởng ấy chú tâm đến cái ánh sáng mà chỉ 
trong làn ánh sáng đó một quan điểm xem như là 
theoria (lý thuyết) mới có thể lưu trú và động dụng. 
Tư tưởng chuyên tâm đến khoáng lâm soi chiếu của 
Tính thể, khi Tư tưởng ghép nhập lời nói về Thể tính 
của mình vào trong ngôn ngữ, mà vốn là ngôn ngữ 
của nơi an trú của xuất thể tính. Chỉ như thế, tư 
tưởng mới là một tác hành (Тип). Nhưng là một tác 
hành lập thời vượt thoát quá mọi praxis (hành động 
thực hành). Tư tưởng thì ở bên trên mọi hành động 
và mọi sự sản xuất, không phải do sự cao đại của 
những sự thực hiện Һау do những hiệu quả mà tư 
tưởng sản xuất ra, mà là do bởi sự vô nghĩa của hành 
vi thành tựu của tư tưởng, một hành vi thành tựu 
không mang lại thành quả nào. 

Bài vì, trong lời của Tư tưởng, Tư tưởng chỉ mang 
đến cho ngôn ngữ cái ngôn ngữ (parole) chưa được 
diễn tả của Tính thể. 

Văn thái được sử dụng ở đây: "Zur Sprache 
bringen", "mang đến cho ngôn пей", kể từ nay ta nên 
hiểu theo nghĩa đen của nó. Tự giải minh soi chiếu, 
Tính thể đi đến với ngôn ngữ. Tính thể không ngừng 


184 MARTIN HEIDEGGER 


lên đường hướng đến ngôn ngữ. Về phần Tu tưởng, 
trong Lời của mình, Tư tưởng xuất thể mang đến cho 
ngôn ngữ con đường lai hồi đi đến (zuena?) ấy. Như 
thế, ngay chính ngôn ngữ đã được nâng cao lên trong 
khoáng lâm soi chiếu của Tính thể. Chỉ khi đó, ngôn 
ngữ mới là huyền ẩn theo lối đó, nhưng tuy vậy lại 
không ngừng thường trực phối ngự chúng ta. Khi 
ngôn ngữ có tính chất lịch sử, vì đã được mang đến 
sự viên mãn tràn đầy của thể tính mình như thế, thì 
Tính thể được gìn giữ trong và cho cái tư tưởng suy 
tư Tính thể (Andenken: Tính tưởng). Khi suy tư thì 
xuất tính thể си ngụ trong Ngôi nhà của Tính thể. 
Và sự trạng cứ như thế, làm như thể do cái Lời-đang- 
suy-tưởng (das denkende Sagen), tuyệt đối đã chẳng 
có sự VỤ gi xây ra. 

Nhưng vào chính ngay lúc ấy, ta thấy bừng lên 
một thí dụ về cái tác hành (Tun) bị che khuất Ẩn mật 
đó của Tư tưởng. Qua vậy, khi chúng ta nhất tâm 
suy tự cái văn thức "mang đến cho ngôn ngữ" "zur 
Sprache bringen", khi chúng ta chỉ suy tư đến cái 
văn thức ấy mà thôi, và khi mà, trong tất cả sự chú 
tâm của Lời, chúng ta duy trì điều chúng ta vừa mới 
suy tư như là cái kế từ nay sẽ phải luôn-luôn-được- 
suy-tư đến, thời chúng ta đã mang đến cho ngôn ngữ 
cái mà nơi đó dàn bày phơi mô thể tính của chính 
Tính thể. 

Điều làm ta ngạc nhiên trong Tư tưởng về Tính 
thể vừa nói, là nó rất đơn giản. Chính vì đơn giản 
nên nó mới làm chúng ta xa cách với nó. Bởi vì chúng 
ta chỉ đi tìm kiếm cái tư tưởng được biểu tượng trong 


THU VỀ NHÂN BẢN CHỦ NGHĨA 185 


dòng lịch sử dưới tên là "triết học", dưới hình thức 
của cái không-quen-thuộc, mà chỉ duy những người 
đã được khai đạo mới thấu đạt đến được. Chúng ta 
biểu tượng tư tưởng dựa theo cách thái của tri thức 
khoa học và của sự khảo cứu khoa học. Chúng ta do 
lường tác hành (Tun) dựa vào những thể hiện ngoạn 
mục, được choàng lên sự thành công của praxis 
(hành động thực hành). Nhưng tác hành của tu 
tưởng thì không mang tính chất lý thuyết, cũng 
không mang tính chất thực hành, nó cũng chẳng 
nằm trong sự hợp nhất của hai cách thái đó của thái 
độ con người. 

Do tính chất đơn sơ của thể tính mình, tư tưởng 
về Tính thể làm cho ta không biết đến nó. Tuy nhiên, 
nếu chúng ta quen thuộc với sự ngoan cường của tính 
chất đơn giản nói trên rôi, thì cũng vẫn còn một nỗi 
khó khăn khác rình mò ta. Ta đâm ra hô nghi không 
biết cái tư tưởng về Tính thể ấy có chìm ngập trong 
sự tư chuyên tự đoán hay chăng; bởi vì nó không thể 
lưu định bên vật hiện thể. Vậy thì, tư tưởng tự điều 
hợp mình dựa vào cái gì? Đâu là lề luật cho tác hành 
của Tư tưởng? 

Chính tại nơi này, chúng ta mới cần nên nghe 
cầu hỏi thứ ba trong bức thư của ông: comment 
sauver L'élément d'aventure que comporte toute 
recherche sans faire de la philosophie une simple 
aventurière?: nghĩa là làm thế nào để cứu уап yếu tố 
phiêu lưu vốn được cưu mang trong mọi công cuộc 
suy tầm, song không vì thế mà biến triết học thành 
một cuộc phiêu lưu lãng đãng? Đối với lúc này, ta chỉ 


18б MARTIN HEIDEGGER 


tam kë ra tën cúa thi ca. Thi ca cüng dúmg truóc 
cùng một câu hỏi và cùng một lối như là Tư tưởng. 
Nhưng, lời ghi chú thoáng qua của Aristote trong 
cuốn Nghệ thuật thị са của ông vần đời đời còn giá 
trị, theo đó sự sáng tạo thi ca thì chân thực hơn sự 
thám hiểm có phương pháp về vật hiện thể. 

Tuy nhiên, hiểu như là sự sưu tầm khảo nghiệm 
và như là câu hồi được điều hướng về Cái-chưa-được- 
suy-tư (das Ungedachte), thì Tư tưởng chẳng phải 
chỉ là một aventure, một cuộc phiêu lưu. Trong thể 
tính của nó, xét như Tư tưởng là Tư tưởng về Tính 
thể, thì Tư tưởng được triệu vời kêu gọi bởi Tính thể. 
Tư tưởng tự quy hướng về Tính thể như là về với 
thông lộ lưu hồi (l'avenat). Xét như là Tu tưởng, Tư 
tưởng được nối liền với sự lai hồi (avenue) của Tính 
thể, với Tính thể xét như Tính thể là sự lai hồi. Như 
thế, Tính thể đã tự định phận mình cho Tư tưởng. 
Tính thể hiện thể, với tính cách là định mệnh của Tư 
tưởng. Nhưng trong tự thân của nó, định mệnh 
mang tính chất lịch sử. Vậy trong lời của các tư 
tưởng gia, lịch sử của Tính thể đã đến với ngôn ngữ. 

Mang đến mỗi lần như thế cho ngôn ngữ sự lai 
hồi ấy của Tính thể, sự lai hồi còn an lưu và trong 
hành vi an lưu ấy, đang chờ đợi con người, - là công 
tác độc nhất của Tư tưởng. Chính vì lý do đó, những 
tu tưởng gia tính yếu vẫn thường xuyên nói lên Nhu 
thể (das Selbe). Như thể không có nghĩa là: Đồng 
Nhất thể hay Đồng thể (das Gleiche). Cố nhiên, họ 
chỉ nói lên như thế cho kẻ nào dấn bước tư tưởng 
theo ngấn tích của họ còn lưu lại. Khi mà Tư tưởng - 


THU VỀ NHÂN BẢN CHÚ NGHĨA. 187 


suy tư đến Tính thể trên bình diện Lịch sử - chú tâm 
đến định mệnh của Tính thể, thì tư tưởng đã được 
kết buộc vào với sự xứng điệu, một sự xứng điệu phù 
hợp với định mệnh ấy. Trú ẩn trong Đồng nhất thể 
không phải là điểu nguy hiểm. Nhưng đánh liều 
trong sự phân tranh để nói lên Như thể (das Seibe), 
đấy, đấy mới là sự nguy hiểm tối thượng. Ta chỉ thấy 
bị hám dọa vì tính chất hàm hồ lưỡng nghĩa và sự 
bất hòa triển miên. 

Sự xứng điệu của Lời của Tính thể như là định 
mệnh của chân lý là định luật đầu tiên của Tư tưởng, 
chứ không phải là những quy luật của luận lý học, 
những quy luật vốn chỉ có thể trở thành quy luật nhờ 
khởi từ định luật của Tính thể. Nhưng, chú tâm đến 
sự xứng điệu của cái Lời đang suy tưởng không phải 
chỉ hàm ý răng mỗi lån như thế, chúng ta suy tư đến 
CÁI MÀ (was) cần phải nói lên về Tính thể và LÀM 
THẾ NÀO (wie) cái đó phải được nói lên điều cũng 
tính yếu ngang với hai điều trên là phải suy tư xem 
người ta CÓ THỂ nói lên cái cần phải được suy tư đến 
và nói lên đến một điểm nào, vào giai đoạn nào của 
lịch sử Tính thể và trong sự tương thoại nào đối với 
lịch sử Ấy, sau cùng là, khởi từ một sự triệu vời kêu 
gọi nào. Ba điểm vừa nêu lên mà ông đã liệt kê trong 
một lá thư trước, trong sự thân thuộc của chúng, thì 
được quy định khởi từ định luật của sự xứng điệu của 
Tư tưởng lịch sử - tính thể học: sự nghiêm mật của 
công cuộc suy tư, sự chú tâm cảnh giới đến Lời, sự 
đơn giản ít oi của những chữ. 

Đã đến lúc ta đừng nên đánh giá quá cao khoa 


188 MARTIN HEIDEGGER 


triết học và bởi sự kiện đó, đừng đòi hỏi quá nhiều 
nơi khoa ấy. Đấy chính là thái độ cần có trong sự 
nghèo nàn hiện tại của thế giới: bớt triết học đi và 
thêm sự chú tâm đến tư tưởng; bớt văn chương di và 
thêm sự cẩn trọng dành cho văn tự như nó là thế. 

Tư tưởng tương lai sẽ không phải là triết học 
nữa, bởi vì Tư tưởng ấy còn suy tư một cách uyên 
nguyên hơn là siêu hình học, chữ này cũng chỉ dùng 
một điều với chữ kia. Tư tưởng tương lai cũng chẳng 
có thể, như Hegel từng kêu đồi, rời bỏ tên gọi "tình 
yêu minh triết" để trở thành chính Minh Triết dưới 
hình thức của Kiến thức tuyệt đối. Tư tưởng sẽ đi 
xuống trong sự nghèo hèn của thể tính tạm thời của 
Tư tưởng. Tư tưởng sẽ kết tập ngôn ngữ lại để nói lên 
cái Lời đơn giản. Như thế, ngôn ngữ sẽ là ngôn ngữ 
của Tính thể, cũng như những đám máy phiêu lãng, 
là những đám mây phiêu lãng của bầu trời. Do Lời 
của nó, Tư tưởng sẽ vạch ra trong ngôn ngữ những 
luống cày còn mỡ nhạt dấu tích hơn là những luống 
cày mà người nông dân kia đào xới khi chậm rãi bước 
qua cánh đồng. 


Dà lạt, 1969 - Huế, 1971 


TRIẾT LY LÀ GÌ? 


PHAM CÔNG THIỆN địch 


In theo bản in của Са dao, Sài Gòn, Việt Мат; 
Xuât bản lần thứ nhât, 1973 


Dịch từ bản tiêng Đức: 
WAS IST DAS - DIE PHILOSOPHIE? 
NXB G.NESKE, PFULLINGEN, 1956 


Triết lý là gì? 

Với câu hỏi này chúng ta đang động đến một chủ 
luận rất rộng, nghĩa là dàn trải rộng ra. Vì chủ luận 
trải rộng, cho nên nó vẫn mơ hồ, bất định. Vì nó bất 
định, cho nên chúng ta có thể đối trị chủ luận từ 
những quan điểm dị biệt nhất. Nhờ vậy mà chúng ta 
vẫn sẽ rơi vào một cái gì đó khả dĩ gọi là chính xác. 
Nhưng khi đối trị chủ luận thênh thang này, vì tất cả 
những ý kiến khả dung đều dë vướng mắc chàng chịt 
nhau, cho nên, chúng ta dễ mắc nỗi nguy hiểm là 
cuộc tương thoại của chúng ta vẫn mất đi tính cách 
thu phối thích ứng. 

Vì lẽ đó, chúng ta phải cố gắng tìm cách xác định 
câu hỏi một cách chính xác hơn. Nhờ cách này, chúng 
ta điều khiển cuộc tương thoại vào trong một đường 
lối cố định. Nhờ thế, cuộc tương thoại sẽ đưa vào 
trong một con đường. Tôi nói: vào trong một con 
đường. Nói thế chúng ta nhìn nhận rằng con đường 
này chắc chấn không phải là con đường độc nhất. 
Ngay đây vấn dë vẫn còn phải mở ngỏ là xem coi con 
đường mà tôi muốn chỉ sau đây sự thực có là một con 
đường khả dí để cho chúng ta được đặt lên câu hỏi và 
được trả lời câu hôi. 

Nếu cho rằng chúng ta có thể tìm ra một con 
đường để xác định câu hỏi một cách chính xác hơn thì 


192 MARTIN HEIDEGGER 


lúc ấy lập tức phát khởi một sự phản đối nghiêm 
trọng đối với chủ luận cuộc tương thoại của chúng ta. 
Khi chúng ta hôi "Triết lý là gì?" là lúc chúng ta đang 
nói về triết lý. Khi hỏi bằng đường lối này, hiển 
nhiên là chúng ta vẫn còn đang đứng vị thế ở trên, 
nghĩa là, bên ngoài triết lý. Nhưng chủ đích của câu 
hỏi chúng ta là đi vào trong triết lý, lân la trú ngụ 
trong đó, xử sự ăn ở trong đường 161 ấy, nghĩa 1А, 
"làm triết lý", "sống triết lý", "án triết lý". Do đó, con 
đường của sự tương thoại chúng ta chẳng những phải 
có một đường hướng rõ ràng, mà đường hướng này 
đồng thời phải đảm bảo cho chúng ta rằng chúng ta 
đang di động trong lòng triết lý, chứ không phải bên 
ngoài triết lý và chung quanh triết lý. 

Như thế con đường của sự tương thoại chúng ta, 
phải thuộc về một loại và một đường hướng nào đó 
khá dĩ khiến cho cái điểu mà triết lý xướng nghị phải 
là điều có liên hệ chặt chẽ với bản thân chúng ta, và 
nhất. thiết phải chạm mó chúng ta trong tận nơi bản 
tính của chúng ta. 

Nhưng thế thì phải chăng triết lý trở thành một 
sự việc của cam năng tính, của những cảm xúc và 
những tình cảm? 

"Với những tình cảm đẹp dë, người ta chỉ tạo ra 
thứ văn chương rẻ tiên™". Nhưng lời nói này của 
André Gide chẳng những áp dụng cho văn chương 
mà còn ấp dụng đúng hơn nữa cho triết lý. Những 
tinh cảm, ngay са những tình cảm đẹp phất, không 


© André Gide, Doxtoieuxky - Paris 1923; p.247. 


TRIẾT LÝ LÀ GÌ? 193 


thuộc về triết lý. Người ta thường bảo rằng những 
tình cam là một cái gì сб tính cách phi lý. Trái lại, 
triết lý chẳng những là một cái gì hữu lý mà lại còn 
là điều quản nhiệm thủ vai chủ nhân thực thụ cho 
lý trí. Khi khẳng định như vậy bất ngờ chúng ta đã 
đến một sự quyết định nào đó có liên hệ tới bản 
tính của triết lý. Chúng ta đã vội vàng trả lời trước 
câu hồi chúng ta rôi còn gì. Bất cứ ai đều coi lời 
quyết đoán vừa rồi là đúng, nghĩa là quyết đoán 
rằng triết lý là một sự việc của lý trí. Tuy nhiên, lời 
phán quyết này có lẽ là một câu trả lời vội vàng, 
hấp tấp về câu hỏi "Triết lý là gì?", bởi lẽ chúng ta 
vẫn có thể lập tức đưa ra những câu hỏi mới để đối 
kháng lại câu trả lời này. Lý trí là gì? Ó đâu và vì 
sao mà lý trí đã được quyết định bản tính? Chàng 
phải chính lý trí đã tự hội thành bán thể mình 
bằng vai trò làm chủ triết lý? Nếu thế thì do quyền 
gì? Nếu không thế thì do đâu mà lý trí có được sứ 
mệnh và vai trò của nó? Nếu cái điều được coi là lý 
trí chính là điều đã chỉ được quy định đầu tiên do 
bởi triết lý và do bên trong sự thiên diễn của lịch 
sử triết lý thì sự tiền quyết rằng, triết lý là sự việc 
của lý trí không thể nào là sự góp ý đứng đắn được. 
Tuy nhiên vừa lúc chúng ta đưa ra sự ngờ vực về 
việc phẩm định triết lý như là tư thế thể thái hữu 
lý thì lúc ấy, cùng đồng một cách lối như thế, vấn 
đề cũng trở nên ngờ vực khi tìm xem triết lý cố 
thuộc về lãnh vực của su phi lý. Vì bất cứ ai muốn 
chỉ định rằng triết lý có tính cách phi lý thì người 
ấy phải lấy hữu lý làm tiêu chuẩn hoạch định giới 


194 MARTIN HEIDEGGER 


han và trái lai thì việc làm ấy chỉ rốt cục kẹt vào 
lối nhìn nhận một cách đương nhiên rằng triết lý là 
gì rồi. 

Nếu trái lại, chúng ta chỉ tó khả tính răng cái 
điều mà chính triết lý tự cuu mang là điều có can hệ 
chặt chẽ với chúng ta, những nhân thể trong tận nơi 
nhân tính chính yếu của chúng ta, điều ấy đang âm 
hướng ba động xúc chạm đến chúng ta thì lúc ấy có 
thể là điều âm hưởng xúc động kia không có dính Hu 
gì cả với những thứ mà người ta thường gọi là 
những cảm giác và những tình cảm, tóm lại, những 
gì là phi lý. 

Từ những gì đã trình bày ở trên, chúng ta có thể 
đúc kết trước tiên điều duy nhất này: chúng ta cần 
phải ưu tư cẩn thận nhiều hơn nữa nếu chúng ta 
đánh liêu khơi mào cuộc tương thoại mang nhan đề 
"Triết lý là gì?". 

Việc đầu tiên chúng ta cần làm là đưa dàn câu 
hỏi đi tói một con đường có đường hướng rõ rệt để cho 
chúng ta khỏi phải la cà lang thang quanh quẩn 
trong những tiền tượng thể, những quan niệm tùy 
thích tự ý hoặc ngẫu phát về triết lý. Nhưng làm thế 
nào chúng ta tìm ra được một con đường nhờ đó mà 
chúng ta có thể xác định câu hỏi chúng ta một cách 
đáng tin cậy? Con đường tôi hiện muốn chỉ rõ đang 
nằm trực tiếp đằng trước chúng ta. Và chỉ vì đó là cái 
gì gần gũi nhất bên cạnh, cho nên nó trở nên khó 
tìm. Và dù khi chúng ta dà tìm ra nó, thì chúng ta 
vẫn còn phải di động trên nó một cách vụng về. 
Chúng ta hỏi "Triết lý là gì?". Chúng ta đã từng nói 


TRIẾT LÝ LÀ GÌ? 195 


lên tiếng "triết lý" nhiều lần luôn. Tuy thế, nếu 
chúng ta dùng tiếng "triết lý" và không còn dùng 
tiếng ấy như một tên cũ rích, nếu thay vì thế chúng 
ta lại nghe tiếng "triết lý" phát ra từ tận suối nguồn 
uyên nguyên của nó thì lúc đó, tiếng ấy phát thanh 
lên như уйу: philosophia. Bây giò tiếng "triết lý" 
đang nói tiếng Hy Lạp. Tiếng Hy Lạp ấy vì, là tiếng 
Hy Lạp, cho nên chính tiếng ấy là một con đường. 
Một đằng, con đường đang nằm ra đằng trước chúng 
ta, vì tiếng ấy từ lâu đã được nói trước chúng ta 
nghĩa là được dự phát ra trước chúng ta. Một đằng 
khác, con đường đã nằm đằng sau chúng ta rồi, vì 
chúng ta đã thường nghe và nói tiếng này. Thế thì 
tiếng Hy Lạp philosophia là con đường mà chúng ta 
đang du hành dọc theo đó. Tuy vậy, chúng ta chỉ có 
một kiến giải rất tạp nhap, md hô về con đường này 
mặc dù chúng ta có thể thu đạt và có thể phô trải ra 
lan tràn bao nhiêu kiến thức có tính cách sử học về 
triết lý Hy Lạp. 
Tiếng philosophia nói cho chúng ta biết rằng 
triết lý trước hết là sự thể đã xác định biện hữu thế 
(sinh tính) của thế giới Hy Lạp. Chẳng những thế - 
philosophia cũng xác định sắc thái vận hành từ tính 
căn, (biến trình căn dé) nội tại nhất của tính sử Tây 
phương - Âu châu. Từ ngữ chúng ta thường được 
nghe luôn "Triết lý Tây phương - Âu châu" sự thực 
ra là một trùng phức ngữ. Tại sao? Bởi vì triết lý 
vốn là Hy Lạp tận ngay bản tính (thë tính) của nó; ở 
đây, Hy Lạp có nghĩa là: ngay nơi nguồn gốc (uyên 
nguyên) bản tính (thể tính) của triết lý thuộc về loại 


196 MARTIN HEIDEGGER. 


tính đã thoat tiên thỉnh cầu thiết nguyện thế giới 
Hy Lạp và chỉ có Hy Lạp thôi, để mà phơi bày triển 
khai ra. 

Tuy nhiên bản tính (thë tính) nguyên thủy (uyên 
nguyên) Hy Lạp của triết lý vào kỷ nguyên thống trị 
của Âu châu cận đại thì bản tính ấy đã bị hướng dẫn 
và cai trị bởi những tiền tượng thể (quan niệm) Thiên 
chúa giáo. Sự thống trị của những quan niệm này 
(tiên tượng thể) đã được chuyên chở qua trung gian 
(trung giao) của thời Trung cổ ở Âu châu. Tuy thế, 
người ta không thể nói rằng do đó mà triết lý trỏ 
thành Thiên chúa giáo, nghĩa là trở thành một sự thể 
của đức tin vào sự mặc khải và vào thần quyền của 
Giáo hội. Ngôn thể phát biéu rằng (hay đúng hơn: cái 
nhảy vot; Satz) triết lý, trong tự bản tính (Аё tính), 
là Hy Lap, không muốn phát biểu gì khác hơn là nói 
lên rằng Tây phương và Âu châu, và chỉ có Tây 
phương và Âu châu, trong sự vận hành diễn biến nội 
tại của tính sử nó, nguyên thủy (uyên nguyên) vốn 

"có tính triết lý". Điều này đã được chứng thể qua sự 
phát khởi và sự ngự trị của những nền khoa học. Bởi 
vì những nền khoa học phát xuất từ tận dòng diễn 
biến nội tại nhất của tính sử Tây phương, Âu châu, 
nghĩa là phát. từ tính cách triết lý, cho nên nhờ thế 
mà những nền khoa học ấy ngày nay có khả năng In 
lên một dấu ấn đặc biệt trên tính sử nhân loại ở khắp 
toàn thể trái đất. 

Chúng ta hãy thẩm xét một khoảnh khắc xem ý 
nghĩa của một ky nguyên trong tính sử nhân loại 
được đặc trưng là "thời đại nguyên tử". Tinh lực 


'TRIẾT LÝ LÀ GÌ? 197 


nguyên tử đã được khám phá và giải phóng nhờ 
những nền khoa học, tình lực nguyên tử ấy đã được 
dùng biểu trưng cho thứ thế lực phải dùng để xác 
định sự vận hành của tính sử. Thực thế, không có 
những nền khoa học gì cả, nếu triết lý đã không đi 
trước và phát xuất ra trước những nền khoa học. 
Nhưng triết lý là cái philosophia. Tiếng Hy Lạp này 
cột buộc cuộc tương thoại chúng ta vào trong một 
truyền thống tính sử. Vì truyền thống này vẫn thuộc 
về một loại tính độc nhất, cho nên nó cũng mang ý 
nghĩa độc nhất. Cái truyền thống mà tiếng Hy Lạp 
philosophia рол tên cho chúng ta, cái truyền thống 
một tiếng có tính cách lịch sử mà philosophia gọi tên, 
truyền thống ấy đã giải tỏa chiều hướng của một con 
đường mà trên đó chúng ta hồi "Triết lý là рі?". 
Truyền thống không truyền chúng ta tới sự câu thúc 
bức bách bởi những gì vãng khứ và bất khả phục hồi. 
Truyền là giải, giải phóng dẫn độ tới sự tự do của 
cuộc tương thoại với những gì đã хау ra từ quá khứ 
(mà vẫn lưu diễn tới hiện tại và tương lai). Nếu 
chúng ta thực sự nghe tiếng ấy và suy tưởng về 
những gì chúng ta đã nghe thì danh từ "triết lý" triệu 
hồi chúng ta vào trong tính sử về xuất xứ Hy Lạp của 
triết lý. Tiếng philosophia phát sinh đồng lúc, nếu có 
thể nói thế, cùng với tờ giấy chứng khai sinh của lịch 
sử (tính sử) của chính chúng ta; chúng ta cũng có thể 
nói ngay rằng nó hiện lên trên tờ giấy chứng khai 
sinh của thời kỳ hiện đại của lịch sử thế giới được gọi 
tên là thời đại nguyên tử. Đó là lý do tại sao chúng ta 
có thể hỏi câu hỏi "Triết lý là gì?" và chỉ có thể hỏi 


198 Я MARTIN HEIDEGGER 


thế khi chúng ta đi vào một cuộc song thoại với tư 
tưởng của thế giới Hy Lạp. 

Nhưng chẳng những cái gì ấy đang được đặt 
thành câu hôi - tức là triết lý - vốn xuất xứ là Hy Lạp, 
mà cả cách hỏi thế nào của chúng ta, ngay đến thể 
cách mà chúng tôi hôi ngày nay cũng là Hy Lạp nốt. 

Chúng ta hỏi, "cái đó là cái gì?". Trong tiếng Hy 
Lạp діёц này phát thanh như vầy її estin (nó là gì?). 
Câu hỏi về cdi gi là gì đó, tuy thế, vẫn có nhiều ý 
nghĩa. Chúng ta có thể hỏi, "cái đó ở đằng xa kia là 
cái gì?". Chúng ta nhận được câu trả lời, "một cái 
cây". Câu trả lời nằm trong sự việc rằng chúng ta đặt 
cái tên cho một vật thể mà chúng ta không tri nhận 
rõ ràng. 

Tuy thế, chúng ta vẫn có thể hỏi khác nữa, "cái 
mà chúng ta gọi tên là một "cái cây" là cái gì?". Khi 
đã đặt câu hỏi này như vậy thì chúng đang đi vào 
cận tính của tiếng Hy Lạp ti estin rồi (ti estin: nó là 
ø?). Chính hình thể đặt câu hỏi này mà Socrate, 
Platon và Aristote đã khai triển. Chàng hạn như họ 
hỏi, "Cái đẹp là cái gì? Kiến thức là gì? Thiên nhiên 
là gì? Sự chuyển động là gì?". 

Tuy vậy, chúng ta hãy nên tô ra lưu tâm cẩn 
thận trong những câu hỏi vừa nêu ra, chẳng những 
người ta đã tìm cách hoạch định chính xác hơn về 
bản thể của thiên nhiên, của sự chuyển động hoặc 
của cái đẹp mà đồng thời cũng là diễn nghĩa luôn về 
"cái gì" ấy có nghĩa là gì, phải hiểu chữ ti (cái gì) 
trong ý nghĩa ấy. Cái mà "cái gì" ấy có nghĩa là gì thì 
được người ta gọi là quid est, chữ Ну Lạp to, tức "cái", 


TRIẾT LÝ LÀ GD 199 


quid, cái thể tính, tính chất của sự thể, tính chất của 
"cái gì" ấy. Tuy thế, cái thể tính đã được xác định 
nhiều cách khác nhau trong những giai đoạn khác 
nhau của triết lý. Chẳng hạn, triết lý của Platon là 
một sự thông diễn đặc biệt về "cái gì" ấy có nghĩa là 
gì. Đó có nghĩa là idea. Sự việc chúng ta muốn nói 
idea mỗi khi chúng ta hỏi về ti và guid không thể coi 
như việc hiển nhiên được. Aristote đưa ra một sự 
diễn nghĩa về ti khác hắn Platon. Kant đưa ra một sự 
diễn nghĩa khác về ti. Hegel lại cũng đưa ra một lối 
diễn nghĩa khác nữa. Cái ём mà mỗi lần được hỏi 
qua sự dân khởi về ti, quid, tức là "cái gì" ấy, là điều 
mỗi lần vẫn được xác định lại mới luôn. Đối với triết 
lý, trong mỗi một trường hợp, mỗi khi chúng ta hôi 
"cái đồ là cái gì?" thì lúc ấy chúng ta đang hỏi câu hồi 
uyên nguyên Hy Lạp. 

Chúng ta hãy lưu ý cẩn thận rằng cả chủ luận 
của câu hỏi chúng ta - "triết lý" - và cả thể cách 
chúng ta hỏi "cái đó là cái gì...?" cà hai đều có xuất xứ 
từ Hy Lạp. Chính chúng ta cũng thuộc về xuất xứ 
căn nguyên này, ngay cả khi chúng ta không hề nhắc 
tới tiếng "triết lý". Chúng ta đã đặc biệt được triệu 
hồi trở về căn nguyên này và được hồi triệu thu phục 
cho nó và bởi nó chàng những vừa lúc phát ra những 
tiếng của câu hỏi "Triết lý là gì?" mà cả khi suy nghĩ 
về ý nghĩa của nó. (Câu hỏi "Triết lý là gì?" không 
phải là một câu hỏi điều khiển một loại kiến thức 
quay về tự thể (triêt lý của triết lý). Đó cũng không 
phải một câu hỏi có tính cách lịch sử chỉ chú tâm đến 
việc xác định cái được gọi là "triết lý" đã bắt đầu và 


200 MARTIN HEIDEGGER 


đã phát triển thế nào. Câu hỏi ấy là một câu hỏi có 
tính cách tính sử nghĩa là câu hỏi tính mệnh. Hơn 
thế nữa, đó không phải là một mà chính là câu hỏi 
duy nhất có tính cách tính sử của hiện thể Tây 
phương, Âu châu). 

Nếu chúng ta đi vào trong ý nghĩa trọn vẹn và 
uyên nguyên của câu hỏi "Triết lý là gì?" thì lúc Ấy 
câu hỏi của chúng ta, qua căn nguyên tính sử của nó, 
tìm ra được đường hướng đi tới một tương lai có tính 
cách tính sử. Chúng ta đã tìm ra được một con 
đường. Chính câu hỏi là một con đường rồi. 

Con đường ấy đưa dẫn từ hiện thể của thế giới 
Ну Lạp cho đến chúng ta, nếu không muốn nói là 
vượt qua chúng ta. Chúng ta đang đi - nếu chúng ta 
kiên trì trong câu hỏi này - chúng ta đang đi trên 
một con đường đã vạch ra rõ ràng. Tuy thế, chúng ta 
vẫn chưa có bảo đảm rằng chúng ta có khả nàng tức 
khác đeo đuổi con đường này trong đường lối thích 
đáng. Chúng ta không thể xác định ngay lập tức б 
nơi nào trên con đường này mà ngày nay chúng ta 
đang đứng. Từ lâu rồi chúng ta đã quen xác nhận đặc 
tính câu hỏi về cái gì của sự thể nào đó là một câu 
hồi về bản tính (thể tính) của nó. Câu hỏi về bản tính 
của sự thể nào đó phát khởi vào những lúc sự thể mà 
bản tính (thë tính) đang được hỏi đã trở nên tối tăm 
và rắc rối mò mit, khi mà đúng lúc mối giao hệ của 
con người với điều đang được hỏi đã trở nên vô định 
møg hồ hoặc đã bị lay chuyển rã rời. 

Câu hôi của cuộc tương thoại chúng ta có liên hệ 
với bản tính (thë tính) của triết lý. Nếu câu hỏi này 


THIẾT LÝ LÀ GÌ? 201 


phát khởi từ một sự nguy cấp nhu yêu và không còn 
độc nhất là một cầu hỏi giả định cho mục đích đàm 
đạo thì lúc ấy triết lý như là triết lý phải trở nên 
đáng được đặt thành câu hỏi. Có đúng thế? Nếu đúng 
thế thì triết lý đáng được đặt thành câu hỏi đến độ 
nào? Cố nhiên chúng ta chỉ có thể tỏ bày điều này 
nếu chúng ta đã hướng cái nhìn vào trong triết lý rồi. 
Muốn làm việc này chúng ta phải biết trước triết lý 
là gì. Do đó, trong một đường lối lạ lùng, chúng ta 
đang bị đuổi chạy chung quanh một vòng tròn. Chính 
triết lý phát hiện dường như là cái vòng tròn này. 
Giả thiết rằng chúng ta không thể nào thoát khỏi lập 
tức ra ngoài đường tròn của vòng tròn này thì chúng 
ta vẫn còn có thể nhìn vào vòng tròn. Cái nhìn của 
chúng ta phải quay về đường hướng nào? Tiếng Hy 
Lạp philosophia chỉ tó đường hướng. 

Nơi đây đòi hỏi một sự chú ý có tính cách căn 
nguyên. Nếu bây giờ và sau này chúng ta lắng nghe 
những tiếng của ngôn ngữ Hy Lạp thì lúc ấy chúng 
ta di động vào trong một lãnh vực đặc biệt ưu hạng. 
Dần dần thoáng hiện trong sự suy tưởng của chúng 
ta rằng ngôn ngữ Hy Lạp không phải chỉ là một ngôn 
ngữ như bất cứ những ngôn ngữ Âu châu nào mà 
chúng ta đã quen biết. Ngôn ngữ Hy Lạp và độc nhất 
chỉ có ngôn ngữ Hy Тар má: là logos. Chúng ta sẽ có 
dịp nói đến điều này tỉ mi hơn nữa trong những cuộc 
tương thoại của chúng ta. Bây giờ chúng ta xin tạm 
gợi ý rằng trong ngôn ngữ Hy Lạp cái điều được nói 
trong đó đồng thời là cái mà điều sở ngôn gọi tên một 
cách đặc thù tuyệt hảo. Nếu chúng ta nghe một tiếng 


202 MARTIN HEIDEGGER 


Hy Lạp với một lỗ tai Hy Lạp thì chúng ta di theo cái 
legein (cái lời đang nói của nó), cái sự trình bày trực 
tiếp của nó. Cái điều nó trình hiện là cái nằm ngay 
lập tức trước chúng ta. Qua tiếng Hy Lạp có thể nghe 
theo tỉnh thần Hy Lạp, chúng ta được trực tiếp đặt 
trong sự hiện điện của chính sự thể, chứ không phải 
thoạt tiên chỉ được đặt trước sự hiện diện của một ý 
nghĩa ký hiệu ngôn từ thôi. 

Tiếng Hy Lạp philosophia đưa trỏ về tiếng 
philosophos. Tiếng này nguyên vốn là một tính từ 
như tiếng phiarguros, ưa thích bạc, như tiếng 
philotomos, ưa thích danh dự. Tiếng philosophos 
dường như do Héraclite tạo ra. Điều này tỏ bày rằng 
đốt với Héraclite thì philosophia vẫn chưa hiện hữu. 
Một aner philosophos không phải là một con người 
"triết lý". Tiếng tính từ Hy Lạp philosophos điền tả 
một điểu hoàn toàn khác hàn ý nghĩa tiếng tính từ 
triết lý. Một aner philosophos là hos philet to sophon, 
kẻ yêu thương cái ѕорћоп: philein, yêu thương, ó đây 
có nghĩa theo Hếraclite là homolegetn, nói như Logos 
nói, tức là ứng với Logos. Sự tương ứng này được 
thuận theo cái sophon, Sự tương thuận là harmonia. 
Cái điều khiến cho một sự thể tương đồng hợp nhất 
với một sự thể khác, khiến cho cả hai đều vón nguyên 
thủy được nhất trí kết hợp với nhau vì chúng được 
phú sẵn hướng cam cho nhau - cái điều harmonia 
này là sắc thái đặc biệt của philein, của "yêu thương" 
trong ý nghĩa theo Héraclite. 

Cái aner philosophos yêu thương cái sophon. 
Điều mà tiếng này muốn nói, đối với Héraclite, là 


TRIẾT LY LÀ GÌ? 203 


điều gì thì thực khó diễn dịch. Nhưng chúng ta có 
thể diễn giải điều ấy tùy theo chính sự diễn nghĩa 
của Héraclite. Theo sự diễn giải này thì sophon có 
nghĩa là Нел panta "Một (là) tất са". "Tất са" ở đây 
có nghĩa là panta to onta tất cả những sự thể hiện 
hữu, toàn thể, toàn thể tính của hiện thể. Hen, Một, 
có nghĩa, cái một, nhất tính, cái độc nhất, cái liên 
kết nhất thống tất cả. Nhưng tất cả hiện thể thì 
được nhất thống kết hợp lại nơi Tính thể. Cái 
sophon nói - tất cả hiện thể là nơi Tính thể. Diễn tả 
một cách sắc sảo hơn - hiện thể là tính thể. Trong 
trường hợp này cái "là" nói theo nghĩa tha động từ 
(transitiv) và có nghĩa gần như vậy "thu góp chung 
lại", "thu hái, thu gon". Tính thể thu góp hiện thể 
lại mỗi khi thể là hiện thể. Tính thể là sự thu góp, 
thu nhiếp chung lại - Logos”. 

Tất cả hiện thể là nơi Tính thể. Nghe một điều 
như thế có vẻ như tầm phào nhàm nhí đối với lỗ tai 
chúng ta, nếu không muốn nói là khó nghe vì không 
ai cần bận tai đến cái su kiện rằng hiện thể thuộc về 
trong Tính thể. Tất cả thiên hạ người đời đều biết 
rằng hiện thể là cái đang là. Còn gì khác nữa nếu 
hiện thể không phải là: cái là? Tuy thế, chính sự kiện 
rằng hiện thể được thu góp dung nhập trong Tính 
thể, rằng hiện thể phát hiện trong sự phát hiện của 
Tính thể, chính điều ấy đã kbiến cho những người 
Hy Lạp ngạc nhiên và thoạt đầu làm cho họ ngạc 
nhiên và chỉ có họ ngạc nhiên thôi. Hiện thể nơi Tính 


D cf.Vortraege und AufSaetze, 1954, рр.207 - 229. 


204 MARTIN HEIDEGGER 


thể - điều này đã trở nên điều ngạc nhiên nhất đối 
với những người Hy Lạp. 

Tuy vậy, ngay đến những người Hy Lạp cũng 
phải giữ lại và che chở tính cách ngạc nhiên của 
điểu ngạc nhiên nhất này để chống đối lại sự tấn 
công của lý luận quy biện luôn luôn sẵn sàng có đủ 
câu trả lời cho tất cả mọi sự mà bất cứ ai cũng cố 
thể hiểu được và mang ra để ở thị trường. Sự lưu giữ 
bảo tổn cái điều ngạc nhiên nhất này - hiện thể nơi 
Tính thể - đã được thành tựu nhờ vài ba người khởi 
hành đi về chiều hướng của điều ngạc nhiên nhất 
này, tức là, cái sophon. Khi khởi hành như vậy, họ 
trở thành những kë tranh thủ giương về cái sophon 
và nhờ sự nỗ lực tranh thủ căng thẳng của họ mà 
lòng khát vọng nhớ nhung ngưỡng về sophon đã 
được dành thức dày và được nuôi dưỡng trong 
những kẻ khác. Sự yêu thương cái sophon, cái điều 
tương thuận vừa nêu ở trên, tương thuận với cái 
sophon, cái harmonia, до đó trả thành cái orexis (sự 
ngưỡng vong khao khát), sự nỗ lực, sự căng thẳng 
gắng sức giương tới cái sophon. Cái sophon - hiện 
thể nơi Tinh thể - bây giờ được truy tìm một cách 
đặc biệt. Vì yêu thương không còn là một sự tương 
thuận nguyên thủy với cái sophon mà chỉ là một sự 
khát vọng tìm kiếm thu ngưỡng tới hướng về cái 
sophon, cho nên sự yêu thương cái ѕорлоп trở thành 
"philosophia". Sự mài miệt càng thắng gắng sức 
ngưỡng vọng này được xác định bởi Eros. 

Sự truy tìm khao khát căng thắng ngưỡng tới cái 
sophon, tới "một 1А tất cả" tới hiện thể nơi Tính thể, 


TRIẾT LÝ LÀ GÌ? 505 


bây giờ lại trở thành câu hỏi, "hiện thể là cái gì, mỗi 
khi mà nó đang là?". Chỉ lúc này thì tư tưởng trở 
thành "triết lý". Héraclite và Parménide vẫn chưa 
phải là những "triết gia". Tạt sao không? Vì họ đã là 
những tư tưởng gia vi đại hơn са. "Vĩ đại hơn" ở đây 
không có nghĩa là sự đánh giá về một thành tích mà 
tô bày một khai vực khác hẳn của tư tưởng. Héraclite 
và Parménide đã "vĩ đại hơn" trong ý nghĩa rằng họ 
vẫn còn tương thuận với Logos, tức là, với cái "Một 
(là) tất са". Cái bước hướng về "triết lý", được phái 
quỷ biện chuẩn bị, đã được thành tựu đầu tiên do 
Socrate và Platon. Rồi gần hai thế kỷ sau Héraclite, 
chính Aristote đã xác định đặc tính bước đi này bằng 
câu sau đây: "và, hơn nữa, cái điều mà ngày trước và 
ngày nay vân được truy tìm và vân mãi mãi không 
tìm được là: hiện thể là gì." (Met. Z1, 1028 b 2sqq). 
Khi diễn dịch lại có thể hiểu như vầy: "và như thế, 
như ở thời quá khứ, ở ngày nay và ngay са ở tương 
lai nữa, cái điều mà (triết lý) đang lên đường di động 
hướng về mà vẫn luôn luôn không với tới được, đó là 
(là cái điều được đặt thành câu hỏi) - hiện thể là cái 
gì? ( to on)". 

Triết lý tìm kiếm hiện thể là cái gì, mỗi khi mà 
nó đang là. Triết lý lên đường di tới Tính thể của 
hiện thể, nghĩa là, đi tới hiện thể được hướng nơi 
Tính thể của nó. Aristote cắt nghĩa điều này bằng 
cách thêm vào câu đã dẫn trên nơi câu hỏi, hiện thể 
là gì?, thêm vào đó lời giải thích: "Đây là cái mà thể 
tính là"; điễn dich ra là: "Đây (nghĩa là, ti to on) có 
nghĩa, Hiện thể tính của hiện thể là рі?" Tính thể 


206 MARTIN HEIDEGGER 


của hiện thể nằm ở nơi Hiện thể tính. Nhưng cái này 
- cái ousia - (Hiện tính thể) được Platon xác định là 
idea và Aristote xác định là energeia (hiện thực tính, 
hiện tính thể). Ngay lúc này chưa cần phải giải thích 
một cách chính xác hơn ý nghĩa của Aristote về 
energeia và thế nào mà ousia (hiện tính thể) có thể 
được xác định là energeia (hiện thực tính). Bây giờ 
điểu quan trọng chúng ta phải lưu ý là cách thế mà 
Aristote viên hạn triết lý trong bản tính (thể tính) 
của nó. Trong cuốn đầu tiên của quyển Métaphysique 
(Met. A3, 982, b 9 sq). Ông viết như vây: Triết lý là 
kiến thức suy lý về những nguyên lý và những 
nguyên do đầu tiên. pistêmê thường được diễn dịch 
là “khoa học". Đây là sự sai lạc lầm lẫn bởi vì chúng 
ta dë bị quan niệm cận đại về "khoa học" xen vào 
đây. Dịch epistêmê là "khoa học" thì cũng sai lầm nếu 
chúng ta hiểu "khoa học" trong ý nghĩa triết lý của 
Fichte, Schelling và Hegel. Tiếng epistêmê là phát 
xuất từ phân từ epistamenos (kẻ biết cách nào, thế 
nào). Đó là cách gọi một người nào có khả năng, có 
tài năng về một việc gì đó (có tài hiểu theo nghĩa 
appartenance (sở đắc sở thuộc). Triết lý là epistêmê 
tis, một loại sở đắc sở thuộc, theôrêtikê, có khả năng 
về theôrêtikê (suy 1y, suy tưởng), nghĩa là việc tìm 
kiếm về điều gì đó và nắm giữ và ôm lấy trong cái 
nhìn của mình cái điều mà mình ngó tìm. Do đó, triết 
lý là epistêmê theôrêtê (biến thức suy lý, suy tưởng). 
Nhưng điều mà nó nắm lấy trong cái nhìn của nó là 
điều gì? 

Aristote nói cho biết cái điều ấy là cái gì khi ông 


TRIẾT LÝ LÀ GÌ? 207 


gọi tên là prôfai archai kai ашат. Câu này có thể 
dịch là "những nguyên lý và những nguyên do đầu 
tiên" tức là của hiện thể. Do đó, những nguyên lý và 
những nguyên do đầu tiên làm thành Tính thể của 
hiện thể. Sau hai ngàn năm trăm năm, bây giờ 
dường như đúng lúc để khảo xét lại xem Tính thể của 
hiện thể có can hệ gì với những sự thể như là những 
"nguyên lý” và những "nguyên do". 

Trong ý nghĩa gì mù Tính thể được tư niệm để mà 
những sự thể như là “nguyên lý" và "nguyên do”, 
được dù tư cách để ấn dấu của chúng cùng để chiến 
hữu những hiện thể tính thể của hiện thế? 

Nhưng bây giờ chúng ta lại để ý một điều khác 
nữa. Câu văn của Aristote trích dẫn ở trên đã cho 
chúng ta biết được chiều hướng của cái được gọi là 
"triết lý" Кё từ Platon đang lên đường đi về hướng 
nào, câu ấy chỉ cho biết. về bản tính của triết lý. Triết 
lý là một loại sở đắc sở thuộc làm cho có khả năng 
nhìn thấy hiện thể hướng về tới cái nó là gè khi mà 
nó là hiện thể. 

Câu hỏi đưa cuộc tương thoại chúng ta vào sự di 
động và sự bất an phong phú và chỉ bày chiều hướng 
cần phải theo, đó là câu hỏi "Triết lý là gì?" Aristote đã 
trả lời rôi. Do đó, cuộc tương thoại của chúng ta không 
còn cần thiết. Cuộc tương thoại đã kết thúc trước khi 
nó bắt đầu. Câu trả lời lập tức về điều này sẽ là thế 
này: lời phát biểu của Aristote về bản tính của triết. lý 
không thể chỉ là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi của 
chúng ta. Nói cho thích đáng hơn thì đó chỉ là môt câu 
trả lời trong 14}.!ёи câu trả lời khác. Nhờ sự trợ lực của 


208 MARTIN HEIDEGGER 


lối xác định về bản tính triết lý theo Aristote chắc 
chắn mình có thể tiền tượng thể (/hể niệm) và diễn giải 
được cả tu tưởng trước thời Aristote và Platon, cũng 
như са triết lý sau thời Aristote. Tuy nhiên điều dë tó 
bày: chính triết lý và đường lối mà triết lý thể niệm về 
bản tính của mình, triết lý và đường lối ấy đã từng 
thay đối thường xuyên trong hai ngàn năm kế tiếp. Ai 
có thể phủ nhận điều này? Đồng thời chúng ta, tuy 
vậy, cũng không nên bỏ quên sự kiện: triết lý từ 
Aristote cho đến Nietzsche, trên căn thể của những sự 
biến thể suốt dòng tiến triển, vẫn còn giữ được đồng 
nhất giống như nhau. Vì những sự biến thể là sự bảo 
đảm lưu tón cho tính cách liên hệ thân tộc trong thể 
đồng nhất. 

Khi nói như thế chúng tôi không muốn nói rằng 
định nghĩa về triết lý của Aristote vấn có giá trị hữu 
hiệu một cách tuyệt đối. Ngay trong lòng tính sử 
của tư tưởng Hy Lạp, đó chỉ là một lối diễn nghĩa 
đặc biệt về tư tưởng Hy Lạp và về trách vụ mà nó 
phải đảm nhận gánh vác. Định tính của Aristote về 
triết lý không thể nào được thuyên chuyển trở về tư 
tưởng của Héraclite và Parménlde dù trong bất cứ 
trường hợp nào. Trái lại, điều chắc chấn, dinh nghĩa 
của Aristote về triết lý là hậu quả kế tục tự tại của 
tư tưởng nguyên thủy và làm thành sự kết thúc спа 
nó. Tôi nói "hậu quả kế tục tự tại" bởi vì không thể 
nào nhận thấy rằng những nền triết lý cá biệt và 
những thời dại triết lý đã sinh khởi lẫn nhau trong 
ý nghĩa hiểu theo sự tất yếu của một tiến trình biện 
chứng pháp. 


TRIẾT LY LÀ GÌ? 209 


Minh đã gặt được kết quả gì từ những gi đã nói 
nãy giờ đối với sự cố gắng của chúng ta trong cuộc 
tương thoại đối trị với câu hỏi, “Triết lý là gì?". Trước 
tiên hết chỉ một điều: chúng ta không phải chỉ nên 
đeo vin vào định nghĩa của Aristote. Từ điều này 
chúng ta suy diễn đến điểm thứ hai: chúng ta phải ý 
thức về những định nghĩa nguyên thủy và hậu thời 
về triết lý. Và rồi sao? Rồi nhờ sự trừu lược tỷ giảo, 
chúng ta sẽ giản lược những định nghĩa йу vào chung 
tố của tất cả những định nghĩa. Và rôi sao? Rồi 
chúng ta sẽ đi đến một phương trình rỗng tuếch khả 
dĩ xứng hợp cho tất cả loại triết lý. Và rồi sao? Rồi 
chúng ta sẽ lại cùng đi xa hon nữa, tách lia xa hơn 
nữa với câu trå lời cho câu hôi của chúng ta. Tại sao 
cơ sự xảy ra như vậy? Bởi vì khi tiến hành như thế 
thì chúng ta chỉ thu gặt phương pháp luận có tính 
cách sử học những định nghĩa có sàn bên tay và giải 
tán chúng vào trong một phương trình tổng quát. Tất 
cả những việc này có thể thực hiện suôn sẻ nhờ sự 
học vấn uyên bác và sự trợ lực của những kiểm 
chứng đứng đắn. Làm như thế chúng ta chẳng cần 
phải đi vào trong triết lý gì nữa trong một đường lối 
khả d£ suy tưởng được bản tinh của triết lý. Khi 
chúng ia làm như lối trên thì chúng ta sẽ thu được 
mó kiên thức đa dạng, toàn triệt, và hữu ích nữa, về 
cách lôi mà triết lý đã được trình bày trong dòng diễn 
biến của tính sử. Nhưng trên con đường này chúng ta 
không bao giờ đi tới được một câu trả lời trung thực 
hợp thức trước câu hỏi "Triết lý là gì?". Câu trã lời 
chỉ có thể là câu trả lời hiện đang "làm triết lý" như 


TRIẾT LÝ LÀ GÌ? 211 


họ phát biểu hiện thể là gì mỗi khi hiện thể là thế thì 
lúc ấy cuộc song thoại của ta với những triết gia cũng 
phải được hiệu triệu bởi Tính thể của hiện thể. Lúc 
ấy chính chúng ta, qua tư tưởng của chúng ta, phải 
đến gặp рб triết lý trên con đường (unterwegs) mà 
triết lý đang du hành. Lời chúng ta đang nói phải 
tương ứng với điều đang hiệu triệu những triết gia. 
Nếu sự tương ứng này được thành công đối với chúng 
ta thì lúc ấy trong ý nghĩa trung thực trung tính của 
tiếng nói, chúng ta đáp ứng được câu hỏi, "Triết lý là 
gì?". Tiếng Đức antworten (trỏ lời cho) thực ra có 
nghĩa giống như ent - sprechen (đáp ứng). Câu trả lời 
cho câu hỏi của chúng ta không được tất cạn trong 
một sự khẳng định trả lời cho câu hôi bằng cách xác 
định chúng ta phải hiểu nội dung của ý niệm "triết 
lý" là gì. Câu trả lời không phải là sự bồi đáp, câu trả 
lời đúng hơn là sự tương ứng (die Ent - sprechung: la 
correspondance), đáp ứng với Tính thể của hiên thể. 
Tuy nhiên, đồng thời chúng tôi muốn biết cái gì kết 
thành sắc thái đặc biệt của câu trả lời trong ý nghĩa 
của sự tương ứng. Nhưng tất cà mọi sự trước hết đều 
tùy thuộc vào điều chúng ta đạt tới một sự tương ứng 
trước khi chúng ta thiết lập một lý thuyết về nó. 

Câu trả lời cho câu hỏi "Triết lý là gì?" nằm nơi 
sự tương ứng của chúng ta với cái điều mà triết lý 
đang lên đường hướng về. Và đó là - Tính thể của 
hiện thể. Trong sự tương ứng như thế chúng ta lắng 
nghe từ ban đầu cái điều mà triết lý đã nói rồi cho 
chúng ta, triết lý, nghĩa là philosophia biểu theo ý 
nghĩa Ну Lạp. Đó là lý do cho ta hiểu tại sao chúng 


212 MARTIN HEIDEGGER 


ta đạt tới sự tương ứng, nghĩa là, một sự trà lời cho 
câu hỏi của chúng ta, chỉ khi nào chúng ta vẫn còn 
song thoại với điều mà truyền thống của triết lý giải 
tỏa cho chúng ta, nghĩa là giải phóng cho chúng ta. 
Chúng ta tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi, "Triết lý là 
gì?" không phải nhờ những quyết đoán có tính cách 
sử học về những định nghĩa của triết lý mà phải nhờ 
vào sự song thoại với điều đã được trao truyền lại cho 
chúng ta như là Tính thể của hiện thể. 

Con đường đi đến câu trả lời cho câu hỏi của 
chúng ta không phải là một sự cắt đứt tuyệt giao với 
tính sử, phủ nhận chối từ tính sử mà là nuôi nhận 
thuận ứng chuyển tính những gì đã được trao gửi lại 
cho chúng ta. Sự nuôi nhận thuận ứng tính sử ấy là ý 
nghĩa của chữ "phá huỷ". Y nghĩa của tiếng này đã 
được viên diễn rõ ràng trong quyển Sein und Zeit 
(tiết mục 6). Sự phá húy không có nghĩa là phá hoại 
tiêu điệt mà có nghĩa là phá vỡ nát, dọn dẹp, thanh 
toán; đẩy lùi ra một bên những quyết đoán xác định 
chỉ có tính cách sử học về tính sử của triết lý. Sự phá 
hủy có nghìa là - mỡ những lỗ tai của chúng ta, làm 
cho chúng ta được tự do đón nhận cái điều dang nói 
cho chúng ta trong truyền thống như là tính thể của 
hiện thể. Khi lắng nghe sự hiệu triệu này thì chúng 
ta đạt tối sự tương ứng. 

Nhưng khi chúng ta nói như vậy, một mỗi ngờ 
vực đã ăn пойт vào đâu óc, chúng ta có nhất thiết 
cần phải nỗ lực để đạt tới sự tương ứng với tính thể 
của hiện thể? Có phải chúng ta, những nhân thể, 
chẳng phải chúng ta đã vẫn luôn luôn ở trong sự 


“THIẾT LÝ LÀ СЇ? 213 


tương ứng như thế rồi sao, và hơn thế nữa, cháng 
phải sự kiện đã hiển nhiên là vậy mà ngay đến bản 
tính của chúng ta cũng là thế rồi? Không phải sự 
tương ứng này kết thành dường nét căn thể của bản 
tính (thể tính) chúng ta sao? 

Thật ra, trường hợp của chúng ta quả là thế. 
Nhưng nếu trường hợp là thế, vậy thì chúng ta 
không thể còn nói rằng chúng ta trước hết phải cần 
đạt tới sự tương ứng này. Qua là chúng ta có lý khi 
nói như thế. Vì điều chắc chắn là dù chúng ta vẫn 
luôn luôn và khắp nơi hãy còn trong tương ứng với 
Tính thể của hiện thể, tuy thế, chúng ta ít khi để ý 
tới tiếng gọi của Tính thể. Sự tương ứng với Tính thể 
của hiện thể chắc chắn vẫn còn là nơi lưu trú của 
chúng ta. Nhưng chỉ thỉnh thoáng nó mới trở thành 
tư thế thể thái khai mở phơi bày đã được chúng ta 
đặc biệt cuu mang nuôi giữ. Chỉ khi nào điều này xây 
ra thì chúng ta mới thực sự tương ứng với điều liên 
hệ mật thiết với triết lý trên con đường hướng tới 
Tinh thể của hiện thể. Triết lý là sự tương ứng với 
Tính thể của hiện thế nhưng chỉ khi nào sự tương 
ứng này được thể hiện trọn vẹn thực sự và nhờ đó tự 
mó bày và dàn trải ra sự mở bày này. Su tương ứng 
nàv хау đến trong những đường lối khác nhau (йу 
thuộc vào cách kêu gọi trong tiếng nói của Tính thê, 
tùy thuộc vào việc tiêng nói ấy có được nghe hav 
không. và tùy thuộc vào dièu được nghe kia có được 
nói hav chị được giữ im lặng. Cuộc tương thoại của 
chúng ta có thê đưa tới những cơ hội để suy tưởng về 
điểm này, 


214 MARTIN HEIDEBGGI2R 


Bây giờ tôi sẽ chỉ xin cố gắng phát biểu lời mở 
đầu về cuộc tương thoại này. Tôi muốn đưa cuộc 
tương thoại này trở về điều mà chúng ta đã chạm mó 
tới khi nhắc lại lời nói của André Gide về những 
"tình cảm đẹp дё". Philosophia là sự tương ứng được 
tựu thành một cách trung thực và sự tương Ứng йу 
đang nói vào mỗi lúc mà nó để ý tiếng gọi của Tính 
thể của hiện thể. Sự tương ứng này lắng nghe tiếng 
nói của sự kêu gọi. Điều kêu gọi chúng ta như là 
tiếng nói của Tính thể đã triệu tập sự tương ứng của 
chúng ta. "Sự tương ứng" lúc ấy có nghĩa: được triệu 
tập xác định, bày ra ngoài bởi điều xuất phát từ Tính 
thể của hiện thể. Bày ra ngoài ở đây có nghĩa đen là 
phân ra ngoài, làm sáng tó, và nhờ đó, được đặt trong 
tương giao với cái đang là biện thể. Hiện thể như là 
thế quy định lời nói đến nỗi khiến cho ngôn ngữ được 
âm bưởng tương thuận với Tính thể của hiện thể. Sự 
tương ứng là điều cần thiết và vẫn luôn luôn được 
tương thuận âm hưởng, không phải chỉ ngẫu nhiên 
và thinh thoảng thôi. Đó là một sự thuận hưởng cam 
hướng hòa thanh đồng khí. Và chỉ trên сап bản của 
sự hòa thanh cảm hướng thuận hưởng đồng khí ấy 
mà ngôn ngữ của sự tương ứng mới cầu được sự minh 
xác của nó. đồng thanh đồng khí của nó. 

Vi là một sự thể được dồng thanh âm hưởng và 
đồng khí quy hưởng, cho nên sự tuong ứng được biện 
hữu thực sự trong một sự ứng cam thë hướng. Nhờ sự 
ứng сат thê hướng ау mà tư thế thể thái của chúng 
ta được thích ứng đôi lúc với cai nàv, đôi lúc với cái 
khác. Sự đồng thanh ứng cảm thế hướng được hiển 


TRIẾT LÝ LÀ GÌ? 215 


trong nghĩa ấy không phải là âm nhạc của những 
cảm giác đột phát chỉ phụ hòa nhịp theo sau sự 
tương ứng. Nều chúng ta xác định bản tính của triết 
lý như là sự tương ứng được thuận hưởng đồng thanh 
thì lúc ấy chúng ta không hê muốn buông bó tư 
tưởng cho những đổi thay ngàu nhiên và những lao 
xao dao động bất thường của những tình cảm. Đúng 
hơn, đó chỉ là một việc 10 bày ra ràng tất cả mọi sự 
minh bạch khúc chiết của ngôn thể đều được đặt căn 
tính trong một sự сат hướng đồng khí của sự tương 
ứng, của sự tương ứng, tôi xác định, trong việc lưu ý 
dên tiếng gọi. 

Tuy thế, trước tiên hết, việc đề cập sự cảm hướng 
đồng khí chính yếu của sự tương ứng không phải là 
một sự phát mình ở thời cận đại. Những tư tưởng gia 
Hy Lạp, Platon và Aristote, đã gợi sự chú ý về sự 
kiện rằng triết lý và việc "làm triết lý, sống triết. lý", 
thuộc về khai vực kích thưốc của con người mà 
chúng ta gọi là sự đồng thanh ứng cảm thế hướng 
(trong ý nghĩa của sự đồng thanh âm hưởng và đồng 
khí quy hưởng) 

Platon nói (Theatet, 1554): "vì đây chính là 
pathos (cam tính) của một triết gia: được ngạc nhiên. 
Vì không có sự bắt đầu nào khác cho Philosophia hơn 
là điều này". "Phực đây chính là pathos của một triết 
gia, tức là được ngạc nhiên; vì không có khởi điểm 
quyết định nào cho triết lý bằng điều пау". Sự ngạc 
nhiên, như là pathos, là orchê (khởi đầu) của triết }ý. 
Chúng ta phải hiểu tiếng Ну Lạp archê (sự khởi đều) 
trong trọn vẹn ý nghĩa của nó. Tiếng này gọi cái điều 


216 MARTIN HEIDEGGER 


mà tu dó su thể nào đó khởi phát. Và cái "từ đó khói 
phát" không bị bó lại đằng sau trong tiến trình xuất 
phát ra, nhưng đúng hơn sự bắt đầu trở thành cái 
điều mà động từ archëin phát biểu, tức là điều cai trị, 
làm chủ, điều động. Cái pathos của sự ngạc nhiên do 
đó không những chỉ đứng ở nơi khởi đầu của triết lý, 
chăng hạn như sự rửa tay đi trước sự mổ xẻ của y sĩ 
giải phẫu. Sự ngạc nhiên chuyên chở và chủ định 
thấu suốt khắp cả triết lý. 

Aristote cũng nói như vậy (Met. A2, 982 b 12 sq): 
"vị nhờ sự ngạc nhiên là loài người đã bắt đầu làm 
triết lý ca vào thời đại саа chúng ta và vào lúc khởi 
đầu". "Nhờ sự ngạc nhiên con người đã tới được con 
đường quyết định của việc làm triết lý bây giờ cũng 
như lúc ban đầu" (cái mà sự làm triết lý khởi phát và 
cái mà sự vận hành diễn tiến của việc làm triết lý 
được quy định toàn triệU. 

Thực là hòi hgt và nhất là phi Hy Lạp nếu chúng 
ta ngỡ rằng Platon và Aristote chỉ xác định nơi đây 
rằng ngạc nhiên là nguyên do của việc làm triết lý. 
Nếu họ có ý kiến này, đó có nghĩa là vào một thời nào 
đó hoặc một thời khác nào dó con người đã ngạc 
nhiên đặc biệt về hiện thể và rằng hiện thể đang là 
thế và đang là gì thế. Thúc дау bởi sự ngạc nhiên 
này, họ bắt đầu làm việc triết lý. Nhưng khi triết lý 
vừa tiến triển thì sự ngạc nhiên trở nên thừa (Һај, 
không còn là một nguyên động lực thúc đẩy đến độ 
sự ngạc nhiên ấy đã biến mất đi. Nó có thể biến mất 
vì nó chỉ là một sức hút thúc đẩy. Tuy nhiên, sự ngạc 
nhiên là archê, nghĩa là sự ngạc nhiên lan tràn chủ 


TRIẾU LÝ LÀ GÌ? 217 
đính tất cå mỗi bước đi của triết lý. Su ngạc nhiên là 
pathos. Chúng ta thường dịch pathos là đam mê, lan 
trần sôi sục xúc động ào ạt. Nhưng pathos có dính líu 
với pơschein, nghĩa là đau đón, chịu đựng, kiên trì 
trải qua, bị lôi cuốn bởi, bị quy định bởi. Thực là liều 
lĩnh táo bạo trong những trường hợp như thế này 
nếu chúng ta dich pathos là sự ứng cảm thế hướng 
(Stimmung) nghĩa là đồng thanh аш hưởng và đồng 
khí quy hưởng. Nhưng chúng ta đánh liều dịch như 
vậy vì chỉ có cách dịch này mới che chở chúng ta khỏi 
tiền tượng thể (thể niệm) pathos theo ý nghĩa tâm lý 
học cận đại. Chỉ khi nào chúng ta hiểu pathos như là 
su ứng cảm thế bướng thì chúng ta mới có thể xác 
định chính xác hơn #haumazein là sự ngạc nhiên. 
Trong sự ngạc nhiên chúng ta ghi trân mình lại, 
đứng súng lại. Chúng ta bước lùi lại, nếu có thể nói 
thế, bước lùi lại trước hiện thể, trước sự kiện rằng 
hiện thể là thế như nó là thế vì không là thế khác. 
Và sự ngạc nhiên không phải tiêu cạn đi trong sự 
thụt lùi trước Tính thể của hiện thể, nhưng vì là sự 
thụt lùi và su tự kiểm chế, cho nën sự ngạc nhiên 
đồng thời bị lôi kéo mạnh mẽ và dược giữ chặt bởi cái 
điều mà nó lùi trốn. Do đó, sự ngạc nhiên là sự cảm 
ứng thế hướng mà trong đó và vì đó Tính thể của 
hiện thể phơi bày dàn trải га. Šu ngạc nhiên là sự 
ứng cảm thế hướng mà trong đó những triết gia Hy 
Lạp đã được thuận ứng cho sự tương ứng với Tính 
thể của hiện thể, 

Có sự ứng cảm thế hướng thuộc loại khác khiến 
cho tư tưởng quyết định hỏi một cách mới la câu hôi 


218 MARTIN HRIDEGGER 


truyền thống về hiện thể là gì mỗi khi hiện thể là 
thế, và nhờ đó bắt đầu khởi phát một kỷ nguyên mới 
của triết lý. Trong tập Méditations, Descartes không 
phải chỉ và không phải hỏi trước tiên /¿ to on, hiện 
thể là gì, mỗi khi hiện thể là thế. Descartes hỏi hiện 
thể là thực sự hiện thể gì trong ý nghĩa của ens 
certum. Đối với Descartes, bản tỉnh (hể tính) của 
cerlitudo đã thay đổi trong giai đoạn vì ở thời Trung 
cổ certitudo không có nghĩa ЈА хас nh mà sự viên 
hạn сб định về một hiện thể trong cái điều đang là 
thế. Certitudo 8 đây vẫn còn đồng nghĩa với essentia. 
Trái lại. đối với Descartes cái điều / thực, thic sự {а 
thì được đo lường bằng một cách khác. Đối với ông ta, 
sự nghi ngờ trở thành sự ứng cảm thế hướng mà 
trong đó sự đồng thanh ầm hưởng (cơ cấu của sự quy 
hưởng) tụng động ứng nhịp với cái ens certum, tức là 
hiện thể trong xác tính. Certituto trỏ thành sự cố 
định спа ens gua ens kết thành từ tính cách bất khả 
vấn của cogito (ergo) sum cho nhân ngå. Từ đó, bản 
ngã (ego) trở thành sub-jectum ưu liệt và do đó bản 
tính @Һё tính) của con người lần đầu tiên đi vào lĩnh 
vực của chủ thể tính trong ý nghĩa của bản ngã tính. 
Từ sự đồng thanh âm hưởng với certitudo mà ngôn 
ngữ của Descartes dat, được sự đồng khí quy hưởng 
của một clare et distincte percipere. Su ứng cảm thế 
hướng của sự nghi ngờ là sự đồng khí tích cực trong 
sự xác tính. Từ đó, tính cách đích xác trở thành hình 
thức quyết định tiêu chuẩn của chân lý. Sự ứng cảm 
thế hướng của sự tín nhiệm vào sự xác tính tuyệt đối 
của kiến thức mà con người mọi lúc có thể đạt tới 


'TRIÉT LÝ LÀ GÌ? 219 


được chính là pathos và, do đó, là агеһё của triết lý 
cận đại. 

Tuy nhiên, sự thành tựu của triết lý, telos, tùy 
thuộc vào cái gì, nếu chúng ta có thể-nói đến nó? Có 
phải sự cáo chung chấm dứt này được quy hưởng bởi 
một sự cảm ứng thế hướng khác? Chúng ta phải tìm 
kiếm sự thành tựu của triết lý cận đại ở đâu? О 
Hegel hay cho mãi đến triết lý ở giai đoạn cuối của 
Schelling? Còn về Marx và Nictzsche thì thế nào? Có 
phải Marx và Nietzsche đã bước lộn ra ngoài dòng 
lưu chuyển của triết lý cận đại? Nếu không thế thì 
làm thế nào chúng ta có thể xác định vị trí của họ? 

Đường như là chúng ta chỉ đặt ra những câu hỏi 
có tính cách sử học thôi. Nhưng sự thật thì chúng ta 
đang suy tưỡng bản tính (thể tính) tương lai của triết 
lý. Chúng ta đang cố gắng lắng nghe tiếng nói (thanh 
hương) của Tính thể: Điều này đưa loại ứng cảm thế 
hướng nào cho tư tưởng hiện đại? Câu hỏi khó có thể 
tra lời một cách dứt khoát: Dường như một sự ứng 
cảm thế hướng căn bản (căn tính) đang thống ngự 
khắp cả. Tuy nhiên sự ứng cảm thế hướng ấy vẫn còn 
ân trốn giấu kín khỏi chúng ta. Điều này là dấu hiệu 
tỏ bày rằng tư tưởng hiện đại của chúng ta vẫn chưa 
tìm thấy con đường dứt khoát của nó. Điều chúng ta 
.gặp gỡ chỉ là diều này - có nhiều sự ứng сат thế 
hướng khác nhau của tư tưởng. Sự nghi ngờ và sự 
thất vọng, một đăng, sự ám ảnh hưởng hữu mù 
quáng với những nguyên lý vô băng, đằng khác, cả 
hai va chạm xung đột với nhau. Sự sợ hãi và xao 
xuyến hòa lẫn với sự hy vọng và niềm tin tưởng. 


220 MARTIN HEIDEGGER 


Thương khi, một cách rộng rãi, dường như tư tưởng 
chỉ là một loại tiền tượng thể (quan niệm) lý luận và 
tính toán thoát ra khối bất cứ loại ứng cảm thế 
hướng nào са. Nhưng ngay đến tính cách lạnh lùng 
của sự tính toán, ngay đến vẻ tỉnh táo nhạt nhẽo của 
su sắp đặt kế hoạch cũng là những nét của một sự 
đồng thanh âm hưởng. Chẳng những thế - ngay cả lý 
trí, cái đã tự thoát ra ngoài tất cả ảnh hưởng của 
những đam mê, thực ra, vì là lý trí, cho nên cũng 
được đồng thanh âm hưởng vào lòng tin cậy nơi khả 
năng toán học luận lý chặt chẽ của những nguyên lý 
và nguyên tắc của nó. 

Sự tương ứng được tự phơi bày ra và được cưu 
mang thu nhận một cách trung thực, sự tương ứng 
ấy tương ứng với tiếng gọi của Tính thể của hiện thể, 
đó là triết lý. Chúng ta được di vào và quen biết với 
bản tính của triết lý là chỉ khi nào chúng ta học tính 
cách nó là thế nào, trong thể cách nào. Nó theo thể 
cách của sự tương ứng được thuận hưởng theo tiếng 
nói của Tính thể của hiện thể. Việc tương ứng này là 
một hiện ngôn, một ngôn thể. Nó phụng sự cho ngôn 
ngữ . Điều này có nghĩa là gì thực là khó hiểu đối với 
chúng ta ngày nay vì những quan niệm (tiên tượng 
thể) thông thường của chúng ta về ngôn ngữ đã trải 
qua những biến thiên lạ kỳ. Do hậu quả ấy mà ngôn 
ngữ xuất hiện như 1А một dụng cụ của sự diễn đạt. 
Do đó người ta cho là đúng lẽ hơn khi nói rằng ngôn 
ngữ phụng sự cho tư tưởng, thay vì nói tư tưởng, như 
là sự tương ứng, phụng sự cho ngôn ngữ. Trước hết, 
tiên tượng thể (quan niệm) thông thường về ngôn 


THIẾT LY LA GD 921 


ngữ đã tách lia xa hàn kinh nghiệm Hy Lạp về ngôn 
ngữ. Đối với người Hy Lạp, bản tính (thể tính) của 
ngôn ngữ được khai thể qua logos. Nhưng logos và 
legein có nghĩa là gì? Chỉ có ngày nay chúng ta mới 
chầm chậm bắt đầu thoáng thấy bản tính (thể tính) 
Ну Lạp nguyên thủy của nó nhờ những cách diễn 
giải đa dạng về logos. Tuy nhiên chúng ta không thể 
bao giờ trở lại bản tính của ngôn ngữ và cũng không 
thể chỉ thu nhận nó lại thôi là được. Trái lại, có lẽ 
chúng ta phải đi vào cuộc song thoại với kinh nghiệm 
Hy Lạp về ngôn ngữ như là /ogos. Tại sao? Bởi vì 
không có sự suy tưởng khả quan về ngôn ngữ, chúng 
ta không bao giờ thực sự biết triết lý là gì, triết lý 
như sự tương ứng tu liệt, và cũng không biết triết lý 
là gì, triết lý như môt thể cách ưu liệt của ngôn thể. 

Nhưng bởi vi thì ca, nếu chúng ta so sánh thì ca 
với tư tưởng, thi ca cũng phụng sự ngôn ngữ trong 
một đường lối ưu liệt hoàn toàn khác hắn, khi cuộc 
tương thoại của chúng ta suy tưởng theo triết lý thì 
tất nhiên phải đưa dàn tới một cuộc thảo luận về môi 
tương thể giao tính giữa tư tưởng và su sáng tác thi 
ca. Giữa hai bên đều có sự liên hệ huyết thống ẩn kín 
vì trong việc phụng sự cho ngôn ngữ cả hai tự tận tuy 
dâng hiến tiêu phí trao tính trọn ven. Tuy nhiên giữa 
hai bên đồng thời có một hế thắm ngăn cách, vì cả 
hai "đều trú ngụ trên những ngọn núi cách biệt hắn 
hoàn toàn". 

Bây giờ chúng ta có thể đòi hỏi cuộc tương thoại 
của chúng ta phải được giới hạn vào câu hôi về triết 
lý, yêu sách này quả là hoàn toàn xác đáng hợp lý. 


223 MARTIN REIDEGGER 


Sự giới hạn này chi có thể có được và cần thiết nữa 
khi nào trong cuộc tương thoại chúng ta được đưa 
đến sự nhìn nhận rằng triết lý không phải là cái điểu 
đã được diễn giải là: một sự tương ứng đưa dẫn tiếng 
gợi của Tính thể của hiện thể đến cho ngôn ngữ. 

Nói khác đi - cuộc tương thoại của chúng ta 
không tự nhận trách nhiệm thảo vạch bày ra một 
chương trình cố định. Nhưng cuộc tương thoại này 
muốn chuẩn bị dua tất cả những người nào đang 
tham dự vào một sự thu phối hội tính trong đó cái 
mà chúng ta gọi là Tính thể của hiện thể lên tiếng 
hiên triệu chúng ta. 

Khi gọi tên điều Ấy, chúng ta đang suy tư cái mà 
Aristote đã nói: 

"Tính thể - hiện thể thể hiện qua nhiều thể cách”. 


O) ef Sein und Zeit, phần 7 B. 


TRÊN ĐƯỜNG 
ĐẾN VỚI NGÔN NGỮ 
Đối thoại giữa một người Nhật và tác giả 


TRƯƠNG ĐĂNG DUNG giới thiệu và dịch 


In theo Бап in trong Tạp chí 
Văn học nước ngoài, số 1-1999 


Dich then han têng Hungari của Tilliman J А. 
Nxb Helikon, Budapest, 1991 


LỜI GIÓI THIỆU 


Đi từ Hữu thể và thời gian (1928) qua Siêu hình học là gì? 
(1929) dên Về bản chất chân lí (1943), sau đó trở lợi Những ngõ 
cụt (1950) và Những giải thích về thơ Helderlin (1951), rồi lai 
tìm Tương đẳng và khác biệt (19ã7) trước khi Trên đường đến 
với ngôn ngữ (1959) gặp Nietzsche (1961) và Hiện tượng học và 
thần học (1970), Martin Heidegger không chỉ là một đại diện 
lớn của lịch sử tu tưởng Đức ой từ each là người sáng lập ra chủ 
nghĩa hiện sinh Đức, mà ông thực sự là một triết gia cá ảnh 
hưởng quan trọng trong lịch sử tư duy triết học thế giới. Phạm 
trù chinh của triết học Heidegger là tính thời gian. Theo ông, сіі 
tón tại chủ quan của con người được bình thành từ các hinh 
thức tiền thiên của са nhân соп người. Để thoát khỏi lo би và 
tim được ý nghĩa của tón tại, con người сап phải thường xuyên y 
thức vê cúi hữu han, vê cái chết. Chỉ đối diện với thực chất của 
hiến phù sinh của minh, con người mới biết quy trọng các giá trị, 
tránh được những tham uong xô đấy nó vào hoạt động vô 
nghĩa... Những quan điểm triết học của Martin Heidegger gắn 
liên vdi tư tưởng triết học của S.Kierkegaard và hiện tượng học 
của Edmund Husserl. Trung tâm của tu tưởng triế học 
Heidegger là uốn dê của tón tai, và như các nhà тї học khúc, 
ông cüng xuất phát từ các quan điểm triết học của mình để bàn 
vê những vån dë mĩ học. Theo ông, đặc trưng cơ bản của tác 
phám nghệ thuát là Ó chân lí tòn tại có trong nó. Chân lí này 
không có nghĩa là sự phan ánh thôu đáng hiện thực khách 


226 MARTIN HEIDEGGER 


guan, mà là sự đối lập giữa Thế giới và Trái đất, giữa sự mú ra 
uà sự che giấu. Ông cho rằng ngôn ngữ là sự kiện có đẳng сар 
cao nhất của sự tôn tại của con người, vè ойу nghệ thuật có đẳng 
сёр cao nhất đôi обі ông là Thơ, Тас phẩm thơ không phối là edi 
gì khúc ngoài sự tạo ra một ngôn ngữ mới. Chinh vi quan niệm 
nhu thế nên M.Heidegger cảnh báo ràng trong сіі thế giới hiện 
đại nhiễu nhương, nhiều bạo lực và bất trắc này, thơ chỉ có thể 
tự bảo vê được minh nếu nói ué Thơ. 

Tuy nhiên, anh nường của М.Не о нет đổi véi giới 
nghiên cứu văn bọc trước hết không phỏi là bằng mĩ học mà 
bằng những suy nghĩ của ông về triết học và chú giải học. Nhi 
ông cho rằng lời nói không chỉ hoàn toàn là các bí hiệu, mọi ' 
lời nói đều hai mặt: hướng đến người nào đó và đặt điều biện 
cho người đó phải có nỗ lực hướng về sự biểu. chính là khi 
ông gợi những ý tưởng quan trọng cho uiệc nghiên cứu uấn đề 
рап bản và sự tạo nghĩa thông qua người đọc của lí luận tác 
phẩm ойл học. Không phai ngẫu nhiên mà trong nha đâu thế 
ki này đã có nhiều nhà nghiên cứu lí luận vàn học và ngôn 
ngữ học tim đến обї hiện tượng học, giống nhu M.Heidegger. 
(Những học trò khúc của E.Husserl như Roman Ingarden, 
Trần Рис Thảo... tuy mỗi người một lĩnh оис, nhưng đều có 
những thành công theo hướng này). 

Trên đường đến với ngôn ngữ là một tác phẩm mà sự độc 
đáo, Һар dẫn của nó có ngay trong thể loại: là công trình triết 
học mà như là tiêu luận - đôi thoại. Một cuộc đối thoại thoải 
mãi mà đây kịch tính giữa những công dán đại diện cho hơi thế 
giới. Một bên là người châu Âu (Đức) và một bên là người À - 
Đông (Nhật Ban). Са hai đêu có những kinh nghiệm dau xót uë 
quá khức của dân lộc minh sau Đại chiến thế giới lần thứ hai. 
Но đối thoại khầng phải vì mục đích giành chiến thẳng cho сії 
thế giới mà mình đại điện. Và cũng không phải lần đầu tiên đợi 
diện của hai thế giới này gặp nhau, nếu chúng ta nhìn lai lịch 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGỮ 297 


sử: tu thế ki XIII da có dôi thoại gua. Cơ йде giáo và Phật giáo; 
từ thế ki XVIII thì tư duy Á - Dông ngày càng gần gũi ở châu Âu 
nhờ ngành Đông phương học phát triển. M.Heidegger đề cao sức 
mạnh của nên vän hóa № Вап. Ông nhận ra rằng những 
cuộc đối thoại trước đây không thành công là do những người 
Nhật Вап đã không có kha năng mở ra trước ông những nét đặc 
trưng của thế giái Á - Đông, hơn nữa họ đã quá dë dài trong việc 
sử dụng mó hình khái niêm của tư duy Phương Tây. M.Heidegger 
có tránh các khái niêm triết bọc truyện thông (сас phạm trù siêu 
hinh), thay одо đó là cách nói thông thường, обї sự đôi mới ngôn. 
ngữ triết học, nhiều từ mới uà ổn dụ. Có thể nói đây là một cuộc 
đối thoại bằng hình ảnh оё uấn dé: làm thế nào để có thể nói về 
ngôn ngữ bằng những bình thức của ngôn ngữ? M.Heidegger 
không muốn bàn vê ngôn ngữ д một bình điện tru tượng hơn, 
mà chỉ muốn nói một cách ổn dụ vê sự hiên hữu của tôn tại và 
ngôn ngữ trong nhau, 0È theo ông ngôn ngữ là ngôi nhà của tón 
tại. M.Heidegger đã không đối thoại theo kiểu Platon là chỉ thấy 
có ý chí vuon tới chân lí và tư tưởng bao quát toàn bộ của một 
người. Ông đã sáng tạo một hình thúc thể loại đối thoại mới, 
trong đó các bên đối thoại khi thì nhẹ nhàng, lịch lãm, có 
khoáng cách; khi thì sôi nổi, nhiệt tinh, nhất là khi nói đến bản 
chất của ngôn ngữ. 

Là một triệt gia обі tư duy binh viên, nhưng M.Heidegger 
đã sáng tạo nên một tức phẩm giàu chất thơ và có nhiều ý 
tưởng. Cuộc đôi thoại của ông uới giáo sự Tezuka trong thực tế 
là cơ sở cho cuộc đổi thoại trong tác phẩm. Nhiều năm đã trôi 
qua, nhưng tính thân đối thoại đó chẳng những vån giữ nguyên 
giá trị mà còn có những gợi mở quan trọng cho chúng ta trong 
иёс nhìn nhận các giá trị Đông - Tây д một bình diện mới. 


Hà Nội - 1999 
TRƯƠNG ĐĂNG DUNG 


Người Nhật (N.N): Ông quen bá tước Suzo Guki. 


Ông ấy học ở chỗ ông nhiều năm. 


Người hỏi (N.H): Tôi vẫn giữ ki niệm về bá tước Guki. 
N.N: Ông ấy mất sớm. Nisida, người thầy của ông ấy 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


đã viết văn bia. Ông ta đã lao động một năm trời 
vì bài văn bia trang trọng ấy cho học trà của 
mình. 

Tôi rất mừng là mình có được những bức ảnh 
chụp về ngôi mộ và khu rừng nhỏ kề cận. 

Tôi biết khu vườn nhà thờ ở Kyoto. Tôi vẫn 
thưởng cùng với bạn bè đến đó tìm các bia mộ. 

Khu vườn mộ được cha cố Honen tạo dựng vào 
cuối thế ki ХП, trên quả dôi ở phía đông Kyoto, 
môt thời từng là thành phố của Hoàng đế, để 
làm nơi suy tưởng và thiền định. 

Vậy nên khu rừng nhỏ có nhà thờ Ау xứng đáng 
làm nơi yên nghỉ cuối cùng của con người trẻ 
tuổi đó. 

Những suy ngẫm của ông ấy đều hướng về cái 
mà người Nhật goi là iki. 

Tôi chỉ cảm nhận được từ xa điều mà từ này 
muôn nói lên, qua сас cuộc nói chuyện với Guki. 

Sau khi từ châu Âu trở về, bá tước Guki đã có 
những bài giảng mĩ học về nền nghệ thuật. Nhật 


TRÊN DƯỜNG ĐẾN VỚI NGON NG ÜV 229 


N.H: 


N.N: 


Bản và thi ca. Những bài giảng này đã được tập 
hợp lại, m thành tập. Trong công trình này, 
xuất phát từ mĩ học châu Âu, ông ấy thử nhìn 
nhận bản chất của nền nghệ thuật Nhật Bản. 


: Chúng ta có thể đến với mĩ học với ý định như 


thế được không? 


: Sao lại không? 
: Tên gọi và cái mà ông gọi đó đều bắt nguồn từ 


tư duy châu Âu, từ triết học. Vì thế, quan điểm 
mĩ học, thực chất là xa lạ với tư duy À - Đông. 


: Ông nói đúng. Nhưng chúng tôi, những người 


Nhật, cần đến sự giúp đố của mĩ học. 


: Để làm gì? 
: Để nó tạo ra cho chúng tôi những khái niệm cần 


thiết trong việc nắm bắt những vấn đề của nghệ 
thuật và thi ca liên quan đến chúng tôi. 


: Các ông cần có các khái niệm? 
: Có lẽ đúng như vậy, bởi vì được gặp gö với tư 


duy châu Âu mà chúng tôi thấy rõ hơn chỗ yếu 
của ngôn ngữ chúng tôi. 


: Ó mức độ nào? 
: Ngôn ngữ của chúng tôi thiếu cái sức mạnh có 


khả năng chỉ ra các sự vật trong mối liên hệ và 
phụ thuộc lẫn nhau của chúng. 

Ông thật sự xem điểm yếu này là sự không toàn 
vẹn của ngôn ngữ các ông? 

Qua sự gặp gõ không thể nào tránh khỏi của thế 
giới Á - Đông với châu Âu thì câu hỏi của ông rõ 
ràng đời hỏi sự cân nhắc kĩ càng. 


230 


MARTIN HEIDEGGER 


K.H: 


N.N: 


N.H: 
N.N: 


N.H: ... 


N.N: 
N.H: 


N.N: 


N.H: 
N.N: 


Ông vừa chạm đến một vấn đề đang tranh luận 
mà tôi đã từng trao đổi với bá tước Guki. Vấn đề 
đó là người Á - Đông có cần thiết phải chạy theo 
những hệ thống khái niệm của châu Âu. 

Có lẽ xét từ phương diện hiện đại hóa, và công 
nghiệp hóa đang lan rộng khắp nơi hiện nay thì 
không còn giải pháp nào khác. 

Ông diễn đạt rất thận trọng khi ông nói "có lẽ"... 
Đúng vậy. Bởi vì thường xuyên có khả năng là - 
nhìn từ sự tón tại của người Á - Đông chúng tôi - 
cái thế giới kĩ thuật cuốn hút chúng tôi này lại 
chỉ thể hiện ở bề mặt của thế giới chúng tôi, và... 
và, do đó mà - bất chấp sự đồng hóa và hoà 
trộn - sự gặp gõ đích thực với châu Âu vẫn chưa 
хау га. 

Có khả nàng không thể хау ra được. 

Có thể khẳng định việc này vô điều kiện đến 
mức đó sao? 

Tôi là người cuối cùng dám khẳng định điều đó, 
nếu không tôi đã chẳng đến nước Đức làm gì. 
Nhưng tôi thường xuyên cảm thấy mối nguy hiểm 
mà chắc chắn bá tước Gukì cũng đã không thể 
vượt qua được. 

Ông nghi đến mối nguy hiểm như thế nào? 

Sự phong phú của các khái niệm mà tinh thần 
của các ngôn ngữ châu Âu mang lại có thể làm 
cho chúng tôi lạc lối, và nó làm cho phần tán, 
không thể xác định được cái bản chất tình thần 
của sự tổn tại của chúng tôi. 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÓN NGỮ 231 


N.H: 


N.N: 
N.H: 


N.N: 
N.H: 


Có điều vẫn còn môt mối nguy hiểm Jón hơn liên 
quan đến са hai chúng ta cũng đang đe dọa, và 
nó càng không thể nhận thấy thì càng đáng sợ 
hơn. 

Nghĩa là thế nào, thưa ông? 

Mối nguy hiểm đe dọa từ phía mà chúng ta 
không nghĩ tới, nhưng lại chính là nơi ta cần 
phải chiêm nghiệm nó. 


: Như vậy là ông đã chiêm nghiệm mối nguy hiểm 


này, nếu không ông đã chăng nói đến. 


: Tôi cũng không chiêm nghiệm đến cùng, nhưng 


tôi nghĩ là mình dự cảm được, qua những lần trò 
chuyện với bá tước Guki. 


: Ông có nói với bá tước về điều này? 
: Không. Chính mối nguy hiểm xuất phát từ những 


cuộc nói chuyện bởi vì đó là những cuộc nói chuyện. 
Tôi không hiểu ông nghĩ gì? 

Những cuộc nói chuyện của chúng tôi không 
phải là những cuộc tranh luận có tính khoa học, 
được sắp đặt trước. Ü nơi mà câu chuyện diễn ra 
theo hướng này thì bá tước Guki - nhu ở các buổi 
thực hành sëmina - dêu im lặng. Những cuộc nói 
chuyện vừa nhắc tới cứ như là trò chơi không bị 
gò bó điển ra trong ngôi nhà của chúng tôi, nơi 
bá tước Guki thường đến cùng với vợ, người vẫn 
bận trang phục nghi lễ Nhật Bản nhân dịp đó. 
Sự hiện điện của bà đã làm cho cái thế giới Á - 
Đông rực rõ hơn, và mối nguy hiểm của các cuộc 
nó) chuyện của chúng tôi cũng trở nên dë cảm 
nhàn hon. 


232 


MARTIN HEIDEGGER 


N.N: 
N.H: 


- 


N.N: 


N.H: 


N.H: 


N.H: 


Tôi vẫn chưa hiểu ông nghĩ gì. 

Mối nguy biểm của các cuộc nói chuyện của 
chúng tôi án chứa trong bản thân ngôn ngữ, chứ 
không phải trong cái mà chúng tôi nói tới, cũng 
không phải có trong việc chúng tôi thể nghiệm 
việc đó như thế nào. 

Bởi vì bá tước Guki biết nói tiếng Đức, tiếng 
Pháp và tiếng Anh một cách xuất sắc. 

Đúng thë! Ông ấy có khả năng kể lại bằng các 
thứ tiếng châu Âu điểu vừa được nói đến. Nhưng 
chúng tôi lại nói về iki, trong khi đó #ruóc mặt 
tôi tỉnh thần của tiếng Nhật khép lại, như nó 
vẫn không mở ra từ dạo ấy. 


: Các ngôn ngữ của cuộc nói chuyện đã đưa tẤt cả 


vào châu Âu. 


: Thế mà cuộc nói chuyện lại muốn nói lên bản 


chất của nền nghệ thuật và thì ca Á - Đông. 


: Bây giờ thì tôi đã biểu hơn là ông cảm thấy mối 


nguy hiểm ở đâu. Ngôn ngữ của cuộc nói chuyện 
đã liên tục làm phân tán cái khả năng để điều 
nói đến được lên tiêng. 

Cách đây không lâu, tôi đã gọi ngôn ngữ là ngôi 
nhà của hữu thể, Nếu con người, thông qua ngôn 
ngữ của mình, ở trong ngôi nhà cuộc đời, thì 
chúng tôi những - người châu Âu, ở trong ngôi 
nhà hoàn toàn khác so với người Á - Đông. 


: Nếu như các ngôn ngữ ở đây và ở đó không chỉ 


khác nhau mà nên tảng thực chất của chúng 
cũng khác. 
Và như vậy thì cuộc nói chuyện diễn ra từ ngôi 


TRÉN ĐUÔNG ĐẾN VỚI NGÔN кой 233 


N.N: 


nhà này đến ngôi nhà kia gân như là không 
thể được. 

Ông nói "gần như” thật là xác đáng. Bởi vì dù 
sao đó cũng là cuộc nói chuyện, mà như tôi giả 
thiết thì đó là cuộc nói chuyện lí thú. Bá tước 
Guki ở các buổi sêmina của trường Đại học 
Kyoto vẫn nhắc đi nhắc lại những cuộc nói 
chuyện với ông, Việc này phần lớn xảy ra khi 
chúng tôi cố gắng nhìn nhận rõ hơn nguyên 
nhân khiến ông ấy đến nước Đức và học ở chỗ 
ông. Tác phẩm Ни thể và thời gian của ông lúc 
ây chưa xuất bản. Nhưng một vài giáo sư người 
Nhật, trong số đó có giáo sư đáng kính của 
chúng tôi là Tanabe, đã đến Freiberg sau Đại 
chiến thế giới lần thứ nhất, để nghiên cứu hiện 
tượng học của Husserl. Những đồng bào của tôi 
đã tryc tiếp quen biết ông như vậy. 


: Đúng như ông nói: Trong những năm đó, làm 


trợ lí của Husserl, hàng tuần tôi thường đọc 
cùng với các ngài đến từ Nhật Bản tác phẩm 
lớn đầu tay của Husserl, cuốn Nghiên cứu logic. 
Bản thân Husserl trong thời gian đó đã không 
đánh giá cao công trình này của mình. Nhưng 
tôi có nguyên nhân để đưa tác phẩm Nghiên 
cứu logic vào phần dàn luận hiện tượng học. Và 
Husserl đã chấp nhận sự lựa chọn của tôi một 
cách rộng lượng. 


: Các thây của chúng tôi lúc đó - đầu như vào 


khoảng 1991 - đã nghe một trong những bài 
giảng của ông, và họ mang về Nhật Bản những 


MARTIN HEIDEGGER 


z 
= 


N.H: 


điều ghi chép được. Nếu tôi nhớ không sai thì 
bài giảng đó của ông có đầu để là "Sự thể hiện 
và hiện tượng”. 

Đó là để tài của buổi thuyết trình, đúng vậy. 
Nhưng giáo sư Guki có những lí do đặc biệt để 
đến Marburg với tôi. 

Chắc chắn là như vậy, và tôi nghĩ апе những 
điểu này có thể liên quan đến bài giẳng mà 
người ta tranh luận nhiều ở Nhật Bản. 


: Những điều ghi chép tất nhiên không phải là 


hoàn toàn chính xác, nhưng buổi thuyết trình đó 
có thể vẫn còn có thiếu sót. Quả là tôi đã thử di 
trên con đường mà tôi cũng không biết sẽ dẫn về 
đâu. Tôi chỉ biết nhìn ra chỗ gần nhất, tâm nhìn 
thường xuyên bị chệnh và tối dần. 


: Các đồng hương của tôi cũng đã cảm nhận được 


điều đó. Thường xuyên có thể nghe thấy những 
câu hỏi của òng xoay quanh vấn dê của ngôn 
ngữ và sự tần tại. 

Nhận ra diều này cũng không тау khó khăn, 
bởi vì luận án tiến sĩ của tôi viết năm 1915 - 
Phạm trà Duns Scotus và ngữ nghĩa học - đã 
dua ra hai triển vọng: “pham trừ học” là tên gọi 
dùng cho việc giải mã cái hữu thể của những 
ngudi dang tồn tại; “ngữ nghĩa học” có nghĩa là 
sự suy luận ngữ pháp, là sự suy tưởng siêu hình 
về mối liên hệ của ngôn ngữ với tôn tại. Nhưng 
những mối quan hệ này lúc đó đối với tôi vẫn 
còn mo hó. 


N.N: Vì thể mà ông đã im lặng suốt mười hai năm trời, 


TRÉN DƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGỮ 235 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 
N.H: 


Tôi đã tặng tác phẩm Hữu thể và thời gian của 
tôi xuất bản năm 1927 cho Husserl, bởi vì hiện 
tượng học đã mang lại nhiều khả năng cho một 
con đường. 

Tôi thấy hình như dé tài “ngôn ngữ và sự tôn 
tai” đã không được nói đến. 

Điều đó cũng đã xảy ra trong buổi thuyết trình 
của tôi năm 1921 mà ông có nhắc tới. Về câu hỏi 
liên quan đến thơ ca và nghệ thuật cũng có thể 
nói như vậy. Trong thời kì của chủ nghĩa biểu 
hiện, những lĩnh vực này luôn gần gũi đối với tôi. 
Thậm chí điều đó có trước Đại chiến thế giới lần 
thứ nhất, thông qua Hölderlin và Trakl. Sóm hơn 
nữa, từ năm сибі ở trường trung học - mùa hè 
năm 1907 - qua luận án của người dạy Husserl là 
Franz Brentano, vấn dé hướng tới bản thể đã 
được đụng tới. Công trình này được in năm 1862 
với đầu đề Về sự đa прћїа của sự tôn tại ở 
Aristote. Tôi được Dr. Conrad Gröber tặng cho 
cuốn sách này. Lúc ấy ông ta làm giáo sĩ. 

Ông vẫn còn có cuốn sách này chứ? 

Ó đây, ông có thể thấy và đọc điều tôi đã ghi vào 
như sau: Đây là người thầy đầu tiên của những 
năm trung học dàn tôi đến với triết học Hy Lạp. 
Tôi nói những điều này cho ông không phải để 
làm ra vẻ mình đã biết những điều này từ lúc 
đó, đến hôm nay vẫn còn hỏi. Nhưng có lẽ ông sẽ 
cho là đúng khi đọc một câu của Hölderlin, 
người mà ông, như một giáo sư văn học Đức, rất 
mến mộ và hiểu biết. Câu đó bắt đầu từ khổ thơ 


236 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H; 


MARTIN HEIDEGGER 


thứ tư của thánh ca Rajna. "Bởi vì anh bắt đầu 
như thế nào thì còn lại như thế ау". 

Có 1ё món quà ánh sáng chiếu lên ông chính là 
câu hỏi hướng vë ngôn ngữ và tồn tại. 

Ai dám xem món quà như thế là của mình? Tôi 
chỉ biết rằng con đường tư duy của tôi từ khởi 
đầu đều do câu hỏi hướng về sự tổn tại quyết 
định, bởi thế sự giải đáp đành để lại sau. Có lẽ 
sự khiếm khuyết cơ bản của cuốn Hữu thể uà 
thời gian là tôi đã dâm di quá ха quá sớm. 

Điều này không hề nói lên những suy nghĩ của 
ông liên quan đến ngôn ngữ. 

Tất nhiên là ít nói đến, bởi vì chỉ sau luận án 
hai mươi năm, trong một bài thuyết trình tôi 
mới làm cái việc giải đáp câu hỏi hướng tới ngôn 
ngữ. Việc này xảy ra cùng thời gian với những 
buổi thuyết trình công bố những phân tích đầu 
tiên về các thánh ca của Hölderlin. Năm 1934, 
trong học kì mùa hè, tôi đã có một buổi thuyết 
trình nhan để Logic, nói về bản chất của ngôn 
ngữ. Để tôi đủ khả năng nói lên điều mình suy 
nghĩ, mất gần mười năm trôi qua, và cho đến 
bây giờ tôi vẫn chưa có lời nào phù hợp. Đối với 
lối tư duy cố gắng phù hợp với bản chất của 
ngôn ngữ thì việc nhìn ra ngoài hoàn toàn vẫn 
là điều bí ẩn. Vì thế nên tôi chưa thấy rằng đối 
với bản chất của ngôn ngữ Á - Đông thì đã đủ 
điều mà tôi nghĩ là bản chất của ngôn ngữ, và 
cuối cùng, có phải bản chất của ngôn ngữ là cái 
kinh nghiệm tích luỹ được trong tư duy mà nhờ 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGỮ 237 


đó lối nói Tây - Âu và Á - Đông có thể hòa trộn 
trong đối thoại, trong đó cái vang lên đều có từ 
một nguồn duy nhất. 

N.N: Điều mà trước cả hai thế giới ngôn ngữ vẫn còn 
bí ẩn. 

N.M: Tôi đã nghĩ điều đó. Chính vì vậy mà tôi đặc 
biệt vui mừng được ông đến thăm. Ông đã địch 
sang tiếng Nhật các vở kịch của Kleist và một 
vài bài giảng của tôi về Hölderlin, nhất là ông 
quan tâm tới thở са, vì thế ông rất am biểu 
những vấn đề mà gần ba mươi làm năm về trước 
tôi đã đặt ra cho các đồng hương của tôi. 

N.N: Không nên quá dë cao những kha năng của tôi, 
bởi vì xuất phát từ thơ Nhật Bản, đối với tôi, 
hiểu được bản chất của tha châu Âu luôn luôn là 
việc khó khăn, mệt môi. 

N.H: Nếu eó mối nguy ẩn chứa trong cuộc nói chuyện 
bằng tiếng Đức, thì tôi vẫn tin rằng với thời gian 
mình cũng học được một đôi điều để có thể hỏi 
một cách tốt hơn so với vài chục nầm trước đây. 

N.N: Những cuộc nói chuyện của ông với các đồng 
hương của tôi lúc đó - gắn liền với các bài giảng - 
đã đi theo hướng khác. 

N.I: Vì vậy bây giờ tôi xin được hỏi: cái gì đã khiến 
các giáo su Nhật Bản và nhất là sau đó cả bá 
tước бок dành sự chú ý đặc biệt cho những 
điều ghi chép được về bài giảng của tôi? 

: Tôi chỉ có thể nói những lí giải của bá tước Guki. 
Hiện nay tôi không hoàn toàn hiểu chúng một 
cách rõ ràng, bởi vì đặc điểm tư duy của ông liên 


z 
Z 


238 


MARTIN HEIDEGGER 


quan đến những từ “chú giai học" và "tinh chất 
chú giải” mà ông thường nhắc tới. 


N.H: Nếu tôi nhớ không sai thì những từ đó tôi dùng 


N.N: 


N.M: 


N.N: 


N.H: 


NAN:' 
N.H: 


lần đầu tiên trong buổi thuyết trình hè 1923. 
Lúc đó, tôi bắt đầu viết Hữu thể và thời gian. 
Thess kiến: chúng ААА ba bước Gala Không 
giải thích thỏa đáng những từ đó, xét cà về 
nghĩa của chúng lẫn ý nghĩa liên quan đến hiện 
tượng học chú giải của ông. Ва tước Guki chỉ 
nhất mạnh rằng theo bá tước, hiện tượng học 
đánh dấu một trào lưu mới. 

Đúng là có vẻ như vậy. Nhưng trong thực tế, 
chẳng những tôi không tao ra được một trào lưu 
bên trong hiện tượng học, mà tôi cũng không nói 
dược gì mới. Ngược lại, tôi đã thử suy nghĩ về 
bản chất của hiện Lượng học trong bản nguyên 
của nó, và bàng con đường đó đưa nó trở lại 
điểm thuộc về triết học Phương Tây. 

Vậy tại sao ông lại chọn đầu đề là Chú giải học? 
Câu trả lời cho câu hỏi của ông có thể tìm thấy 
trong phần dẫn luận cuốn Ны thể và thời gian 
(78 С). Nhưng tôi sẵn sàng bổ sung cho ông để loại 
bỏ việc sử dụng tên gọi đó khỏi vẻ bề ngoài của nó. 
Tôi nhớ là chính việc này đã gây nên sự bất bình. 
Tôi biết được thuật ngữ chú giái học từ những 
bài học về thần học. Thời đó iôi đặc biệt quan 
tâm đến vấn đề mối quan hệ giữa lời của Kinh 
thánh và tư duy thần học. Điều này có thể xem 
như mốt quan hệ giữa ngôn ngữ và sự tôn tại, có 
điều nó bí ẩn và đối với tôi không thể nào tiếp 


TRÉN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÓN NGỮ 539 


N.N: 


N.N: 


N.N: 


N.H: 


cận được; vậy nên tôi nghiên cứu cững уб ích, 
sau nhiều con đường vòng vo, nhầm lẫn. 

Tôi biết quá ít về Cơ đốc giáo để có thể hiểu thấu 
đáo những điều ông vừa nói. Nhưng qua nguồn 
gốc xuất thân và các trường lớp, chắc chắn ông 
am hiểu thần học hoàn toàn khác so với những 
người ngoại đạo, đọc và nhặt nhạnh đôi điều về 
lĩnh vực này. 

Không có khởi nguyên về thần học, tôi không 
bao giờ tìm được con đường tư duy. Tuy nhiên 
khởi nguyên từ quá khứ đồng thời là sự vươn tới 
tương lai. 


: Nếu ca hai gặp nhau, và sự suy tưởng trở nên 


gần gũi... 

. và hiện diện thực sự. Tôi lại gặp thuật ngữ 
chú giải học trong lí thuyết lịch sử tình thần của 
Willelm Dilthey. Dilthey cũng làm quen với chú 
giải học từ nguồn đó, từ thân học, nhất là từ 
những công trình của Schlelermacher. 

Chú giải học, - trong chừng mực tôi am hiểu 
ngành ngữ văn - theo tôi biết là khoa học nói về 
các mục đích, phương hướng, và nguyên tắc 
phân tích tác phẩm văn học. 

Trước tiên nó ra đời cùng với nghiên cứu Kinh 
thánh. Tù các di cào của Schelermacher, người ta 
xuất bản cuốn sách nhan đề Chú giải học và phê 
bình - lưu ý đặc biệt đến Тап ước. Cuốn sách này 
có sẵn đây, để tôi đọc cho ông hai câu đầu tiên của 
phần Dẫn luận chưng: "Chú giải học và phê bình 
gắn bó với nhau, cả hai đều thuộc ngành ngữ văn; 


240 


N.N: 


N.H: 
N.N: 


N.H: 


N.N: 


cả hai là lí luận nghệ thuật, bởi vi sự thực hành 
bất kì phía nào cũng đều đặt điều kiện cho phía 
kia. Chú giải học thường là nghệ thuật giúp ta 
hiểu một cách đúng đắn lời của người khác - trước 
hết là lời đã được viết ra - còn phê bình nhằm 
phục vụ sự đánh giá một cách đúng đắn, trên со 
sở ай liệu và bằng chứng đây đủ về bản nguyên 
của các văn bản, tác phẩm". 

Theo đó thì chú giải có thể đánh dấu lí thuyết và 
phương pháp luận của bất kì loại giải thích văn 
bản nào, ví dụ sự giải thích các tác phẩm nghệ 
thuật tạo hình. 

Hoàn toàn như vậy. 

Ông sử dụng tên gọi chú giải học trong ý nghĩa 
rộng hơn này sao? 

Nấu tôi muốn trả lời ông theo cách nói спа ông 
thì tôi cần phải nó rằng thuật ngữ chú giải học 
còn được tôi sử dụng trong Hữu thể và thời gian 
với một ý nghĩa rộng hơn. Chữ "rộng hơn" ở đây 
không có nghĩa rộng hoàn toàn ra vùng có hiệu 
lực lớn hơn. Chữ "rộng hon" nói về sự rộng mở 
bắt nguồn từ bản chất khởi đầu. Trong Hữu thể 
uà thời gian chú giải học không có nghĩa là nghệ 
thuật của sự phân tích, cũng không có nghĩa là 
bản thân sự phân tích, lí giải, mà chủ yếu là sự 
thể nghiệm việc chúng ta phải xác định bản 
chất của sự lí giải trước hết từ chú siai học. 
Nhưng thế thì chú giải học là gì? Tôi có thể nghĩ 
rằng bây giờ ông sử dụng từ "chú giải" một cách 
tuỳ hứng. Cứ cho là như thế đi, thì tôi vân muốn 


TRÉN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÓN NG Ü 241 


N.H: 


N.N: 
N.H: 


N.N: 


М.Н: 


М.М: 


М.Н: 


М.М: 


М.Н: 


nghe từ ông lời giải thích đích thực về việc sử 
dụng ngôn ngữ, cho phép tôi được nói như vậy. 
Bởi vì vẫn chưa rõ điều gì đã khiến bá tước Сика 
thận trọng. 

Tôi vui mừng đáp lại yêu cầu của ông. Có điều 
ông đừng quá hi vọng, bởi vì sự việc đầy bí ẩn, 
và có thể không phải là sự việc. 

Mà là về một câu chuyện. 

Hay là về một sự thật. Nhưng bằng những cách 
gọi như thế rồi chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thấy 
không ду đủ. | 
Nhưng chỉ khi bằng cách nào đó trước mắt chúng 
ta có nơi để chúng ta muốn đến bằng lời nói. 
Chắc hẳn ông không quên rằng trong các tác 
phẩm sau này tôi không sử dụng cách gọi "chú 
giải” và “tính chất chú giải". 

Người ta dón rằng ông thay đối quan điểm 
của mình. 

Tôi đã từ bỏ quan điểm trước đây, nhưng không 
phải để thay bằng một quan điểm khác, mà bởi 
vì quan điểm trước đây chỉ là quán trọ ven 
đường. Cái còn lại trong tư duy là con đường. Và 
những con đường của tư duy ап chứa trong 
chúng sự bí ẩn rằng có thể tiến lên phía trước và 
lùi lại phía sau; thậm chí thật sự tiến về phía 
trước chỉ bằng con đường lùi lại. 

“Tiến lên"- Ông không nghĩ đây là sự tiến bộ nào 
đó, mà là... mà là... tôi khó tìm được lời phù hợp. 
"Тіёп" đến cái gần gũi trực tiếp nhất mà chúng 


242 MARTIN HEIDEGGER 


ta cứ quá vội vàng bó qua, cái mà bao nhiêu lần 
chúng ta chợt nhận thấy thì bấy nhiêu lần nó lại 
xa lạ. 

N.N: Cái mà chúng ta lại nhanh chóng nhầm lẫn 
trong sự gắn bó với thói quen và cái lợi thế. 

N.H: Cho đến khi sự gần gũi quá vội vàng muốn được 
hoàn lai. i 

N.N: Hoàn lại, nhưng về đâu. 

N.H: Đến người mới bắt đầu. 

N.N: Tôi thấy khó hiểu nếu cần phải nghĩ tới điều ông 
nói trong các tác phẩm của ông. 

N.H: Nhưng tôi vẫn nhắc đến nó khi ông nhắc đến sự 
hiện diện có được từ cuộc gặp gõ của tương lai và 
sự khởi thủy, 

N.N: Dự cảm của ông được thành hình rõ ràng hơn 
ngay lập tức trước mặt tôi, nếu tôi nghĩ đến nó 
từ những kinh nghiệm của người Nhật chúng 
tôi. Chỉ có điều tôi không đám chắc chắn rằng 
ông cũng để ý đến điều đó. 

N.H: Việc đó cần phải được chứng thực trong cuộc nói 
chuyện của chúng ta. 

N.N: Người Nhật chúng tôi không hoảng hốt nếu 
trong cuộc nói chuyện, điều nghĩ ra thật sự Ы bỏ 
quên một cách không thể xác định được, hoặc 
điều đó lẩn vào cái không thể định nghĩa. 

N.H: Tôi nghĩ giữa ñhững nhà tư tưởng, thì đây là 
điều đi cùng với mọi cuộc trò chuyện, và gần 
như cái điều không thể định nghĩa chẳng 
những không được né tránh, mà còn cần phải 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGỮ 243 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


làm cho nó triển khai ngày càng mạnh mẽ hơn 
cái sức mạnh hội tụ của nó trong quá trình nói 
chuyện. 


: Chắc chắn điều may mắn này không có được 


trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi 
với bá tước Gukl. Chúng tôi, những người trẻ 
tuổi đã bao vây ông ấy một cách thô bạo cốt 
để ông ấy làm thỏa mãn khát vọng hiểu biết 
của chúng tôi. 

Khát vọng hiểu biết và được giải thích không 
bao giờ dẫn đến câu hỏi của nhà tư tưởng. Sự 
muốn hiểu biết luôn luôn là sự mù quáng ẩn 
chứa của ý thức, nó tìm ra lí trí và dựa vào sự 
hợp lí của lí trí. Sự ham hiểu biết không muốn 
rằng nó phải được dàn bằng hi vọng đến với điều 
đang suy nghi. 


: Trong thực tế chúng tôi muốn biết mĩ học châu 


Âu đủ tư cách đến đâu trong việc nhìn nhận rõ 
hơn cái làm nên bản chất của nền nghệ thuật và 
thơ ca chúng tôi. 
Vậy đó là cái gì? 


: Nó đã từng được nhắc đến: iki. 
: Tôi đã nghe tü này từ miệng Guki nhiều lần mà 


không cảm nhận được điều muốn nói trong đó. 
Trong khi đó, qua chú giải học mà ông nghĩ ra, 
đối với bá tước Guki từ iki trổ nên rõ ràng, trong 
sáng һап. 

Tôi cũng cảm thấy điều tương tự, nhưng tôi 
không thấy được sự thừa nhận của bá tước. 


244 MARTIN HEIDEGGER 


N.N: Ông đã gọi tên trổ ngại này đó thôi: vì ngôn ngữ 
giao tiếp là tiếng châu Âu, nhưng lại phải cảm 
nhận và suy nghĩ về bản chất Á - Đông của nền 
nghệ thuật Nhật Bản. 

N.H: Chính cái mà chúng tôi nói tới lại là cái bị chúng 
tôi ép buộc vào phạm vì tư duy châu Âu. 

N.N: Ông cảm nhận điều này ở đâu? 

N.H: Trong phương pháp mà bá tước Сою phân tích từ 
ibi. Ông ấy nói về sự xuất hiện cảm giác mà thông 
qua việc nắm bắt nó, siêu cảm giác xuất hiện. 

N.N: Tôi nghĩ rằng với sự lí giải này bá tước Guki đã 
tìm được điều mà nền nghệ thuật Nhật Bản 
cảm nhận. 

N.H: Theo đó thì kinh nghiệm của các ông vận động 
trong sự khác biệt của một thế giới có thể cảm 
xúc được và siêu cảm xúc. Sự khác biệt này làm 
cơ sở cho cái mà từ lâu người Phương Tây gọi là 
siêu hình, 

N.N: Dựa vào sự phân biệt tính chất siêu hình đó ông 
chạm tới mối nguy mà chúng ta đã nói đến. Cho 
dù tư duy của chúng tôi - nếu tôi có thể gọi như 
vậy - có biết đến điều tương tự với sự phân biệt 
siêu hình thì cũng không nắm bắt được sự phân 
biệt và thông qua nó là cái được phân biệt bằng 
những khái niệm siêu hình của Phương Tây. 
Chúng tôi nói iro nghĩa là màu sắc, và ku là vũ 
trụ, sự rộng mở, là bầu trời. Nhưng chúng tôi 
không nói ku thiểu iro. 

N.H: Điều này có vẻ phù hợp một cách chính xác với 


TRÉN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÓN NGỮ 245 


N.N: 


N.H: 


N.N; 


М.Н: 


N.N: 


М.Н: 


М.М; 
М.Н: 


cái mà người châu Âu, một cách siêu hình, nói 
về nghệ thuật. 

Bây giờ thì ông đã hiểu thử thách lớn như thế 
nào đôi với Guki khi phải định nghĩa iki một 
cách siêu hình - nói theo cách của ông - trên nền 
mĩ học châu Âu. 

Tôi đã rất lo lắng và bây giờ cũng thế, rằng trên 
con đường này bản chất thực sự của nền nghệ 
thuật Á - Đông sẽ bị che lấp, và rơi vào một 
vùng xa lạ đối với nó. 

Tôi hoàn toàn chia sẻ nỗi lo với ông, bởi vì iro chỉ 
màu sắc nhưng bất kì một loài nào cảm nhận 
được bằng giác quan thì nó vẫn nghĩ đến nhiều 
thứ. Xu chỉ sự trống rỗng và rộng mó nhưng nó 
lại liên quan đến cái khác so với cái thuộc về 
tiên nghiệm. 

Những điều chỉ dẫn của ông mà tôi chỉ biết đến 
từ xa, đã làm tăng sự bất ổn của tôi. Nhưng lớn 
hơn sự lo lắng ở trong tôi là kì vọng về sự thành 
công của cuộc trò chuyện xuất phát từ sự tưởng 
nhớ bá tước Gukì của chúng ta. 

Ông nghĩ rằng cuộc trò chuyện này có khả năng 
đưa chúng ta tiếp cận với cái - không nói - ra 
hay sao? 

Qua đấy chúng ta tham dự vào sự phong phú 
của cái sẽ nghĩ ra. 

Tại sao ông nói rằng chúng ta tham dự? 

Bởi vì giờ đây tôi càng cảm thây mối nguy đối 
với tôi là ngôn ngữ giao tiếp của chúng ta phá уб 


246 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


М.Н: 


М.М: 


N.H: 


MARTIN HEIDEGGER 


cái khả năng để chúng ta nói cái mà chúng ta 
trao đổi. 

Bởi vì ngôn ngữ cũng dựa trên sự phân biệt cái 
có thể cảm nhận và cái siêu hình tiên nghiệm, 
nếu như các yếu tố cơ bản của nó - một phần là 
tiếng và chữ viết, phần khác là nghĩa và ý nghĩa 
- đều mang cấu trúc ngôn từ. 


: Chí ít là trong tầm nhìn của tư tưởng châu Ам. 


Phải chăng ở chỗ các ông cũng thế? 


: Chắc là không. Nhưng, như tôi đã nói thật là 


thử thách lớn, khi chúng tôi phải cần đến các 
phương pháp tư tưởng châu Âu và những khái 
niệm của chúng. 

Điều này càng được khẳng định qua việc mà tôi 
có thể gọi là sự châu Âu hóa trọn vẹn của trái 
đất và con người. 

Trong quá trình này, nhiều người nhìn thấy sự 
chiến thắng của M trí. Cuối thế kỉ ХУШ, thời kì 
Cách mạng Pháp người ta kính trọng nó như 
nữ thần. 

Vâng. Sự thần tượng hóa tính chất thần thánh 
này đi xa đến mức tất cả những suy nghĩ xem 
nhu cầu ngự trị của lí trí là sự tiếm quyền bất 
hợp pháp, đều bi người ta nhục mạ là ngu ngốc. 
Sự ngự trị không thể chạm tới của lí trí châu Âu 
được người ta xác nhận qua những thành công 
của tỉnh thần duy lí mà sự phát triển của kĩ 
thuật ngày lại ngày mở ra trước mắt chúng ta. 
Sự lóa mắt lớn đến mức không thể trông thấy 


TRËN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGỮ 247 


N.N: 


N.H: 


rằng quá trình châu Âu hóa của con người và 
trái đất đã làm thoái hóa bản chất của tất cả 
ngay ở cội nguồn. 

Bộ phim cả thế giới biết đến nhan đề: "Trong 
cổng của cơn bảo" là ví dụ tốt cho điều đó. Có lẽ 
ông cũng đã xem гӧі chứ? 

May mà tôi đã xem, nhưng rất tiếc chỉ mới 
một lần duy nhất. Tôi cứ nghĩ trong khi xem 
rằng mình đã chiêm nghiệm cái ma thuật dày 
bí ẩn của thế giới Nhật Bản. Chính vì vậy tôi 
không hiểu tại sao ông nhắc đến chính bộ 
phim này làm ví dụ cho sự châu Âu hóa đang 
ngốn đi tất cả. 


N.N: Chúng tôi, những người Nhật, lại xem sự mô tả quá 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


u là hiện thực, ví dụ trong các tình tiết đấu gươm. 
Nhưng cũng có những cử động tránh các 
chuyển động. 
Điều tương tự như thế có nhiều, và nó tác động 
tới bộ phim này một cách kín đáo đối với cách 
nhìn châu Âu. Tôi nghĩ tới bàn tay bất động, ở 
đó tụ hội sự tiếp xúc mà không phải là sự đụng 
chạm, thậm chí chưa có thể gọi là cử động trong 
ý nghĩa mà việc sử dụng ngôn ngữ của các ông 
mang lại, 
Nhưng nghĩ đến những cử động khác với những 
cử động của chúng tôi, tôi thật sự không hiểu tại 
sao ông lại gọi bộ phim này là ví dụ của sự châu 
Âu hóa. 
Điều này vẫn chưa thể hiểu được bởi vì tôi diễn 


248 


MARTIN HEIDEGGER 


N.H: 
N.N: 
N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


đạt chưa đủ, và để có thể làm cho nó trở nên dễ 
hiểu thì tôi lại cần đến cái ngôn ngữ mà ông 
sử dụng. 

Ông không sợ nguy hiểm sao? 

Có thể hàm nó lại chốc lát chăng. 

Khi nói về tính hiện thực, ông sử dụng ngôn ngữ 
siêu hình, và ông vận động trong sự phân biệt 
giữa tính hiện thực như là cái thuộc về giác 
quan và tính lí tưỡng như là cái không thuộc về 
giác quan. 

Ông nói đúng. Nói đến tính hiện thực tôi 
không nghĩ đến khó khăn xuất hiện đây đó của 
sự mô tå, điều mà đối với những khán giả 
không phải người Nhật là không thể bó qua. 
Tôi hiểu điều liên quan đến tính hiện thực của 
phim hoàn toàn khác. Tôi muốn nói rằng người 
ta đã nắm bắt cái thế giới Nhật Bản theo kiểu 
nhiếp ảnh và qua đó giới thiệu nó một cách 
chủ quan. 

Nếu tôi hiểu đúng thì ông muốn nói thế giới Á - 
Đông và sản phẩm ki thuật - thẩm mĩ của công 
nghiệp điện ảnh không thể nào hòa nhập. 

Tôi nghĩ vậy. Cho dù chất lượng thẩm mĩ của 
một bộ phim Nhật Bản như thế nào đi nữa thì 
sự thật là người ta giới thiệu thế giới của chúng 
tôi trong phim, cái thế giới mà ông gọi là khách 
thể. Sự thô thiển hóa điện ảnh chính là một 
trong những hậu quả ngày càng phổ biến của 
quá trình châu Âu hóa. 


TRËN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGỮ 249 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


Một người châu Âu quả là khó mà hiểu diéu ông 
nói. 

Chắc chắn như vậy, trước hết là vì mặt ngoài 
của thế giới Nhật Bản hoàn toàn giống châu Âu, 
hoặc nói cách khác, hơi giống Mi. Còn thế giới 
Nhật Bản đích thực thì đứng ở phía sau, nói rõ 
hơn thì cái thế giới chính nó có thể thấy trong 
kịch No. 


: Tôi chỉ biết một bài viết duy nhất nói về kịch No. 
: Bài nào, tôi có thể hỏi được không? 
: Cuộc hội nghị của Viện Hàn lâm Benl. 


Theo nhận xét của người Nhật thì đây là công 
trình tôt nhất được chuẩn bị công phu mà ông có 
thể đọc được về kịch No. 


: Nhưng với việc đọc chúng ta vẫn chưa đạt đến 


sự chiêm nghiệm. 


: Ông cần phải xem một buổi biểu diễn như thất 


Nhưng việc này còn khó khăn chừng nào ông 
chưa có khả năng sống cái cuộc sống của người 
Nhật. Tôi muốn bằng một nhận xét giúp ông 
nhận thấy một điều gì đó - tuy là từ xa - từ cái 
quyết định kịch No. Chắc là ông cũng biết rằng 
sản khấu Nhật Bản vắng lặng. 

Sự vắng lặng này muốn một sự liên kết 
khác thường. 
Việc đó nhờ người nghệ sĩ chỉ băng một động tác 
nhỏ cũng đủ để thể hiện một điều gì to tát từ sự 
yên tĩnh. 


: Ông hiểu điều đó như thế nào? 


250 


MARTIN HEIDEGGER 


N.N: 


N.H: 


Ví dụ nếu muốn thể hiện một dãy núi, người 
nghệ sĩ nâng bàn tay đang mỡ của mình lền 
ngang tầm lông mày, và giữ yên ở đó. Ông cho 
phép tôi làm thử chứ? 

Xin mời ông, 


(Người Nhật nàng bàn tay và làm như ийа mô ta). 


N.H: 


N.N: 


Động tác này chắc chắn kháng thể có được ở 
những người châu Âu. 

Động tác này ít dựa trên sự chuyển động có thể 
trông thấy của bàn tay, lại càng ít dựa vào tư 
thế của cơ thể. Thật khó mà nói lên được đặc 
trưng cua cái mà trong ngôn ngữ các ông có 
nghĩa là “động tác”. 


: Có lē cái từ này cũng góp phần để đến với sự 


cảm nhận chỉnh nó. 


: Điều này cũng đồng nhất với điều tôi suy nghĩ, 

: Cử chỉ là sự tập hợp của thái độ. 

: Chắc ông cố ý không nói: là tư cách của chúng ta. 
: Cái gì thực chất bền vững, cái đó bén vững trước 


hết uới chúng ta. 


: Trong khi bằng sự tham dự của mình hướng về 


nó, chúng ta góp phần làm nên nó. 


: Trong khi đó cái hướng về phía chúng ta đã duy 


trì sự đóng góp của chúng ta trong chính nó. 


: Theo ông, vậy thì động tác - cử chỉ là sự tập hợp 


thống nhất giữa cái duy trì chúng ta và cái góp 
phần làm nên nó. 


: Cái thể thức này đi cùng với mối nguy là người 


ta tưởng sự tập hợp này là sự hòa trộn lẫn lộn... 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN МОЙ 251 


N.N: ... thay vì người ta nhận ra là mọi cử chỉ, hướng 
về chúng ta và góp phần làm nên nó, chỉ xuất 
phát từ sự tập hợp. 

N.H: Nếu chúng ta hình dung về cử chỉ thành công 
như vậy, thì chúng ta có thể tìm ở đâu cái đặc 
trưng nhất của cử chỉ mà vừa nãy ông đã nói. 

N.N: Trong cái nhìn không thể nhận thấy, đối diện 
với sự trống vắng, nó duy trì bản thân bằng 
nỗ lực để trong nó và qua nó mà dãy núi xuất 
hiện. 

М.Н: Sự trống vắng, theo đó thì không phải là cái gì 
khác cái hư vô; bức là cái mà chúng ta thú bình 
dung nó khác so với cái hiện tại và cái ở xa. 

N.N: Đúng vậy. Chính vì thế ở Nhật Bản chúng tôi 
ngay lập tức hiểu bài giảng Siêu hinh là gì? 
được một sinh viên Nhật học ở chỗ ông dịch ra 
và chuyển đến cho chúng tôi năm 1930. Cho đến 
hôm nay, chúng tôi vẫn còn ngạc nhiên là làm 
thế nào mà người châu Âu dã đi đến chỗ lí giải 
cái hư vô trong bài giảng nói trên của ông là hư 
vô chủ nghĩa. Đối với chúng tôi su trống rỗng là 
tên gọi chính nhất của cái mà ông muốn nói 
bằng từ “sự tón tại”. 

N.H: Trong một thể nghiệm tư duy mà những bước đi 
đầu tiên của nó đến hôm nay cũng không thể 
tránh được. Tất nhiên việc này đã trở thành 
xuất phát điểm của sự lộn xộn có liên hệ với việc 
sử dụng tên gọi “sự tón tại". Do từ này là của 
ngôn ngữ siêu hình, mà tôi thì lại làm cho nó 


252 


N.N: 


N.H; 


N.N: 


N.H: 


N.N 


ba 


N.H: 


MARTIN HEIDEGGER 


thành tên сйа một nô lực đưa bản chất siêu 
hình lên bề mặt rồi qua đó chuyển về gần các 
giới hạn của nó. 

Theo đó thì nếu ông nói về sự vượt lên cái siêu 
hình, túc là ông nghĩ đến điều vừa nói. 

Chỉ có thế. Tôi không định phá phách cái siêu 
hình, cũng không phủ nhận nó. Việc đó là sự coi 
thường lịch sử và là một đòi hỗi trẻ con. 

Từ xa mà nhìn nhận thì luôn bị bất ngờ rằng đối 
với ông việc phủ nhận lịch sử tư duy vẫn chưa 
đủ, vì ông chỉ cố gắng có được một sự lĩnh hội nó 
nguyên so hơn mà thôi. 

Một cố gắng mà sự thành công của nó có thể và 
cần phải tranh luận. 

Bên cạnh nhiều lí do thì tính chất vô bờ bến của 
cuộc tranh luận này xuất phát từ sự lúng túng 
mà ông tạo ra với việc sử dụng từ “tón tai” có hai 
ý nghĩa. 

Ông nói đúng. Nhưng có mối nguy là người ta 
cho rằng sự lộn xộn xuất hiện đấy chính là sự 
thể nghiệm của tôi trong suy nghĩ, vậy mà theo 
cách của nó, việc đố cho thấy một cách rõ ràng 
sự khác biệt giữa "hữu thể" như là "sự tồn tại 
của những người đang tôn їшї”, và sự tón tại 
như là "sự tồn tat" trong ý nghĩa riêng, là chân lí 


` của đời sống. 


N.N: 


Tại sao ông không kiên quyết trả ngay từ "hiện, 
sinh” cho ngôn ngữ siêu hình? Tại sao ông 
không đặt tên riêng ngay lập tức cho cái mà ông 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGON NGỮ 253 


N.H: 


N.N: 
N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 
N.N: 


` л 


tìm kiếm như là "ў nghīa của sự tôn tai” trên 
con đường đi qua bản chất của thời gian? 

Ai có thể gọi được tên cái mà mình còn đang tìm 
kiếm? Tìm được rồi sẽ có tên gọi. 

Vậy thì phải chấp nhận sự bối rối. 

Một cách vô điều kiện, có lẽ còn lâu dài, còn phải 
mệt mỏi vì sự trong sáng, ông a. 

Bởi vì chỉ có con đường này dẫn đến tu do. 
Nhưng không thể đánh đấu con đường dẫn đến 
đó theo mô hình một con đường quốc lộ. Tư duy - 
nếu tôi có thể nói điểu này - cần đến việc xây 
dựng một con đường kì lạ. 

Mà trong quá trình thị công, các nhà xây dựng 
thỉnh thoảng cần phải quay trở lại những vùng 
đất bó qua, thậm chí đến những khu nhà б 
sau đó. 

Những điều ông thừa nhận về bản chất của 
những con đường tu duy khiến tôi thấy tuyệt vời. 
Chúng tôi có kinh nghiệm phong phú trong việc 
này, nhưng lại không đưa nó vào hình thức 
phương pháp khái niệm làm tê liệt sự uyển 
chuyển của các bước tư duy. Ông đã làm cho tôi 
thấy được sâu sắc hơn con đường tư duy của ông. 
Qua đâu? 

Trong thời gian gần đây, tuy ông sử dụng từ 
“hiện sinh" ít hơn, nhưng vẫn trong một mối liền 
quan mà như là bản chất tư duy của ông nó 
càng gần gũi với tôi hơn. Trong công trình "Ld 
thư viêt vê chủ nghĩa nhân đạo”, ông đã gọi 


254 MARTIN HEIDEGGER 


ngôn ngữ là “ngôi nhà của hữu thể”, mà khởi 
đầu cuộc trò chuyện hôm nay ông cũng có nhắc 
tới Và như tôi nhớ thì cuộc trò chuyện của 
chúng ta đã rời xa con đường của nó. 

N.H: Có vẻ như vậy. Nhưng trong thực tế thì chúng 
ta đang ở nơi để trở lại con đường này. 

N.N: Tôi không có khả năng nhận ra điều đó ngay 
trong lúc này. Chúng ta đã nói về sự phân tích 
iki mĩ học của Guki. 

N.H: Chúng ta đã thử làm việc đó, và giữa chừng 
cũng không tránh được sự cân nhắc mối nguy 
của những cuộc nói chuyện như thế này. 

N.N: Chúng ta đã thừa nhận rằng mối nguy cố trong 
bản chất bí ẩn của ngôn ngữ. 

N.B: Và vừa rồi ông có nhắc đến câu "ngôi nhà của 
hữu thể", câu đó muôn chỉ ra bán chất của 
ngôn ngữ. 

N.N: Vậy thì chúng ta vẫn đang nói về vấn đề đặt ra. 

N.H: Rõ ràng chỉ vì - lẽ ra trong thực tế chúng ta đã 
biết - chúng ta im lặng trước cái mà theo lời ông, 
tạo khả năng để câu chuyện diễn biến tốt. 

N.N: Đây là sự xác định không xác định... 

N.H: ... mà chúng ta đã để nguyên cho nó vang lên lời 
khích lệ. 

N.N: Chấp nhận mối nguy rằng trong trường hợp của 
chúng ta sự lên tiếng này chính là sự yên lặng. 

N.H: Bây giờ ông nghĩ gì? 

N.N: Nghĩ về điều ông nghĩ; về bản chất của ngôn ngữ. 

N.H: Điều dó xác định cuộc nói chuyện của chúng 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN Май 255 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


ta. Đồng thời chúng ta không được phép nhắc 
lại. ' 

Nếu bằng con đường này mà nắm bắt được sự 
hình thành khái niệm châu Âu của các ông, thì 
chắc chăn là không được phép. 

Thực ra tôi không nghĩ đến điều này. Và câu 
"ngôi nhà của hữu thể" cũng không mang lại 
khái niệm bản chất của ngôn ngữ, và nó làm 
đau lòng một số nhà triết học, những người 
muốn tìm thấy sự suy thoái của tư duy trong 
những lời như vậy. | 

Câu "ngôi nhà của hữu thể" của ông làm tôi 
suy nghĩ, nhưng do nguyên nhân khác. Tôi 
сат thấy ông đụng đến bản chất của ngôn ngữ 
mà không làm phương hại đến nó. Bởi vì nếu 
cần thiết, người quyết định phải nghe tiếng nói 
của mình thì việc đó không có nghĩa là chúng 
ta có thể bỏ qua tư duy về bản chất của ngôn 
ngữ. Phương pháp mà chúng ta thể nghiệm là 
cái quyết định. 

Chính vì thế mà bây giờ tôi xin được hỏi ông một 
câu mà từ lâu đã làm tôi bất ón, và sự viếng 
thăm tình cờ của ông giờ đây hầu như khiến tôi 
phải đặt ra. 

Xin đừng quá coi trọng khả năng đáp ứng của 
tôi trước các câu hó) của ông. Cuộc nói chuyện 
của chúng ta đã cho tôi thấy rằng hết thấy 
những gì liên quan đến bản chất của ngôn ngữ 
mới ít được nghĩ đến làm sao. 


256 


MARTIN HEIDEGGER 


N.H: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 
N.H; 


N.N: 


Nhất là đối với nhân dân châu Âu và Á - Đông 
thì ban chât ngôn ngũ hoàn toàn khác nhau. 


: Cũng giống như cái mà ông gọi là "bản chất". 


Những điều chúng ta cân nhắc phải dẫn chúng 
ta ra ngoài như thế nào? 

Chí ít thì ngay từ đầu chúng ta không dài hỏi 
nhiều. Vì thế mà tôi cho phép mình được hỏi 
một câu hoàn toàn có tính chất mở đầu. 

Tôi sợ rằng không thể trả lời ngay cả câu bỏi đó, 
nếu chúng ta không quên đi mối nguy đe dọa 
cuộc nói chuyện này. 

Đây là điều không thể được, bởi vì chúng ta 
đang tiến về phía më; nguy đó. 

Vậy xin ông hỏi di! 

Những người Nhật Bản hiểu gì ở từ “ngôn ngữ”? 
Hỏi một cách thận trọng hơn: Trong tiếng Nhật 
có từ mà chúng tôi gọi IX hgôn ngữ không? Nếu 
không có thì làm thế nào để ông biết được cái 
mà ở châu Âu người ta gọi là ngôn ngữ? 


: Cho đến hôm nay, chưa có ai đặt câu hôi này cho 


tôi. Và hình như trong thế giới Nhật Bản của 
chúng tôi người ta không quan tâm đến điều ông 
vừa hỏi. Vì thế xin phép ông cho tôi được suy 
nghĩ một lúc. (Người Nhật nhắm mắt lai, đầu 
cút vuông, chim sâu vào suy tưởng. Người hỏi 
chờ khách tiếp tục cuộc nói chuyện). 

Có một từ tiếng Nhật, nhưng nó nói lên ban 
chất của ngôn ngữ hơn là dùng để chỉ lời nói hay 
ngôn ngữ. 


TRÉN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN МОС 257 


N.H: Chính sự việc muốn điều đó, bởi vì ban chất của 


N.H: 
N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


ngôn ngữ không thể thuộc về ngôn ngữ. Cách 
gọi "ngôi nhà của hữu thể" cũng như vậy. 


: Tôi cảm thấy rõ dần ra hoàn toàn từ xa sự gần 


gũi của từ tiếng Nhật với cách gọi của ông. 


: Đó chỉ là một sự thông báo về phía bản chất của 


ngôn пей. 


: Hình như ông vừa nói ra cái từ tạo nên sự dung 


hòa. 

Thế thì đặc điểm cơ bản của từ là sự thông báo. 
Chỉ bây giờ, khi ông nói về sự thông báo - mà tôi 
không tìm được từ cho nó - thì tôi mới nhận thấy 
thật sự điều mà khi đọc lá thư của ông viết về 
chủ nghĩa nhân đạo và khi dịch bài giảng của 
ông về khúc bi ai 7rở vê nhà của Hölderlin tôi 
đã dự сат được. Cũng thời gian đó tôi đã dịch 
Penthesilea và Amphitryont của Kleist. 

Thế thì chắc chắn bản chất của ngôn ngữ Đức 
tràn ngập lên ông như suối để. 

Đã xay ra như vậy. Trong quá trình dịch tôi 
thường xuyên cảm thấy mình như đang đi từ 
nơi này đến nơi khác giữa những bản chất ngôn 
пей khác biệt; giữa chừng một һа sáng 1де lên, 
cho tôi cảm thấy rằng nguồn gốc bản chất của 
các ngôn ngữ khác nhau về cơ bản, vẫn là một 
và là nó. 

Theo đó thì ông đã không tìm kiếm cái khái 
niệm phá quát mà trong đó các thứ tiếng châu 
Âu và Á - Đông đã có thể cùng chung vị trí. 


258 


N.N: 


N.H: 
N.N: 


М.Н: 
N.N: 
N.H: 


N.N: 
N.H: 


N.N: 


М.Н: 


М.М: 


MARTIN HEIDEGGER 


Hoàn toàn không. Việc nhắc đến từ thông báo có 
sức giải tỏa của ông đã làm cho tôi can đảm lên 
để nói cho ông cái từ mà đối với chúng tôi là bản 
chất của ngôn ngữ, tôi phải nói thế nào nhỉ... 

... eó lẽ: trình bày. 

Đúng rồi. Tôi vẫn sợ rằng việc gọi câu "ngôi nhà 
của hữu thể" là sự thông báo có thể làm ông và 
tôi lạc đường dàn đến chỗ chúng ta biến cái ý 
tưởng thông báo thành khái niệm chính mà mọi 
thứ đều chất vào đó. 

Việc này không được phép xảy ra. 

Ông muốn khắc phục nó như thế nào? 

Việc loại bô một cách dứt điểm không bao giờ có 
thể khắc phục được. 

Tại sao không? 

Bởi vì cách hình dung khái niệm rất dễ рат vào 
mọi kinh nghiệm của con người. 

Kể cả nơi mà trong ý nghĩa nhất định chỉ có tư 
duy không khái niệm? 

Ó đó cũng thế. Ông thử nghĩ mà xem, ông đã 
đánh giá mới nhanh chóng làm sao sự phân tích 
iki của mĩ học Guki là có cơ sô, vậy mà việc đó 
xây dựng trên sự tưởng tượng siêu hình thuộc về 
châu Âu. 

Nếu tôi hiểu đúng thì ông muốn nói rằng về một 
phương điện nhất định, cách hình dung siêu 
hình là không thể tránh khối? 


N.H: Điều này, theo cách của mình, Kant đã thấy 


rất rõ. 


TRËN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGỮ 259 


N.N: Thế mà chúng ta mới ít để ý làm sao tầm quan 
trọng của nó. 

М.Н: Bởi vì Kant, vượt quá su siêu hình đã không có 
khả năng triển khai sự công nhận của mình. Ủy 
quyền nguyên vẹn của sự siêu hình xuất hiện cà 
ở nơi mà chúng ta không ngờ tới: trong sự 
chuyển hóa của logic thành logic học. 

N.N: Ông thấy một quá trình siêu hình trong đó? 

N.H: Một cách nhất quán. Và sự tấn công chống lại 
bản chất của ngôn ngữ ап chứa trong đó không 
được chú ý. 

N.N: Thế thì chúng ta càng phải bảo vệ cán thận hơn 
những con đường dẫn đến bản chất của ngôn ngữ. 

N.H: Chỉ cần xây dựng được con đường phụ dẫn đến 
một con đường như thế là đã đủ rồi. 

N.N: Khi ông nói về sự thông báo, ông đã chỉ cho tôi 
dấu vết dẫn đến một con đường phụ như thế. 

N.H: Nhưng một lời nói về sự thông báo cũng đã đi 
quá xa. 

N.N: Cũng rất dễ hiểu, nếu một nhà tư tưởng muốn 
git lại lời sẽ làm cho mình nói. Không phải anh 
ta muốn giữ lại lời vì mình mà là bởi anh ta 
muốn duy trì nó cho điều sẽ nghĩ. 

N.H: Điều này khớp với các thông báo. Chúng bí ап. 
Chúng thông báo: về phía chúng ta. Chúng 
thông báo cho chúng ta ở chỗ mà từ đó chúng đi 
về phía chúng ta. 

N.N: Ông nghĩ đến sự thông báo trong mối liên quan 
với những gì đã được làm sáng tô qua từ "cử chỉ". 


260 


MARTIN HEIDEGGER 


N.H: Đúng vậy. 
N.N: Theo những điều ông nói thì những thông báo 


và cử chỉ đều khác với các kí hiệu quen thuộc và 
bí ẩn trong siêu hình học. 


N.H: Những thông báo và cử chỉ - ông cho phép tôi 


được dùng cách gọi tế nhị này - hoàn toàn thuộc 
về không gian của cái bản chất khác. 


N.N: Điều ông nói đến càng củng cố một đự cảm từ 


lâu của tôi Chúng tôi không được phép hiểu 
cách gọi "ngôi nhà của bữu thể" của ông như là 
hình ảnh thoáng qua, có thể trỏ thành sợi dây 
chính của trí tưởng tượng, ví dụ, ngôi nhà là cái 
người ta dựng lên để trú tròng đó sự sinh tổn 
như là vật có thể mang đi được, chiếm chỗ. 


N.H: Sự hình dung này ngay lập tức trở nên vô 


hiệu lực, khi chúng ta nghĩ tới ý nghĩa hai 
mặt đã nói đến của sự sinh tàn. Trong cách 
nói vừa nhắc đến, tôi không nghĩ tới cái hữu 
thể tưởng tượng siêu hình của những người 
đang tổn tại, mà tôi nghĩ đến bản chất của 
hữu thể, nói chính xác bơn là tính hai mặt của 
hữu thể và những người đang tổn tại. Và tính 
hai mặt này được tôi hiểu trong thế tiếp tuc 
được suy nghĩ. 


N.N: Nếu chúng ta lưu ý đến điều này thì cách gọi đó 


không bao 015 có thể trở thành khẩu hiệu. 


N.H: Nó đã trở thành khẩu hiệu rồi. 
N.N: Bởi vì ông quá tin tưởng ở phương thức tư duy 


ngày nay. 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÓN NGỮ 261 


N.H: Chắc chắn như vậy. Tôi rất tin vào cái còn chưa 
chín muĝi. 

N.N: Ông hiểu là nó chín тубі giếng như quả chín 
rụng hay sao? Có lẽ đối với tôi những từ như thế 
không tón tại. Và một sự tuyên bố chờ đợi điều 
này cũng không phù hợp với bản chất của ngôn 
ngữ. Ông là người cuối cùng có nhu cầu tuyên bố 
như thế. 

N.H: Trong việc này ông quá đề cao tôi. Tôi xin được 
đáp lại bằng một dự cảm: Ông gần hơn với bản 
chất của ngôn ngữ so với bất kì khái niệm nào 
của chúng tôi. ` 

N.N: Không phải tôi gần hơn, mà là cái từ ông hỏi ấy, 
cái từ mà tôi không thể kìm lại trước mặt ông. 

N.H: Do đâu mà ông do dự, nếu một khi ông đã có 
can dam? 

N.N: Cái làm cho tôi can đảm lại là cái khiến tôi do dự. 

N.H: Từ nhận xét này tôi thấy rằng chúng ta bị bất 
ngờ nhờ cái từ ông kìm lại đó, cái từ nói về bản 
chất của cái mà chúng ta gọi là ngôn ngữ. 

N.N: Có thể. Sự bất ngờ này - nó cũng liên quan đến 
ông giống như từ khi ông hỏi, nó cũng giữ tôi lại 
- cần có được khả năng mở rộng ra. 

N.H: Vì thế mà ông do dự. 

N.N: Từ điều ông nói một cách khích lệ rằng, từ là sự 
thông báo, và không phải hoàn toàn là kí hiệu 
trong ý nghĩa của cái biểu đạt. 

N.H: Những thông báo muốn có niềm hứng khởi 
rộng lón. 


262 


MARTIN HEIDEGGER 


N.N: 


N.H: 


N.H: 


N.N; 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


.. trong dó những kiếp người hữu hạn chỉ lặng 
lẽ đến và dh. 

Ngôn ngữ chúng tôi gọi đó là "sự do dự", Điều 
này chỉ хау ra nếu sự nhút nhát mang theo sự 
chậm chạp. Vì thế tôi không muốn quấy phá 
một cách vội vã sự do dự của ông. 


: Sự gần gũi của ông như vậy đã trở thành sự 


giúp đỡ lớn hơn là ông nghĩ trong việc tôi nói 
nên lời. i 

Tôi không giấu ông rằng câu hỏi này làm tôi bát 
an đặc biệt vì cho đến hôm nay tôi đã tìm kiếm 
một cách vô ích câu trả lời về nó ở các nhà 
nghiên cứu, hiểu biết về ngôn ngữ. Nhưng để 
cho suy nghĩ của ông được năng động mà không 
cần sự tham gia của ông, chúng ta hãy đối vai 
trò, cho phép tôi có thể trả lời những câu hỏi của 
ông liền quan đến chú giải học. 

Như vậy là chúng ta quay trở lai con đường mà 
khởi đầu cuộc nói chuyện chúng ta đã đi. 

Ở nơi mà trong sự soi sáng của chú giải học 
chúng ta vẫn không di được xa, tôi chỉ ké lại các 
câu chuyện cho ông, những câu chuyện đó cho 
thấy con đường của tôi дап đến việc sử dụng tên 
коз này. 

Tôi thì đã nhận dinh rằng ông không còn sử 
dụng tên gọi này nữa. 

Cuối cùng tôi đã nhấn mạnh rằng tính chất 
chú giải như là thuộc ngữ của "hiện tượng 
học" không có nghĩa là phương pháp lí giải 


TRÉN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGỮ 263 


thông thường, mà nghĩa là chính bản chất sự 
lí giải. 

N.N: Sau đó cuộc nói chuyện của chúng ta đã rơi vào 
tình trạng không thể xác định được. 

N.H: May mà như thế. 

N.N: Nhân đây tôi xin cảm ơn ông đã quay trở lại chú 
giải học một lần nữa. 

N.H: Ở chỗ này tôi xin được tiếp lời theo tính thần 
của từ nguyên học. Ông có thể thấy rằng việc sử 
dụng từ của ông không tùy tiện, nhưng nó thích 
hợp để ông chủ ý làm cho dễ hiểu sự thể nghiệm 
của tôi với hiện tượng học. 

N.N: Tôi càng ngạc nhiên rằng trong khi nói chuyện 
ông đã từ bỏ luôn cả hai tên gọi. 

N.H: Việc đó không phải xây ra là để như nhiều người 
vẫn nghĩ - tôi phú nhận ý nghĩa của hiện tượng 
học, mà vì tôi muốn từ bó con đường tư duy của 
tôi trong sự vô danh, 

N.N: Đối với ông việc đó khó mà thành công. 

N.H: ... nếu như sự công khai cần đến tên gọi. 

N.N: Nhưng điều này không gây bất lợi trong việc ông 
sol sáng một cách chính xác những tên gọi đã 
cho là "chú giải học" và "tính chất chú giải". 

N.H: Tôi sẵn sàng thể nghiệm sau khi sự soi sắng có 
thể trở thành sự lí giải. 

. N.N: Trong ý nghĩa mà ở bài giảng về tho Trak] ông 
đã hiểu. 

N.H: Chính xác như vậy. Từ chú giải xuất xứ từ động 
từ herméneuein. Động từ này lại liên quan với 


264 


2 


N.H: 


N.N; 


N.H: 


N.N: 


MARTIN HEIDEGGER 


danh từ herméneusz, gắn với tên của thần 
Hermész. Hermész là sứ thần, mang thông điệp 
của số phận. Herméneuein là sự mỏ ra, mang tin 
đến, nếu nó có khả năng nghe được thông điệp. 
Sự mở ra này là để lí giải điều mà các nhà thơ 
đã nói ra, "họ là những sứ thần", nói theo lời 
Socrate. (Platon: Jón 534e). 

Tôi cũng thích cuộc đối thoại này của Platon. Ó 
chỗ vừa nhác đến, Socrate còn nói ý đó sâu hơn. 
Từ những điều vừa nói trên đây có thể hiểu rằng 
tính chất chú giải không phải trước hết nghĩa là 
sự giải thích, mà là trước nó, nghãa là sự đưa tìn 
và thông điệp. 

Tại sao ông lại quay về với ý nghĩa nguyên thủy 
của từ herméneuein? 

Bởi vì việc này giúp tôi đánh dấu tư duy hiện 
tượng học đã mở ra trước mắt tôi con đường dẫn 
đến Hữu thể và thời gian. Cái nhiệm vụ làm rõ 
hữu thể của cái đang tổn tại - tất nhiên không 
còn theo cách siêu hình, mà là bản thân hữu thể 
phải xuất hiện - đã có hiệu lực và vẫn còn hiệu 
lực. Bản thân hữu thể nói lên rằng nó là sự hiện 
diện спа cái đang có, đó chính là tính chất hai 
mặt bắt nguồn từ sự thống nhất của chúng. Sự 
thống nhất này là cái đưa con người vào nhu cầu 
thực hiện nó. 

Theo đó thì con người là con người ở mức độ mà 
nó phù hợp với sự khích lệ của tính chất hai mặt 
và chứng tỏ được thông điệp của điều đó. 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGỮ 265 


N.H; 


N.N: 


N.H: 


N.H: 


Cái chi phối và chuyển tài trong mối liên hệ đến 
tính bai mặt này cho con người là ngôn ngữ. 
Trong sự liên hệ thuộc về chú giải học thì đây là 
điều quyết định. 

Vậy nếu tôi hỏi ông về chú giải học, và ông 
muốn biết về cái từ thể hiện điều đó trong tiếng 
Nhật, cái từ mà ở châu Âu các ông gọi là ngôn 
ngữ, thì tức là chúng ta hỏi lẫn nhau về cùng 
một việc. : 

Rõ ràng là như vậy, bởi thë chúng ta có thể tin 
tưởng ở bản thân, yên tâm nói về những gì còn 
bí ẩn... 


:... Chừng nào chúng ta là những người hỏi. 


Ông không nghĩ rằng chúng ta chất vấn nhau 
đo tò mò mà là... 


:... điều muốn nói ngày càng được chúng ta nói 


cởi mỡ hơn. 
Việc đó tất nhiên dë gây cảm giác như là tất cả 
đang diễn ra không gò bó vào khuôn khổ. 


: Cái cảm giác này xuât hiện nếu chúng ta chú ý 


đến những điều mà các nhà tư tưởng một thời 
đã nói và để cho chúng liên tục nói chen vào 
cuộc nói chuyện của chúng ta. Cái mà tôi vừa 
nêu lên là tôi đã học ở các ông. 


: Саі mà ông học như vậy là đã được rút ra từ sự 


lắng nghe những suy nghĩ của các nhà tư tưởng. 
Hết thay chúng ta đều thường xuyên trò chuyện 
cùng với những người di trước, và có lẽ với hậu 
thế thì cuộc nói chuyện lại càng bí án hơn. 


266 


MARTIN HEIDEGGER 


N.N: Cái tính chất lich sử này, trong ý nghĩa sâu sắc 


N.H: 


N.N: 
N.H: 


N.N: 


М.Н: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


nhất của mọi cuộc nói chuyện của nhà tư tưởng, 
không phải là sự chuẩn bị để lịch sử nói về các 
nhà tư tưởng và về những suy nghĩ của bọ như 
là nói về quá khứ. 

Chắc chắn là không. Nhưng đối với chúng ta, 
những người hiện tại, có thể cần thiết phải có sự 
chuẩn bị cho những cuộc nói chuyện mà trong 
dó mục đích chính là sự lí giải những điều đã 
nói của các nhà tư tưởng trước đầy. 

Điều dễ trở thành việc làm thuần túy. 

Chúng ta chấp nhận nguy cơ đó nếu chúng ta cố 
gắng tư duy theo tình thần đối thoại. 

Và trong khi đó - như các ông vẫn nói bằng ngôn 
ngữ của mình - chúng ta cân nhắc từng từ. 
Nhưng trước hết chúng ta hãy kiểm tra xem từ - 
mà phần lớn là bí ап - được đưa lên cân với toàn 
bộ trọng lượng của nó chưa? 

Tôi thấy hình như chúng ta làm đúng quy định 
chưa được viết thành lời, tuy nhiên tôi cần phải 
thú thật rằng mình là một người hỏi rất vụng về. 
Tất cả chúng ta đều như thế. Kể cả khi thận 
trọng thì chúng ta vẫn trượt trên nhiều điều cơ 
bản. Ngay cả trong cuộc nói chuyện này cung 
thế, một cuộc nói chuyện dẫn chúng ta đến chỗ 
phân tích bản chất của chú giải học và lời nói. 
Ngay lúc này tôi vẫn chưa thấy được chúng ta 
đã bỏ qua điều gì trong việc quan tâm đến sự 
dùng từ. 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÓN NGỮ 287 


N.H: Thông thường chúng ta nhận ra quá muộn điều 


N.N: 
N.H: 
N.N: 


N.H; 


N.N: 


đó, bởi vì sự hạn chế không hoàn toàn có trong 
chúng ta, mà có trong tính chất lớn lao hơn và vì 
thế cũng nghiêm trọng hơn của ngôn пей so với 
chúng ta. 

Ông hiểu điều đó như thế nào? 

Để tôi làm rõ hơn bằng những điều vừa nói... 
Ông đã nói rằng ngôn ngữ là đặc trưng cơ bản 
của sự lí giải liên quan đến tính chất hai mặt 
của cái hiện hữu và cái đang có của thực chất 
con người. Liên quan đến điều này tôi cũng đã 
nói cái gì đó, nhưng rồi chúng ta sẽ trở lại sau 
khi ông chỉ cho tôi biết chúng ta đã bỏ qua điều 
gì một cách sơ suất. 

Tôi nghĩ đến từ "liên quan". Chúng ta nghĩ tới 
mối quan hệ trong cái ý nghĩa tương quan của 
nó. Với cách làm như thế, chúng ta đánh dấu cái 
quen biết trong ý nghĩa trống rỗng và hình thức, 
và sử dụng nó như sử dụng con số vậy. Ông hãy 
nghĩ đến phương pháp logic. Chúng ta có thể 
nghe từ "liên quan", với tính chất hai mặt nằm 
trong mối liên quan chú giải của con người, một 
cách hoàn toàn khác. Thậm chí cần phải dẹp nó 
đi nếu chúng ta muốn nghĩ đến cái vừa vang lên 
đó. Có lẽ không cần và cũng không thể làm ngay 
được việc đó, nhưng với thời gian, sau khi cân - 
nhắc thận trọng thì có thể. 

Nghĩa là không di lạc đường, nếu con người hiểu 
"sự liên quan" trước hết bằng phương pháp quen 
thuộc, như là sự tương quan. 


268 


MARTIN HEIDEGGER 


N.H: 


N.N: 
N.H: 


N.N: 


N.H: 
N.N: 


N.H 


e. 


N.N: 


N.H: 


Chắc chắn là không lạc đường. Nhưng ngay từ 
đầu đã không ба, giả thiết từ "sự liên quan" cần 
phải trở thành từ mang theo thông báo đã nhắc 
đến, ví dụ khi có mặt hàng cần thiết, chúng ta 
muốn gọi sự liên quan đến người mua là sự 
nhập hàng, đấy là khi chúng ta nói "sự liên 
quan". Nếu con người liên quan đến khoa chứ 
giải thì lúc đó cái này &hông có nghĩa là hàng 
hóa. Đối diện với nó, từ "liên quan" nói rằng con 
người, do bản chất của nó, là vận dụng, từ cái 
bản chất là nó, con người thuộc về một cơ hội 
cần đến nó. 

Trong ý nghĩa như thế nào? 

Nói theo tỉnh thần chú giải học, thì đó là sự 
mang lại một tìn tức, sự gìn giữ một thông điệp. 
Vi trí của con người "trong sự hên quan” cũng có 
nghĩa như là con người làm con người "trong sự 
ứng dụng”. 

.. ю01 con người giữ gìn tính chất hai mặt... 

... mà vẫn không giải thích được - như tôi thấy - 
tính hai mặt từ sự biện diện và hiện thời, kë cả 
từ mỗi quan hệ của hai cái đó. 

Bởi vì bản thân tính hai mặt làm mở ra vùng 
ảnh sáng mà bên trong nó là sự hiện điện như là 
nó, và sự biện điện đối với con người sẽ có thể 
phân biệt được... 

... đối với con ngudi mà trong mối liên quan theo 
bản chất của nó, có ed hội hai mặt. 

Vì thế nên chúng ta không thể nói sự liên quan 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGỮ 269 


N.N: 


N.H: 
N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 
N.H: 


dên tính ehàt hai màt, bài tính hai măt không 
phải là đối tượng của trí tưởng tượng mà là sự 
vận dụng cơ hội. 

Điều mà chúng ta không bao giữ chiêm nghiệm 
được chừng nào chúng ta chỉ hình dung tính hai 
mặt như là cái khác biệt trở nên có thể thấy 
trong sự so sánh, cái làm cho cái hiện thời và sự 
hiện diện của nó chống lại nhau. 

Cái nhìn thấu suốt của ông làm tôi bất ngo. 

Việc này chỉ thành công nếu tôi theo được ông 
trong cuộc nói chuyện này. Во rơi môt mình, tôi 
không biết làm gì cả, bởi vì cách thức mà ông sử 
dụng những từ "sự liên quan" và "sự vận dụng"... 
... nó rõ hơn: phải vận dụng... 

... là tương đối xa lạ. 

Điều đó tôi không muôn phủ nhận nhưng tôi 
thấy hình như ở khu vực có thể đến, chúng ta 
chỉ có được sự tin cậy khởi đầu nếu chúng ta 
không hoang hốt trước sự xa lạ. 

Ông hiểu thế nào là sự tin cậy khởi đầu? Việc 
này rõ ràng không phải được biết đến lần đầu 
tiên! 

Không. Nó là cái đầu tiên được tin cậy đối với 
thực chất của chúng ta, và chỉ cuối cùng mới trở 
thành cái có thể chiêm nghiệm được. 

Và ông tìm cái đó. 

Chỉ có nó, nhưng mà trong nó cái xứng đáng 
được nghĩ đến hoàn toàn phải hiện diện một 
cách bí ẩn. 


270 


MARTIN HEIDEGGER 


N.N: 


N.H: 


N.N: 
N.H: 


N.N: 


N.H: 
N.N: 


N.H: 
N.N: 


N.H: 


Giữa chừng ông không đến với các phương pháp 
tưởng tượng mòn chán của đồng loại. 

Điều đó chỉ có vẻ như thế thôi, trong thực tế 
mục đích của từng bước ý nghĩ là để giúp con 
người suy nghĩ tìm ra con đường mòn dẫn đến 
bản chất của nó. 

Từ đây là suy ngẫm của ông về ngôn ngữ... 

... Về ngôn ngữ, trong mối quan hệ với bản chất 
của hữu thể, với tính hai mặt. 

Nếu ngôn ngữ là đặc trưng cơ bản của sự vận 
dụng dược xác định theo tình thần chú giải học, 
thì ông có kinh nghiệm khác về bản chất của 
ngôn ngữ, so với cái xảy ra trong phương pháp 
tư duy siêu hình. Đó chính là điều mà vừa rôi 
thật ra tôi đã muôn nói tới. 

Nhưng vì mục đích gì? 

Không phải để tôi khẳng định điều gì mới mẻ 
so với những gì đã có, mà là để tôi làm chúng ta 
nhớ lại rằng cuộc nói chuyện là cuộc thể 
nghiệm sự suy ngẫm về bản chất của ngôn ngữ 
qua lịch sử. 

Từ sự thừa nhận tu tướng đã có. 

Tức là điều đó được thể hiện qua bài giảng mà 
những điều ghi chép được người ta thường 
xuyên tranh luận ở Nhật Bản trong những năm 
hai mươi. 

Tôi cần phải nói cho ông rằng ông đã nhầm lån. 
Bài giảng có tên là "sự thể hiện và hiện tượng" 
(hay là "sự thể hiện và nghĩa"? còn đáng để 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGỮ 271 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


tranh luận, nó đã xác định cái mà giờ đây 
chúng ta gọi là cuộc nói chuyện lịch sử của nhà 
tư tưởng. 


: Theo đó thì nhan để cần phải nói lên môt điều 


ngược lại. 

Tất nhiên tôi đã tìn hoàn toàn khác rằng mình 
phải làm cho rõ điểu dự cảm còn mơ hồ. Ở 
những cú nhảy thời trai trẻ như thế con người ta 
dễ phạm sa lầm. 

Trong nhan đề của bài giảng có từ "sự thể hiện" 
gọi tên cái mà ông chống lại. Bởi vì sự để ý của 
ông đến bản chất của ngôn ngữ không đừng lại ở 
đặc trưng tiếng và chữ viết của các từ, những 
đặc trưng đó thường được người ta hinh dung 
như là các tính chất thể hiện của ngôn ngữ. 
Trong khi đó, tên gọi "sự thể hiện" được đón 
nhận trong ý nghĩa hẹp hơn của hiện tượng có 
thể cảm nhận. Thậm chí người ta hình dung 
ngôn ngữ trong tính chất thể hiện của nó kë cả 
khi người ta quan tâm đến nội dung nghĩa của 
tiếng và chữ viết. 

Ở mức độ nào? Bởi vì lời nói được xem là có 
nghĩa hoàn chính, vẫn luôn luôn vượt quá sự 
cảm nhận về mặt ngữ âm. Ngay trong sự cản, 
nhận nhờ được vang lên và viết ra của ngôn ngữ 
cũng có yếu tố siêu nghiệm, nó liên tục được 
nâng lên quá mức có thể cảm nhận. Nghĩ như 
vậy thì ngôn ngữ, bản thân nó là siêu hình. 

Tôi đồng ý với điều đó. Nhưng cái thực chất siêu 


272 


MARTIN HEIDEGGER 


- 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


2 
T 


N.N: 


N.N: 


hình của ngôn ngữ chỉ xuất hiện nếu người ta 
nhìn nhận nó vốn là sự thể hiện. Sự thể hiện ở 
đây không chỉ được hiểu là những tiếng phát ra 
và các kí hiệu chữ viết. Sự thể hiện đồng thời là 
sự bày tỏ. 

Liên quan đến bên trong, đến đời sống tâm hồn. 
Trong thời gian có bài giảng đó, khắp mọi nơi 
người ta nói về ấn tượng, kể cả trong hiện 
tượng học. 

Một trong những tác phẩm được biết đến của 
Dilthey có nhan đề là Án tượng và thơ ca. 


: Sống là một sự nhắc lại liên tục. Nghĩa là sự 


nhắc lại một cái tôi của đời sống và những người 
đã sống. Ấn tượng nghĩa là sự nhắc lại chủ thể 
của khách thể. Cái ấn tượng - tôi - anh nhiều 
tranh cãi cũng thuộc về vùng siên hình của 
chủ thể. 

Hướng sự chú ý của mình đến mối liên quan chú 
giải học của tính chất hai mặt, ông đã bỏ sót 
vùng chủ thể và sự thể hiện thuộc về vùng đó. 


: Chí ít thì tôi cũng đã thể nghiệm điểu dó. 


Những ý tưởng trung tâm quyết định tư duy 
hiện đại qua tên gọi "sự thể hiện", "ấn tượng" và 
"ý thức" cần phải trở thành vấn đề trong vai trò 
chuẩn mực của chúng. 

Thế thì thôi không biểu làm thế nào mà ông lại 
có thể lựa chọn đầu đề là "sự thể hiện và hiện 
tượng?" bởi vì ông đã phải thể hiện một sự đối 
đầu. "Sự thể hiện" liên quan tới sự biểu lộ bên 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGỮ- 213 


N.H: 


N.N: 


trong và tính chủ quan. Đối diện với điều này 
"hiện tượng" là khách quan, nếu cho phép tôi 
nhớ lại việc sử dụng ngôn ngữ của Kant: các 
hiện tượng là những đối tượng, những đối tượng 
của kinh nghiệm. Bằng nhan đề của bài giảng, 
ông đã gắn bó mình với mối quan hệ chủ thể - 
khách thể. 

Những suy nghĩ của ông, trong một phương diện 
nhất định, là xác đáng. Bởi vì trong bài giảng 
nhắc đến đó có nhiều điều cần thiết phải được 
làm sáng tó. Không một аі có khả năng thoát ra 
khỏi phạm vi các ý tưởng đang ngự trị bằng một 
cú hát mình duy nhất; đặc biệt là khi những con 
đường đã di cho đến nay của tư duy đang kéo 
dài ra mà không ai biết. Ngoài ra, một sự 
khoanh vùng những gì đã có như thế này cũng 
bị hạn chế bởi ý chí cách mạng bề ngoài, chỉ cố 
gắng lấy lại cái đã có tận gốc hơn. Trang đầu 
của cuốn Hữu thể và thời gian nói kĩ về sự "lấy 
lại", cái không có nghĩa là sự trở lại của hình 
thức tương ứng, mà có nghĩa là sự mang lại, đưa 
vào, tập hợp cái ẩn chứa trong cá! cũ. 

Những người thầy và bạn bè Nhật Bản của tôi 
luôn luôn quan tâm tới các nỗ lực của ông trong 
ý nghĩa đó. Giáo sư Tanabe thường nhắc lại một 
câu hỏi mà ông đã đặt ra cho ông ấy: Tại sao 
người Nhật chúng tôi không suy пейт trên 
những gì khởi đầu đáng nể trọng của tư duy 
chúng tôi, mà lại ngày càng vội vã chạy theo 


274 


N.H: 


N.N: 
N.H: 


N.N: 


` 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


MARTIN HEIDEGGER 


những cái mới của triết học châu Âu? Trong 
thực tế thì điều đó hôm nay cũng đang xảy ra. 
Việc đó khó lòng phủ nhận được. Nhưng những 
quá trình như thế thường bị thất bại bởi chính 
sự không năng động, vô hiệu quả của chúng. 
Ngược lại, có cái gì khác cần đến sự hợp tác của 
chúng tôi. 

Đó là gì vậy? 

Hướng sự chú ý của chúng tôi đến các dấu vết 
дап tới ngoại ó của cội nguồn tư duy. 

Ông đã tìm được những dấu vết như thế trong 
thé nghiệm của mình? 

Sở dt tôi đã tìm được vì chúng không xuất xứ từ 
tôi, tiếng chúng yếu ót như những tiếng vọng bị 
tàn ra của một tiếng gọi xa xôi. 

Điều đó cho phép rút ra kết luận rằng ông không 
đặt nën móng phân biệt sự thể hiện và hiện 
tượng trên mối quan hệ chủ thể - khách thể. 
Chắc chắn như vậy, nếu qua đó cuộc nói chuyện 
của chúng ta không gặp sự mắc mớ mới hơn, bởi 
vì thời gian của chúng ta có hạn, ngày mai ông 
muốn tiếp tục đi Firenze rồi. 

Tôi đã quyết định ở lại thêm một ngày, nếu ông 
còn cho phép được thăm ông một lần nữa. 

Không có niềm vui nào lớn hơn thế. Nhưng kể cả 
nghĩ đến niêm vui sẽ có này thì tôi cũng cần 
phải trả lời ngắn gọn. 

Ông có quan hệ như thế nào với tư duy của 
những người Hy Lạp? 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÓN NGỮ 275 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 
N.H: 


Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là phải tư duy 
bằng tiếng Hy Lạp cái điều đã nghĩ. 

Рё chúng ta có thể hiểu người Hy Lạp tốt hơn là 
họ hiểu chính bản thân mình. 

Cũng chưa phải vậy, bởi vì mọi tư tưởng lớn đều 
hiểu mình, giữa những giới hạn dành cho nó, tư 
duy lớn bao giờ cũng hiểu chính mình hơn. 

Vậy chúng ta phải suy nghĩ bằng tiếng Hy Lạp 
cái điều đã nghĩ nghĩa là gì? 

Xét tới bản chất của sự hiện điện thì việc đó, có 
thể dễ dàng được soi sáng. Nếu người ta hình 
dung sự hiện hữu bằng sự hiện diện thì lúc đó 
trong sự hiện hữu việc tóa sáng có ý nghĩa là sự 
mở ra. Nhưng bản thân sự tỏa sáng này như là 
việc хау ra, xét trong mọi phương diện, lại chưa 
có nội dung. Chúng ta gọi sự suy ngâm điều 
chưa suy nghĩ bằng tiếng Hy Lạp là sự mở ra ở 
tầm nguyên thủy nhất cái chưa nghĩ, là cái nhìn 
thoáng qua vào nguồn gốc của bản chất. Cái 
nhìn chớp nhoáng này, theo cách của nó là Hy 
Lạp, việc để ý đến những gì được nhìn thoáng 
qua thì không phải Hy Lạp, những cái khác thì 
không thể là Hy Lap. 

Thế thì là gì? 

Hình như chúng ta không được trả lời câu hôi 
này. Nhưng cũng không thể giúp chúng ta 
nếu nói rằng chúng ta phải nhìn chớp nhoáng 
cái hiện diện trong nguồn gốc cơ bàn của cái 
hiện hữu. 


276 MARTIN HEIDEGGER 


N.N: Nếu việc đó thành công thì ông nghĩ cái hiện 
điện bằng tiếng Hy Lạp và đồng thoi không nghĩ 
bằng tiếng Hy Lạp. Ông nói rằng - chí ít xét về 
mặt nội dung - môi quan hệ chủ thể khách thể 
sẽ nằm sau chúng ta, nếu tư duy đến được với 
cái mà giờ đây роі là kinh nghiệm, trong đó, 
chúng ta có thể nói, cái hiện diện xuất hiện? 

N.H: Hầu như không thể. Nhưng ông đã chạm tới điều 
cơ bản. Bởi vì trong nguồn gốc của cái hiện diện 
có cái đè nặng lên con người, trong đó tính chất 
hai mặt của cái đang có và sự hiện hữu ап chứa. 

N.N: Tính chất hai mặt bản tính là bí án nhưng luôn 
luôn mang thông điệp đến cho con người. 

N.H: Con người, nếu là con người, vẫn lắng nghe 
thông điệp đó. І 

N.N: Việc này diễn ra kể са khi соп người không chú 
ý đến thông điệp đó. | 

N.H: Nó được thích ứng để nghe thông điệp. 

N.N: Vừa rồi ông đã gọi điều đó là: con người trong 
mối liền quan. 

N.H: Và tên gọi sự liên quan là chú giải, bởi vì nó 
mang lại tin tức спа thông điệp. 

N.N: Thông điệp muốn con người phải іта lời nó... 

N.H: ... và phải thuộc về nó, nghe nó như là con 
пеи. 

N.N: Ông gọi cái đó là "hữu thể" nếu ông cho phép 
dùng từ "hữu thể 

N.H: Con người là sứ giả của cái thông điệp mà sự mở 
ra của tính chất hai mặt tin cậy nó. 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN МОС 271 


N.N: Ó mức độ hiểu được những điều ông nói, tôi nghĩ 
mình cảm thấy có sự gần gũi sâu sắc giữa 
những điều đó và tư duy của chúng tôi. Bởi vì 
con đường tư duy của ông và ngôn ngữ của nó 
khác với của chúng tôi. 

N.H: Điều ông nói làm tôi bối rối đến mức chỉ tiếp tục 
nói chuyện thì tôi mới làm chủ được sự xúc động 
của mình. Nhưng có một câu hỏi duy nhất tôi 
không thể bỏ qua. 

N.N: Câu hỏi nào vậy? 

N.H: Hỏi ở chỗ mà ông cảm thấy có sự gần gũi 
xuất hiện. 

N.N: Thế thì câu hỏi của ông dẫn di rất xa. 

N.H: Xa đến mức nào? 

N.N: Xa là cái không giới hạn, nó ở trong Ku mà 
đối với chúng tôi nghĩa là sự trống rỗng của 
bầu trời. 

м.н: Như vậy, như là sứ giả của cái thông điệp đời 
hỏi mở ra tính hai mặt, con người, thông qua đó 
là kẻ tuần tra cái biên giới không giới hạn. 

N.N: Trên con đường đó con người tìm cái bí Ẩn của 
sự giới hạn... 

М.Н: ... là cải không án giấu ở đâu khác, mà ngay 
trong tiếng gọi đưa đến sức nặng thực chất 
của nó. 

N.N: Cái mà giờ đây chúng ta nói, - ông thứ lỗi vì tôi 
nói số nhiều - nó không còn có thể bàn đến theo 
hình ảnh của ngôn ngữ siêu hình. Chính vì thế 
mà ông đã thể nghiệm trong nhan đề sự thể hiện 


278 MARTIN HEIDEGGER 


và hiện tương của bài giảng đấu hiệu bãi bó 
hình ảnh của ngôn ngữ siêu hình. 

N.H: Toàn bộ bài giảng chỉ là tín hiệu. Tôi đã đi đến 
cùng theo đấu vết đã phai mờ, nhưng tôi đã di 
theo. Cái đấu vết đó là sự hứa hẹn không rõ ràng, 
nó đã đưa đến tin tức về sự giải phóng, nơi thì mơ 
hó và nhằm lẫn, nơi thì đột ngột, như một cái 
nhìn ra chớp nhoáng, và sau đó một thời gian dài 
là sự chống lại mọi thử nghiệm muốn nói ra. 

N.N: Sau đó cũng thế, trong Ийи thể và thời gian ông 
cũng rất do dự khi bàn đến ngôn ngữ. 

N.H: Có lẽ sau cuộc nói chuyện của chúng ta ông nên 
đọc Кї hơn phần 34 của cuốn Hiu thë và 
thời gian. 

N.N: Tôi đã đọc nhiều lần, và lần nào cũng tất tiếc 
rằng nó ngắn quá. Nhưng bây giờ thì tôi cảm 
nhận tốt hơn tầm quan trọng của sự liên kết 
giữa ngôn ngữ và chú giải học. 

N.H: Tầm quan trọng chuyển vào đâu? 

N.N: Vào một sự biến dang của tu duy mà không diễn 
ra như là sự đổi hướng, và không bắt nguồn từ 
những kết quà nghiên cứu triết học. 

N.H: Sự thay đổi diễn ra như là một sự lang thang. 

N.N: ... mà trong quá trình đó một vị trí này vì một vị 
trí khác sẽ bị bỏ rơi... 

N.H: ... đến với nơi mà sự lí giải là điểm xuất phát. 

N.N: Một trong những nơi đó là sự siêu hình. 

N.H: Còn nơi khác? Cái nơi khác đó chúng ta không 
gọi tên. 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÓN NGỮ 279 


N.N: Trong khi đó ngày càng có vẻ bí ẩn hơn đối với 
tôi việc tại sao bá tước Gul lại hi vọng với sự 
lựa chọn con đường tư duy của ông thì nố giúp 
được cho những thử nghiệm mĩ học của mình. 
Bởi vì con đường của ông cùng với siêu hình học 
đã bỏ lại phía sau nó ca mĩ học. 

N.H: Nhưng mà chỉ bây giờ bản chất của mĩ học mới 
trở nên có thể hình dung và khoanh vùng. 

N.N: Có lẽ triển vọng đó đã quyến rũ bá tước бийк. 
Bởi vì ông ấy là người quá thận trọng và giàu có 
ý tưởng, không thể để cho học thuyết bị loại bỏ. 

N.H: Ông ấy đã sử dụng tên gọi "mĩ học” của châu 
Âu, có điều ông ấy nghĩ và tìm kiếm cái khác... 

N.N: ... iki là một từ mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa 
dám dịch. 

N.H: Nhưng có lẽ giờ đây ông đã có thể viết cái mà từ 
này thông báo về phía chúng ta một cách bí ẩn 
là cái gì. 

N.N: Để sau khi ông đã làm sáng tó bản chất của mĩ 
học. 

N.H: Việc đó đã xảy ra trong quá trình chúng ta trò 
chuyện, nhất là ở nơi mà chúng ta không nói 
riêng về nó. 

N.N: Ông nghĩ đến việc phân tích mối quan hệ chủ 
thể - khách thể. 

N.H: Tôi có thể nghĩ cái gì khác được? Mi học - hay 
chúng ta nói thế này: thông qua ấn tượng và 
trong phạm vi chuẩn mực của nó, tác phẩm 
nghệ thuật sẽ là đối tượng của cảm xúc và trí 


280 MARTIN HEIDEGGER 


tưởng tượng. Chỉ ở nơi mà tác phẩm đã trở 
thành đối tượng, ở đó nó có thể dùng để triển 
lãm và dành cho viện bảo tàng. 

N.N: ... đồng thời có thể đánh giá và để cao. 

N.H: Chất lượng nghệ thuật, đối với kinh nghiệm 
nghệ thuật hiện đại thời kì mới, trở thành yếu tế 
hàng đầu. 

N.N: Chúng ta nói điều đó đối với cả ngành kinh 
doanh nghệ thuật. 

N.H: Nhưng cái quyết định nghệ thuật lại xảy ra tùy 
thuộc vào tính chất sáng tạo và yếu tó nghề 
nghiệp. 

N.N: Nghệ thuật có được là nhờ nghệ sĩ, hay là 
ngược lại? Bởi vì những bài phát biểu liên quan 
đến nghệ sĩ luôn luôn nói về wu thế của người 
nghệ sĩ... . 

N.H:... về ưu thế của chủ thể, cái luôn luôn tổn tại liên 
quan đến tác phẩm như là khách thể của nó. 

N.N: Tất cả những øì là mi học, đều thuộc về những 
2101 hạn này. 

N.H: Cái giới hạn này bao quát đến mức mọi kinh 
nghiệm hoàn toàn khác liên quan đến nghệ 
thuật và bản cbất của nghệ thuật đều được nó 
thâu tóm. : 

N.N: Nó có khả năng bao quát, nhưng không bao giờ 
có khả năng biến tất cả thành của mình, chính 
vì thế bây giờ tôi càng lo ngại hơn bao giờ hết 
rằng tất cà sự giải thích về iki sẽ rơi vào cam 
bẫy của những hình dung mĩ học. 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGỮ 281 


N.H: Nó sẽ là câu chuyện về một sự thể nghiệm. 

N.N: Iki là sự thích thú dễ chịu. 

N.H: Theo như cách ông nói điều đó thì chúng ta đã 
đến với mĩ học. Ông hãy nghĩ tới bài viết “Sự dë 
chịu và phẩm giá” của Schiller. Bài này cũng 
như sau nó là bài “Những lá thư viêt vê giáo duc 
thẩm mĩ của con người” đều là những sự khởi 
đầu trong cuộc đối thoại với mĩ học Kant. 

N.N: Nếu tôi nhớ không sai thì cà hai bài viết đó đều 
trở thành một trong những kích thích tố cơ bản 
của mĩ học Hegel. 

N.H: Vì thế sẽ là mù quáng, nếu với vài ba nhận xét, 
chúng ta đã tự huyễn hoặc rằng mình đã làm 
chủ bản chất của mĩ học. 

N.N: Nhưng tôi gần như có thể thử nghiệm việc nâng 
chữ iki được dịch như là sự dë chịu từ phạm vi mĩ 
học, nghĩa là từ mối quan hệ chu thể - khách thể. 
Tôi không hiểu sự dễ chịu như là sức hấp dẫn... 

N.H:... tức là nó không thuộc phạm vi của sự hấp 
dẫn, các ăn tượng,... mà là... 

N.N: ... thuộc về hướng ngược lại. Mặc dù tôi biết 
rằng với điều đó tôi vẫn còn gặp rắc rối trong 
phạm vi mĩ học. 

N.H: Duy trì sự thận trọng, ông có thể giải thích 
được rồi. 

N.N: Iki là sự cuốn hút vào miển yên tĩnh... 

N.H: Ông hiểu sự cuốn hút theo đúng từ, tức là cuốn 
hút từ đâu đấy, cuốn hút theo cái gì, ấy là vào 
sự yên tĩnh. 


282 MARTIN HEIDEGGER 


N.H: Sự cuốn hút theo cách thông báo nhẹ nhàng, 
đây đó. 

N.N: Nhưng sự thông báo là thông điệp của sự ап 
giấu phát sáng. 

N.H: Như vậy thì nguồn gốc của mọi cái hiện hữu là 
sự аё chịu được hiểu trong ý nghĩa của sự cuốn 
hút bình yên trong sáng. 

N.N: Vì ông nghe lôi, nói đúng hơn là ông nghe 
những điều tôi cảm thấy mà tôi đã nói ra, trong 
tôi sống lại niềm tin rằng mình cần phải bó thói 
đo dự và phải trả lời câu hỏi của ông. 

N.H: Ông nghĩ đến câu hỏi rằng trong ngôn ngữ các 
ông, từ nào nói lên cái mà những người châu Âu 
chúng tôi gọi là ngôn ngữ. 

N.N: Cho đến lúc này tôi vẫn ngại nói ra từ này, đo 
tôi đã đầu hàng việc dịch nó, và trong phạm vì ý 
tưởng của các khái niệm thì từ trong ngôn ngữ 
chúng tôi chỉ có vẻ như chữ tượng hình. Bởi vì 
khoa học và triết học châu Âu chỉ cố gắng thông 
qua các khái niệm để tiếp cận với bản chất của 
ngôn пей. 

N.H: Từ ngôn ngữ trong tiếng Nhật đọc nghe như 
thế nào? 

N.N: (Sau khí do dự hồi lâu) tên nó là koto ba. 

N.H: Cái tên đó nói gì? 

N.N: Ba nghĩa là những cái lá, đặc biệt nghĩa là 
những cánh hoa. Ông hãy nghĩ đến hoa anh đào 
và hoa mận. 

N.H: Thế còn kožo nói gì? 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGỮ 283 


N.N: Trả lời câu hỏi đó là khó nhất. Nhưng việc giải 
thích từ iki đã làm cho thứ nghiệm này dễ dàng 
hơn: Koto là sự cuốn hút trong sáng lên tiếng 
vào miền yên tĩnh. Koto đồng thời là sự cuốn 
hút của mọi thời mà trong giây lát không thể 
lặp lại, nó rực rỡ một mình trong cái toàn vẹn 
của su dë chịu. 

N.H: Theo đó thì koto là sự kiện của thông điệp sự dễ 
chịu. 

N.N: Ông gọi rất đúng, có điều từ để еми đối với 
những ý tưởng hiện nay có thể dễ dàng bị làm 
cho nhầm lẫn... 

N.H: ... nó có thể làm cho nhằm đường vào vùng các 
Ап tượng... 

N.N: ... mà sự biểu hiện lại là con đường tự do cần cho 
chúng. Đối với tôi, thích hợp nhất có lẽ là từ 
kharisz trong tiếng Hy Lạp mà tôi đã gặp ở 
thành ngữ đẹp ông đã trích dẫn Sophocle trong 
bài giảng nhan đề... соп người sống một cách thi 
sẼ..., và ông đã dịch từ đó là "duyên dáng". 

N.H: Nhân đó còn có cái khác nữa đã được nói đến 
nhưng trong khuôn khổ của bài giảng tôi đã 
không thể nói rộng ra. Chữ kharisz ở đó người ta 
gọi là #iktousza, tức là người sáng tạo. Từ thơ 
trong tiếng Đức là dichten, chữ tihfon cũng có 
nghĩa đó. Trong cái mà Sophocle nói thì đối với 
chúng ta, sự duyên dáng là thi ca, là cội проби 
thông điệp của tính chất hai mặt mó ra. 

N.N: Tôi cần phải có nhiều thời gian như là cuộc nói 


284 MARTIN HEIDEGGER 


chuyện này cần đến để tôi suy nghĩ bằng những 
gì ông chỉ bào. Nhưng tôi đã nhận thấy một điều 
gì đó: Ông đã góp phần giúp tôi nói một cách rõ 
ràng hơn cho ông rằng là koto là gì. 

N.H: Việc đó có vẻ như không thể tránh khỏi để tôi, 
cho dù chỉ trong một chừng mực nhất định, cũng 
có khả năng suy nghĩ với ông về từ ngôn ngữ 
trong tiếng Nhật của các ông boto ba. 

N.N: Chắc chắn ông nhớ trong cuộc nói chuyện của 
chứng ta, khi mà tôi gọi những từ tiếng Nhật ¿ro 
và ku phù hợp với sự khác biệt của œiszthéton và 
noéton. Iro nhiều hơn cả nghĩa chỉ màu sắc và 
mọi loại có thể nhận biết được bằng cảm giác. 
Ku là sự mỏ, là sự trống rỗng của trời, nó nhiều 
hơn cả sự siêu nghiệm. 

N.H: Cái nhiều hơn này ông chưa nói được là gồm có gì. 

N.N: Bây giờ thì tôi đã biết được sự thông báo ẩn 
chứa trong cả hai từ. 

N.H: Chúng thông báo đi đâu? 

N.N: Đến nơi mà từ nơi đó phát sinh và xảy ra mâu 
thuẫn của hai tÙ. 

N.H: Đó là gì? 

N.N: Koto: sự хау ra thông điệp tạo nên cái duyên 
dáng. 

М.Н: Koto là cái xảy ra được duy trì. 

N.N:... của cái có nhu cầu sự che chở của người làm 
cho tăng lên và пау nở. 

N.H: Vậy Foto ba nói lên cái gì như là cái tên của 
ngôn ngữ. 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÓN NGỮ 285 


N.N: Nghe từ này thì đó là sự đông đúc của những 


N.H: 


N.N: 
N.H: 


N.N 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: ... 


N.N:... 


cánh hoa của ngôn ngữ, được nảy sinh từ koto. 
Đó là một từ kì lạ và bởi thế không thể nào nghĩ 
ra. Nó gọi tên cái khác so với cái mà những tên 
gọi đã quen thuộc đưa đến cho ta một cách siêu 
hình: ngôn ngữ, sprache, glossza, lingua, 
langue, và language. Đã từ lâu tôi chỉ sử dụng 
từ ngôn ngữ khi cần thiết, nếu tôi suy ngâm 
trên bản chất của nó. 

Nhưng ông đã tìm được từ phù hợp hơn chưa? 
Tôi nghĩ là mình đã tìm được, nhưng tôi muốn 
bảo vệ nó khối bị người ta sử dụng làm eái nhãn 
thông thường, và làm giả chúng để nói lên một 
khái niệm. 


: Ông sử dụng từ nào? 
N.H: 


Từ nói. Từ này có nghĩa là sự nói ra, bản thân 
cá được nói và người muốn nói ra. 

Nói, nghĩa là gì? 

Nó có nghĩa như là sự giới thiệu trong ý nghĩa 
của sự xuất hiện và làm cho xuất hiện, có điều 
là theo cách thông báo. 

Theo đây thì sự nói không phải là tên gợi của lời 
nói con người... 

mà là của cái hiện thực mà từ đó từ koto ba 
của các ông thông báo: những huyền thoại... 

mà sự thông báo của nó chỉ bây giờ, qua cuộc 
nói chuyện của chúng ta, nó mới trở nên gần gũi 
đối với tôi. Vậy là tôi đã thấy rõ hơn rằng bá 
tước Guki đã tìm được người dẫn đường tốt như 


286 


N.H: 


. 


N.N: 
N.H: 
N.N: 


N.H: 


N.N: 


М.Н: 


М.М: 


N.H: 


MARTIN HEIDEGGER 


thế nào, khi bằng sự hướng dẫn của ông, ông ấy 
đã cố gắng tư duy theo chú giải học. 

Nhưng ông cũng thấy rằng sự dẫn đường còn 
khiếm khuyết biết chừng nào, khi chỉ bằng cái 
nhìn chớp nhoáng vào bản chất của lời nói, nó 
đã bắt đầu con đường tư duy mà thực chất là 
đưa trở lại những thông báo của thông điệp từ 
những hình dung siêu hình. 

Con đường dẫn đến đó dài lắm. 

Không phải dài vì đến nơi xa, mà vi đi qua 
nơi gần. 

Cái gần thì từ lâu cũng đã gần như đối với 
những người Nhật chúng tôi cái từ chưa từng 
nghĩ qua của bản chất ngôn ngũ: koto ba. 
Những cánh hoa có từ koto. Cái sức mạnh của ý 
tưởng từ kinh nghiệm rẽ qua vùng xa lạ như khi 
bắt đầu nói từ này. 

Chỉ có thể đi chệnh hướng, nếu nó chỉ hoàn toàn 
tưởng tượng. Tuy nhiên ở nơi mà tư duy hiện ra 
như đầu nguồn, ở đó đối với tôi, nó hội tụ hơn là 
tách rời. Kant cũng đã cảm thấy điều tương tự 
mà ông đã chỉ ra. 

Nhưng tư duy của chúng ta có đi bên cạnh 
nguồn này không? 

Nếu vẫn chưa thì lúc đó ít ra nó cũng đang trên 
đường tới đó, và tìm con đường màn, nơi mà - 
như bây giờ tôi đã nhìn thấy rõ hơn - cái tü ngôn 
ngữ tiếng Nhật đang vẫy tới. 

Để chúng ta biết đón nhận sự thông báo, chúng 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGÜ 287 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 
N.H: 


ta cần phải có kinh nghiệm hơn trước bản chất 
của ngôn ngữ. 

Tôi thấy hình như sự phấn đấu theo hướng này 
đã theo ông hàng chục năm qua trên con đường 
của tu duy, trong rất nhiều trăn trở đủ để ông 
chuẩn bị nói được điều gì đó về bản chất của 
ngôn ngữ. 

Nhưng ông cũng biết rằng nỗ lực của một mình 
ông là không đủ. 

Điều đó đúng vậy. Nhưng chúng ta có khả năng 
đạt được nó - nếu chúng ta quyết tâm hiến dâng 
cái chúng ta thường xuyên dàn vặt trong mình 
mà không cần chiếm giữ. 

Tôi đã thử nghiêm trước điểu đó trong bài giảng 
có nhan đề Ngôn ngữ mà tôi thực hiện một vài 
lần trong những năm gần đây. 

Tôi đã đọc một bài viết về bài giang đó, cả 
những ghì chép nữa. 

Những ghi chép kiểu đó - như tôi đã nhắc tới - là 
những nguồn đáng ngờ, kể cả việc người ta 
chuẩn bị chu đáo nhất cũng vậy. Những ghi 
chép về bài giáng vừa nhắc tới cũng không thể 
khác sự xuyên tạc điều đã nói. 

Ông hiểu thế nào sự phán xét nghiêm khắc này? 
Việc đó không liên quan đến những ghi chép, nó 
là sự phán xét Hên quan đến việc phổ biên 
không rõ ràng bài giảng. 

Đến mức nào? 

Bài giảng không nói vê ngôn ngữ... 


288 


MARTIN HEIDEGGER 


N.N: 
N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


Mà là về cái gì, thưa ông? 

Nếu tôi trả lời được cho ông thì đám mây mù bọc 
lấy con đường cũng sáng lên. Nhưng tôi không 
trả lời được. Nguyên nhân việc này cũng chính 
là cái cho đến lúc này đã ngăn сап tôi không đưa 
in bài giảng. 

Sẽ là sự bất nhã nếu tôi cứ đò hỏi nguyên nhân. 
Việc ông hiểu từ ngôn ngữ của tiếng Nhật, và 
nói về thông điệp sự mở ra của tính chất hai 
mặt cũng như về thực chất sứ giả của con người 
đã giúp hình thành nên giả thiết của tôi rằng: 
việc cai biến vấn đề hên quan đến ngôn ngữ 
thành sự suy падт liên quan đến bản chất của 
sự nối nghĩa là gì? 

Ông thứ lỗi, tôi sống kiệm lời với những điều có 
thể dẫn tới việc lí giải bản chất của sự nói. 

Để làm được việc đó, cần phải lang thang ra 
ngoại vì của bản chất sự nói. 

Trước hết là như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ 
trước một cái gì khác. Cái khiến chúng ta dè đặt 
đó là việc quan tâm ngày càng nhiều tới cái 
không thể đụng đến đang che giấu điều bí ẩn 
của sự nói. Chỉ với việc soi sáng cái khác biệt 
giữa nói và sự nói vê một cái gì đó thì chủng ta 
không đạt được gì nhiều. 

Người Nhật Bàn chúng tôi có khả năng trời cho - 
tôi có thể nói như vậy - để hiểu sự dë dặt của 
ông. Một điều bí mật chỉ là điều bí mật khi chưa 
ai biết nó là điều bí mật. 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN мой 389 


N.H: Đối với những kë nông nối cũng như người thân 
trọng đều cần nó tô ra như là không hề bí mật. 

N.N: Nhưng chúng tôi đang ở trong tình trạng nguy 
hiểm là người ta không chỉ nói quá to về điều bí 
mật, mà còn phạm sai lầm là chống lại sự tón 
tại của nó. 

N.H: Bảo vệ được nguồn gốc trong sáng của nó là việc 
làm khó nhất. 

N.N: Nhưng có được phép vì thế, lựa chọn những con 
đường đơn giản nhất của sự nỗ lực và lòng can 
đảm - mà chúng ta không cần nói về ngôn ngữ? 

N.H: Dứt khoát không được. Chúng ta cần cố gắng 
liên tục nói nhiều về ngôn ngữ, cho dù những 
cuộc nói như vậy tất nhiên không bao giờ đạt 
đến hình thức của một cuộc hội thảo khoa học. 

N.N:... bởi vì qua đó mà việc hỏi аё trở nên quá 
cứng nhắc. 

N.H: Đó sẽ là sự mất mát nhỏ nhất. Có một điều khác 
trầm trọng hơn: có chăng lời nói về ngôn ngữ? 

N.N: Hành động của chúng ta chứng tỏ rằng có. 

N.H: Tôi sợ rằng có quá nhiều. 

N.N: Vậy thì tôi không hiểu nỗi lo lắng của ông. 

N.H: Việc nói vê ngôn ngữ gần như làm cho ngôn ngữ 
trở thành^ đối tượng của nó một cách không 
tránh khỏi. 

N.N: Vậy là bản chất của ngôn ngữ mất di. 

N.H: Chúng ta đến với ngôn ngữ thay vì chúng ta 
lắng nghe nó. 

N.N: Thế thì có lời nói tÙ ngôn ngữ... 


290 


MARTIN HEIDEGGER 


N.H: 


N.N: 
N.H: 


N.N; 
N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


.. bàng cách lời nói gọi t bản chất của ngôn 
ngữ và dẫn đến đó. 

Làm sao mà chúng ta có khả năng dó? 

Lời nói có їй ngôn ngữ chỉ có thể là cuộc 
nói chuyện. 
Ró ràng chúng ta đang vận động trong đó. 
Nhưng có phải đây là cuộc nói chuyện të bản 
chất của ngôn ngữ? 

Tôi thấy hình như bây giờ chúng ta đang дї 
vòng. Bản chất của ngôn ngữ cần phải gọi là 
cuộc nói chuyện có từ ngôn ngữ. Làm sao có thể 
nắm bắt được nó mà chúng ta lại không phải 
tham dự trước vào việc lắng nghe ở đó cái lan ra 
tận bản chất của nó. 

Tôi đã có lần gọi mỗi quan hệ đặc trưng này là 
vòng chú giải. 

Cái vòng này trong chú giải học - tức là ở nơi mà 
theo sự lí giải của ông thì mối quan hệ giữa 
thông điệp và sứ giả được duy trì - có ở khắp nơi. 


: Sú gia phải đến từ nơi có thông điệp, nhưng 


trước hết anh ta phải đi đến chỗ nó. 

Đường như trước đây ông đã nói rằng cái vòng 
này là không thể tránh khỏi. Thay cho việc 
tránh cái mâu thuẫn thuộc về logic được nói 
đến, sứ giả phải di đến tận cùng hay sao? 

Rõ ràng là như vậy. Nhưng sự thừa nhận tất 
yếu cái vòng chú giải vẫn không có nghĩa là sự 
chiêm nghiệm có được bằng việc đó cũng хау ra. 
Tức là ông từ bỏ quan niệm cũ của mình? 


TRÉN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGÚ 291 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.H: 


Đúng vậy. Ó mức mà lời nói về cái vòng vẫn 
luôn luôn ở bề mặt. 

Ông mô tả như thế nào bây giờ sự Hën quan chú 
giải học? 

Tôi kiên quyết tránh xa sự mô tả giống như 
tránh nói uề ngôn ngữ. 


: Thế thì tất ea đều phụ thuộc vào sự thành công 


của việc đến với su nói phù hợp có từ ngôn ngữ. 


: Sự phù hợp có được trong việc nói như thế chỉ có 


thê là cuộc nối chuyện. 


: Nhưng rõ ràng chỉ là cuộc nói chuyện hoàn toàn 


đặc trưng. 


: Một cuộc nói chuyện mà cái riêng của nó làm 


bản chất của việc nói. 
Thế thì chúng ta không còn có thể gọi mọi lời nói 
với nhau là cuộc nói chuyện được nữa... 

. nếu tù nay chúng ta nghe cái tên gọi này 
như là để gọi sự tập hợp dành cho bản chất của 
ngôn ngữ. 

Trong ý nghĩa này thì những cuộc đối thoại của 
Platon không phải là những cuộc nói chuyện 
hay sao? 

Tôi xin để ngô câu hỏi và chỉ nói rằng thực chất 
của một cuộc nói chuyện dược xác định të nơi 
mà những người nói bi bắt chuyện. 

Ó nơi mà bản chất của ngôn ngữ là sự nói bắt 
chuyện con người. Ó đấy điều đó mang lại cuộc 
nói chuyện thực sự... 

... сибе nói chuyện không nói vê ngôn ngữ, mà là 


292 


N.N: 


N.H: 


N.N: 


N.N: 


MARTIN HEIDEGGER 


nói tg trong nó, thích ứng từ bản chất của 
ngôn ngữ. 

Trong khi trở thành ý nghĩa lệ thuộc thì cuộc 
nói chuyện được mô tả, có trước mặt chúng ta 
hay như là cái được nói đến, đã vang lên từ lâu. 
Chắc chắn như vậy, bởi vì tất cả đều tùy thuộc 
vào việc cuộc nói chuyện thực sự này - cho dù là 
việt ra hay nói, hoặc không - có liên tuc còn lại 
trong tương lai không? 

Diễn biến của một cuộc nói chuyện như thế này 
cần phải có tính chất riêng, theo đó nó cần phải 
lắng nghe hơn là kể lại. 


: Trước hết nghe về sự lắng nghe... 


... bởi vì nói và viết về sự im lặng sẽ dẫn đến sự 
huyền thuyên nham nhí nhất. 


: AI có khả năng chỉ lắng nghe về sự lắng nghe 


một cách đơn giản? 
Việc này cần phải trở thành sự nói thực sự... 

.. và làm sự mở đầu không ngừng của cuộc nói 
chuyện thực sự t ngôn ngủ. 


: Phải chăng chúng ta đang thử làm cái không 


thể được? 


: Tất nhiên thôi; chừng nào đối với con người cái 


phương thức đưa tin không rõ ràng mà thông 
điệp lại cần đến nó, cái thông điệp tm cậy giao 
cho con người mở ra tính hai mặt của nó. 

Việc đó đối với tôi xem ra có vẻ khó hơn, đến 
mức không thể so sánh được với sự phân tích 
bản chất của iki. 


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGÔN NGỮ 293 


N.H: Đúng vậy. Bởi vì cái gì đó cần phải хау ra để 
thông qua nó sự rộng rãi xuất hiện và soi sáng 
cho việc đưa tin, trong đó bản chất của sự nói 
nổi lên. 

N.N: Cái gì đó cần phải làm trấn tĩnh được cái tưng 
bừng của sự rộng mở đưa nó vào mối liên kết 
của sự nói. 

N.H: Mối quan hệ bí ар giữa thông điệp và sự đưa tin 
tác động đến tất cả bằng trò chơi của nó. 

N.N: Có một nhà thơ vô danh Nhật Bản xa xưa đã hát 
về sự tóa hương vào nhau trên cùng một cành 
giữ hoa anh đào và hoa mân. 

N.H: Tôi cũng nghĩ như thế về bản chất giữa sự rộng 
mở và sự yên tĩnh trong cùng một sự kiện đưa 
tin về việc mở ra của tính chất hai mặt. 

N.N: Thế nhưng ai là người có khả năng trong số 
những người hồm nay nghe được sự vang lên 
của bản chất ngôn ngữ trong cái mà từ koto ba 
của chúng tôi gọi tên: đó là những cánh hoa có 
được từ thông điệp của sự duyên dáng sáng tạo. 

N.H: A1 là người có khả năng tìm được sự minh bạch 
có thể dùng của bản chất ngôn ngữ. 

N.N: Ông sẽ không tìm được chừng nào ông muốn có 
được sự chỉ đường trong dung mạo của các luận 
cứ và lời đầu dê. 

N.H: Nhưng một số cái có thể đưa vào sự mở đầu của 
sự đưa tin, nếu chúng cho thấy sẵn sàng cho 
cuộc nói chuyện có từ ngôn ngữ. 

N.N: Tôi cảm thấy hình như thay cho lời nói về ngôn 


294 MARTIN HEIDEGGER 


ngữ giờ đây chúng ta cũng đã thể nghiệm môt 
vài bước ởi trên con đường tìn vào bản chất của 
sự nói. 

N.H: Và bản chất của việc đó nói vâng. Chúng ta hãy 
mừng nếu không chỉ có vê như обу, mà còn đúng 
như ойу. 

N.N: Cái gì xay ra, nếu đúng như vậy? 

N.H: Lúc đó phải từ biệt với tất са сај dang сб. 

N.N: Nhưng ông không nghĩ sự từ biệt như là sự thất 
bại và phủ nhận chứ? 

N.H: Dứt khoát không phải. 

N.N: Vậy thì là cái gì? 

N.H: Là cái sẽ đến đã có? 

N.N: Nhưng quá khứ là cái đã trôi qua, đã trôi qua 
thì làm thế nào để đến? 

N.H: Cái đã trôi qua khác với cái đã có. 

N.N: Chúng ta nghĩ như thế nào việc đó? 

N.H: Sự tập hợp cái còn lại. 

N.N: ... cãi còn lại - như cách đây không lâu ông đã 
nói - như là sự ấn định thời gian... 

N.H: ... và cái đó giống như là thông điệp... 

N.N:... nói gọi chúng ta là người đưa tin. 


MUC LUC 


o Trên. đường đến uó; Heidegger Quang Chiến 


Siêu hình học là gì? Trần Công Tiến dịch 
Thư về nhân bản chủ nghĩa Trân Xuân Kiêm dịch 
Triết lý là gì? Phạm Công Thiên dịch 
Trên đường đến với ngôn ngữ 


Trương Đăng Dung dịch 


223 


Chịu trách nhiệm xuất ban: 
Giám đốc DINH NGOC BẢO 
Tông biên tập LÊ A 
Biên tập nội dung: 
LÊ NGUYÊN CĂN - TRẤN MAI LAN 
Trình bày: THAO CHI 
Vẽ bìa: ĐỒNG TÂY ` 
Súa banin: NGUYÊN HỒNG VÂN 


MARTIN HEIDERGGER 


Tác phẩm triết học 


bị F000 cuốn, Kho ТА x 196m. tài Xí nphiệp In ACS Hải Phòng. 
Cav phép xuất bản хб [243/XB-QLXB kí ngày 24/10/2002, 
bị xong và nộp lưu chiếu quý 1/2004 


Tim doc: 


A TÚ SÁCH TRIT HỌC ĐÔNG TÂY 
(TRUNG TÂM VĂN HÓA NGÔN NGỮ ĐÔNG TÂY) 


© ARISTOTE. 
Tác phẩm triết học (Đạo đức học 
của NÑicomaque, Nghệ thuật thơ ca). 
© Phridrich Nitsơ. | 
DI KIỆT HÙNG (chủ biên) 
© Uyliam Giêmxơ. 
DỊ KIỆT HÙNG (chủ biên) 
© MARTIN HEIDEGGER. 
Tác phẩm triết học (Siêu hinh học là gì, 
Thư về nhân bản chủ nghĩa, Triết học là gì, 
Trên đường đến với ngôn ngữ) 
© NGUYÊN HÙNG HẬU. 
Triết lý trong văn hóa Phương Đông. 


tác ph ẩm triết học 


\\ 


29 dời э уа 
РНАТ НАМН ТА! 


NHÀ SÁCH ĐÔNG TÂY 
в Nguyễn Chỉ Thanh ` Hà Nội BT: 7733041 Giá: 29.000đ 


